TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 


KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 





ĐẠI HỌC NHÀ TRANG 
1959 


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 


GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 
CHO CÁC DOANH NGHIỆP 


Khánh Hòa, 2016 


MỤC LỤC 

LỜI NÓI ĐẦU 

CHỦ ĐÈ 1 

NGHIÊN CỨU MÓI QUAN HỆ GIỮA THÔNG TIN KÉ TOÁN VÀ HIỆU QUÁ 
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 


Ảnh hưởng của các ước tính kế toán đến hiệu quả tài chính: Trường hợp Công ty cổ 
phân Nha Trang Seafoods - 7S. Phan Thị Dung 


Hoàn thiện chu trình tài chính tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa - Ths. Bùi Mạnh Cường 


Nâng cao hiêu quả tài chính thông qua quản trị các khoản phải thu tại Công ty cỗ phần 
điện lực Khánh Hòa trong thị trường buôn bán điện cạnh tranh - 7s. Phạm Đình Tuần 
CHỦ ĐÈ 2 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH TIẾP CẬN TỪ PHÂN TÍCH 
THỰC TRẠNG CÁC DOANH NGHIỆP 


Phân tích hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản có vốn đầu tư nước 
ngoài tại tỉnh Khánh Hòa - 7S. Võ Văn Cân 


Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa - Ths. Nguyên Thị Thùy Trang & Ths. Võ Thị Thùy Trang 


Phân tích hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở tỉnh Khánh Hòa 
- Thẹs. Mai Diêm Lan Hương 


Phân tích tài chính công ty cô phần dệt may Nha Trang -7hs. Bùi Thị Thu Hà 

CHỦ ĐÈ 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH TIẾP CẬN TỪ KẾT QUÁ 
NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 


Tác động đầu tư vốn lưu động đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến 
thủy sản Khánh Hòa - 7S. Nguyên Thành Cường 


Ảnh hưởng của quy mô công ty đến khả năng sinh lời của các công ty ở Khánh Hòa - 
Th.s Nguyên Văn Hương 


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh 
doanh vật liệu xây dựng ở địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Ths. Nguyên Thị Hông Nhung & 
Ths. Đô Thị Ly 


Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn 
Khánh Hòa — Trường hợp ứng dụng phương pháp phân tích màng dữ liệu (DEA) - Ths. 
Từ Mai Hoàng Phi 


Tác động của cơ câu vôn tới lợi nhuận của các doanh nghiệp đâu tư nước ngoài trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa - 7 hs. Nguyên Văn Đảm 


15 


21 


22 


27 


KKU 


40 


46 


47 


S3 


60 


65 


70 


CHỦ ĐÈ 4 
GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG 


Quyết định phát hàng cô phiếu hay vay dài hạn trong đầu tư mở rộng sản xuất — kinh 
doanh của Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang - 7hs. Thái Ninh 


Giải pháp tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMES) tại NHTM trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa - Ths. Nguyễn Hữu Mạnh 


Nâng cao năng lực huy động vốn của các ngân hàng thương mại cô phần trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa - 7s. Nguyên Thị Liên Hương 

CHỦ ĐÈ 5 

NGHIÊN CỨU THƯỚC ĐO EVA TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH 
DOANH NGHIỆP 

Vận dụng thước đo EVA để đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 4 Khánh Hòa điêu chỉnh theo chê độ kê toán Việt Nam. 

- Ths. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 


Tổng quan lý thuyết về EVA và các vấn đề liên quan - 7ñs. Nguyễn Thị Kim Dung & 
Ths. Huỳnh Thị Như Thảo 


Sử dụng EVA đề đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty cô phần điện lực Khánh Hòa 
- Thẹs. Chu Thị Lê Dung & Ths. Phạm Thị Phương Uyên & Phan Thị Lệ Thúy 


80 


81 


$ 


90 


98 


99 


107 


115 


LỜI NÓI ĐẦU 

Trong những năm qua, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 
những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh, tạo việc làm cho người 
lao động và có tác động đáng kế tới phát triển khu vực kinh tế địa phương, trong đó có sự đóng 
góp không nhỏ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh nhiều công ty đã thành 
công và đứng vững trong nền kinh tế với mức hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì 
vẫn còn nhiều doanh nghiệp liên tục gặp nhiều khó khăn, hiệu quả tài chính mang lại rất 
thấp, ảnh hưởng đến sự tồn tại của chính doanh nghiệp đó. Chính từ lý do này đồng thời 
nhằm tạo môi trường học thuật cho các nhà nghiên cứu và những người làm quản lý nhà 
nước có cơ hội trao đồi và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, 
trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo khoa học có chủ đề “Giải pháp nâng cao 


hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. 
Nội dung của Hội thảo gồm có 5 chủ đề chính: 


1. Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán và hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tiếp cận từ phân tích thực trạng các doanh 
nghiệp. 

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tiếp cận từ kết quả nghiên cứu định lượng. 

4. Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. 

5. Nghiên cứu thước đo EVA trong phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 


Trong quá trình tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài tham luận 
của các nhà khoa học trong lĩnh vực tài chính — ngân hàng - kiểm toán — kế toán từ 
trường Đại học Nha Trang và Cục thuế Khánh Hòa. Các bài tham luận mang lại những 
giá trị khoa học và thực tiễn cao, giúp cho các doanh nghiệp cũng như cơ quản lý có cái 
nhìn khách quan, từ đó định hướng kế hoạch hay chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu 
quả tài chính doanh nghiệp. 


Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, chúng tôi cảm ơn sự đóng góp của các nhà khoa 
hoc, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Phòng Khoa học Công nghệ và Ban Giám hiệu trường 
Đại Học Nha Trang. 


Trân trọng. 


Ban tổ chức Hội thảo 


CHỦ ĐÈ 1 


NGHIÊN CỨU MÓI QUAN HỆ GIỮA THÔNG TIN KÉ TOÁN 
VÀ HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 


ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC ƯỚC TÍNH KÉ TOÁN ĐÉN HIỆU QUÁ TÀI 
CHÍNH: TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CÓ PHẢN NHATRANG SEAFOODS 


LMPACT OF ACCOUNTING ESTIMATES TO FINANCIAL PERFORMANCE: CASE OF 
JOINT STOCK COMPANY NHATRANG SEAFOODS 


TS. Phan Thị Dung 
Khoa Kế toán - Tài chính 
TÓM TẮT 
Hiệu quả tài chính phản ánh môi quan hệ lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được và chỉ phí mà 
doanh nghiệp phải bỏ ra để có được lợi ích kinh tế đó. Đề đánh giá hiệu quả tài chính chúng ta sử dụng 
nhiều cách thức khác nhau với nhiêu nguồn dữ liệu: BCTC, các số chỉ tiết, các báo cáo quản trị, doanh 
nghiệp tương đương, số liệu ngành, môi trường kinh doanh .... Số liệu các báo cáo tài chính (BCTC) chịu 
ảnh hưởng của các ước tính kế toán. Bài viết này đề cập dân bản chất hiệu quả tài chính, các thức đo 
lường hiệu quả tài chính, các sai lệch thông tin BCTC ở Việt Nam và nghiên cứu của ACFE, các ước tính 
kế toán ảnh hưởng đến thông tin trên BCTC và mình họa số liệu cho F17. Thông qua phân đó, tác giả 
cũng khuyến nghị các nhà đâu tư nên sử dụng chỉ tiệu lợi nhuận thuân thay thể lợi nhuận sau thuế để 
đánh giá hiệu quả tài chính đông thời đề ghị bỏ sung và hoàn chính các chuẩn mực kế toán Việt Nam 
theo hướng hội nhập và hội tụ với kế toán quốc tế. 


Từ khóa: Hiệu quả tài chính, ước tính kế toán, sai lệch thông tin. 


I.NHỮNG VẤN ĐÈ CHUNG VỀ HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH 


Hiệu quả là sự so sánh giữa nguồn lực đầu vào khan hiếm (lao động, vật tư, máy móc thiết bị...) 
với kết quả trung gian hay kết quả cuối cùng. Hiểu theo nghĩa rộng, hiệu quả thể hiện mối tương quan 
giữa các biến số đầu ra thu được so với các biến số đầu vào đã được sử dụng đề tạo ra những kết quả đầu 
ra đó. Chúng ta cần phân biệt ranh giới giữa hai khái niệm hiệu quả và kết quả. Kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những gì mà doanh nghiệp đạt được sau một quá trình sản xuất kinh 
doanh nhất định, là mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp (như sô sản phẩm tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, 
thị phân, uy tín của doanh nghiệp, là chất lượng sản phẩm.. .). Trong khi đó, hiệu quả kinh doanh sử dụng 
cả hai chỉ tiêu kết quả đầu ra và các nguồn lực đầu vào để đánh giá. 

Hiện tại có rất nhiều các chỉ tiêu đo lường hiệu quả tài chính doanh nghiệp, nhưng nhưng có thể 
chia thành hai nhóm: 1) Các hệ số về khả năng sinh lời; 11) Các hệ số giá trị thị trường. [8] 

Thứ nhất, Các chỉ tiêu khả năng sinh lời được dùng. nhiều nhất bao gôm lợi nhuận trên tổng tài 
sản (ROA), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ suât cô tức trên giá cô phiếu (DY), lợi nhuận trên 
doanh thu (ROS), hoặc lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROD. Kết quả của các chỉ tiêu này lại phụ thuộc vào 
cách tính lợi nhuận như: lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT), lợi nhuận thuần cộng với lãi vay (trước 
hoặc sau thuế), lợi nhuận thuần, lợi nhuận trước thuế với lãi vay và khấu hao tài sản (EBITDA). Các hệ 
số ROA, ROE, ROS, ROI là những chỉ báo khả năng sinh lời mà doanh nghiệp đã đạt được trong các kỳ 
kế toán đã qua và dự báo trong ngắn hạn của doanh nghiệp. 

ROE= (Lợi nhuận/Doanh thu) X (Doanh thu/Tổng tài sản) X (Tổng tài sản/VCSH) 
ROA= (Lợi nhuận/Doanh thu) X (Doanh thu/Tổng tài sản) 

ROS= Lợi nhuận/Doanh thu 

ROI= Lợi nhuận/Vốn đầu tư 

DY=Cô tức cô phiếu/Thị giá cổ phiếu 

Thứ hai, Các hệ sô giá thị trường, hai hệ số Marris và Tobinˆs Q rất thông dụng như là công cụ 
đánh giá tốt về hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Các hệ số Marris và Tobin's Q có thể cho biết hiệu quả 
tương lai của công ty bởi chúng phản ánh được đánh giá của thị trường cả về tiềm năng lợi nhuận của 
doanh nghiệp trong tương lai. 

Marris = Giá thị trường VCSH/Giá sô sách của VCSH 
Tobinˆs Q = Giá thị trường VCSH + Giá sô sách nợ phải trả /Giá sô sách tổng tài sản 

Trên cơ sở công thức tính toán các chỉ tiêu này chúng ta thấy các nhân tố ảnh hưởng đến việc đo 
lường hiệu quả tài chính đó là: Lợi nhuận, doanh thu, tổng tài sản, nợ phải trả, vôn chủ sở hữu, giá trị thị 
trường cô phiếu, cổ tức cho cô phiếu.. .Các yếu tố này đều phụ thuộc vào các dữ liệu thu thập từ các 


6 


BCTC trong doanh nghiệp, bên ngoài doanh nghiệp như số liệu ngành...tùy thuộc vào việc mục đích 
phân tích và sử dụng các chỉ tiêu này. Đối với các dữ liệu từ BCTC cung cấp lại ảnh hưởng lớn bởi các 
ước tính kế toán cũng như các sai lệch thông tin trên BCTC như lợi nhuận, tổng tài sản, nợ phải trả, 
VCSH, doanh thu. 


I. CÁC ƯỚC TÍNH KÉ TOÁN VÀ NHỮNG SAI LỆCH THÔNG TIN TRÊN BCTC DOANH 
NGHIỆP 


Nhiều khoản mục trong BCTC của doanh nghiệp không thể xác định được một cách tin cậy mà 
chỉ có thể ước tính. Ước tính kế toán là một quá trình xét đoán dựa trên những thông tin tin cậy nhất và 
mới nhất tại thời điểm đó (Đoạn 15- VAS 29). Theo ông Trần Đức Nam (Deloitte Vietnam) sự tôn tại các 
ước tính kế toán là tất yếu với ba lý do: (I)Việc loại bỏ hoàn toàn các ước tính chủ quan là không khả thi 
và thiếu hiệu quả kinh tế; (2) Việc cho phép doanh nghiệp sử dụng các xét đoán chủ quan trong lập BCTC 
cũng mang lại nhiều lợi ích; (3)Lý thuyết đại diện cho răng nêu cả bên lập BCTC và bên sử dụng BCTC 
đều ý thức rõ về sự tồn tại của các xét đoán chủ quan trong lập BCTC thì họ sẽ tính tới yếu tố này trong 
các thoả thuận đề có được một hợp đồng tối ưu. 


Sai sót có thê phát sinh từ việc ghi nhận, xác định giá trị, trình bày và thuyết minh các khoản mục 
trên BCTC. BCTC được coi là không phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán nếu chúng có các 
Sa1 SÓt trọng yếu hoặc các sai sót không trọng yếu nhưng có ý trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt 
động kinh doanh hay các luồng tiền theo một hướng khác (Đoạn 22 VAS 29). Theo thống kê Nguyên Thị 
Thủy có 12 sai lệch của BCTC: 1.Sai lệch doanh thu, 2 Giá vôn hàng bán, 3. Chi phí sản xuất kinh doanh 
dở dang, 4. Chi phí trả trước, 5. Chi phí xây dựng cơ bản đở dang, 6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự 
phòng nợ phải thu khó đòi, 7. Tiền mặt, 8. Phải thu khác, 9. Ch¡ phí lãi vay, 10. Chi phí phải trả, 11. Tài 
sản và nợ phải trả ngắn/dài hạn, 12. Báo cáo lưu chuyên tiền tệ. 


Trong mùa kiểm toán năm 2014, với 330 doanh nghiệp công bố BCTC kiểm toán 2014 đầy đủ, 
trong đó có tới 196 đơn vị có số liệu chênh lệch so với trước kiểm toán (chiếm tới 59%). Các mã HPS, 
CLW, VTB, HLC, VPH, V12, PVC, PVV, MDC đều là những doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế tăng 
từ 12% đến 93% sau kiểm toán. Một số doanh nghiệp từ lãi giảm lại hoặc chuyên lỗ thêm như CID, SAV, 
S12, VNH, PEL, PVG, BTH. Sự chênh lệch sô liệu trước và sau khi kiểm toán có rất nhiều nguyên nhân 
mà kiểm toán viên nêu ra và trong đó có nhiều ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán do thông tin kiểm 
toán viên không xác định được. Chăng hạn, khoản phải thu 17.6 tỷ đồng và nợ phải trả 18.6 tỷ đồng của 
ADC vẫn chưa được đối chiếu và xác nhận tại thời điểm 31/12/2014. Khoản trả trước của OCH cho 
Công ty TNHH Du lịch và Xúc tiến đầu tư Viptour gần 39 tỷ đồng theo hợp đồng chuyền nhượng hơn 4 
triệu cp Công ty Viptour-Togi, công ty con của OCH. Tại thời điểm báo cáo, OCH vẫn đang yêu cầu 
Viptour cung câp tài liệu giao dịch, do đó, kiểm toán không thể thu thập được tài liệu để đánh giá khả 
năng thu hồi khoản ứng trước này. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên gần 956 tỷ đồng (cùng 
kỳ chỉ 107 tỷ đồng) (trong đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 356 tỷ, dự phòng phải thu dài hạn khó 
đòi 600 tỷ đồng). Chi phí tài chính của OGC thay vì âm 73 tỷ (trước kiểm toán) tăng vọt lên 1,624 tỷ 
đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 262 tỷ đồng. OGC phải trích lập 234 tỷ dự phòng các khoản đầu 
tư và lỗ do thanh lý khoản đầu tư vào OceanBank gần 1,092 tỷ đồng| 12]. SD7 chưa thực hiện trích lập dự 
phòng tốn thất đối với khoản đầu tư vào công ty con (Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn) tại thời điểm 
31/12/2013 là 14.4 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/12/2014, SD7 cũng chưa trích lập dự phòng tồn thất khoản 
đầu tư này với số tiên cần trích lập là 18.75 tỷ đồng [15]. Kiểm toán viên chưa thể thu thập BCTC năm 
2014 của CTCP Khai thác Khoáng sản Sầm Sơn nên chưa thể xác định tính cần thiết việc KHB có cần 
phải trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư tài chính dài hạn 887.2 triệu đồng vào CTCP Khai thác 
Khoáng sản Sầm Sơn hay không.. [ 14] 





Tình trạng sai lệch thông tin trên BCTC không phải chỉ diễn ra ở Việt Nam. Theo báo cáo nghiên 
cứu gian lận toàn cầu năm 2014 của Hiệp hội các nhà điều tra gian lận Mỹ (ACFR) có 3 dạng đó là biển 
thủ tài sản, tham nhũng và gian lận BCTC. Số liệu cho thấy sô BCTC gian lận không nhiều chỉ chiếm 
không quá 2% các trường hợp nhưng số tiền thiệt hại lại rất đáng kế năm 2014 là $1,000,000. Số liệu này 
cũng chưa phản ánh đầy đủ các gian lận bởi các số liệu điều tra chỉ một phần mà thôi. 


Bảng 1: Kết quả nghiên cứu gian lận trên thế giới 


























Biên thủ tài sản Tham nhũng Gian lận BCTC 
2014 $130,000 85.4% $200,000 36.8% $1,000,000 9.0% 
2013 $120,000 86.7% $250,000 33.4% $1,000,000 7.6% 
2012 $135,000 86.3% $250,000 32.8% $4,100,000 4.8% 

















(Nguồn Keport to the Nations on Occupafional Fraud and Abuse 2014 on Global Fraud 
Sfudy, Association oƒ Certified Fraud Examiners) [ T] 


HI.ÁNH HƯỚNG CỦA ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN ĐẾN HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Các ước tính kế toán có thể là không chắc chắn do tác động từ bên ngoài và bên trong doanh 
nghiệp. Khi nền kinh tế có biến động, các biến số của thị trường không thể lường trước được thì việc xác 
định giá trị hợp lý làm cơ sở cho các ước tính kế toán có khả năng dẫn đến các sai lệch. Chẳng hạn ước 
tính giá trỊ có thể thu hồi của TSCĐ khi thanh lý với thời gian hữu ích là 20 năm. Sự biến động nền kinh 
tế trong 20 năm có thể tăng trưởng hoặc suy thoái hay ồn định là những điều không thể đoán trước đầy 
đủ. 

Bên cạnh đó, các yếu tố bên trong cũng là nguyên nhân làm cho các ước tính kế toán bị sai lệch 
theo tổng hợp của Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Thúy Hồng có một số những sai phạm có liên quan đến 
việc thực hiện các ước tính kế toán từ phía doanh nghiệp: (1) Hiểu sai các nguyên tắc kế toán được chấp 
nhận phô biến; (2) Thiên vị từ phía các nhà quản lý doanh nghiệp; (3) Dữ liệu không đầy đủ và kiểm soát 
thiếu chặt chẽ. 

Khi thay đối các ước tính kế toán và các sai sót của BCTC ảnh hưởng đáng kề đến các tỷ số tài chính 
trong doanh nghiệp. Cụ thể như khi thay đổi các khoản dự phòng phải thu khó đòi ảnh hưởng đến chi phí quản 
lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tổng các khoản phải thu, tổng tài DN. 

Hàng tồn kho lỗi thời, doanh nghiệp sẽ tiến hành lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tuy 
nhiên, do là hàng lỗi thời nên giá trị xác định tương đối khó, doanh nghiệp phải ước tính chúng nhiều khi 
mang tính chủ quan. Khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho làm gia tăng giá vốn hàng bán dẫn đến 
giảm lợi nhuận tác động đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu doanh 
nghiệp. Hàng tồn kho giảm làm giảm tài sản ngắn hạn cũng như tổng tài sản. Kết quả của quá trình này 
ảnh hưởng đến cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vôn, qui mô, hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 

Phương pháp khấu hao hoặc thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thay đổi ảnh hưởng đến mức 
khấu hao và giá trị còn lại của TSCĐ. Khi mức khấu hao thay đổi ảnh hưởng đến chỉ phí sản xuất chung, 
chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, giá vốn hàng bán, lợi nhuận trên BCKQKD đồng thời tác 
động đến giá trị của hàng chưa bán phản ánh ở mục hàng tồn kho trên BCĐKT. 

Tương tự như vậy đổi với các khoản như: Dự phòng giá trị còn lại của một khoản đầu tư khi có 
sự không chắc chắn về khả năng thu hồi; Kết quả của các hợp đồng dài hạn; Chi phí phát sinh từ việc giải 
quyết các vụ kiện tụng, tranh chấp và các phán quyết của tòa án; Các công cụ tài chính phức tạp không 
được giao dịch trong một thị trường giao dịch mở; Chi trả cổ tức bằng cô phiếu; Bất động sản hoặc thiết 
bị chờ thanh lý; Các tài sản hoặc nợ phải trả được mua khi hợp nhất kinh doanh, bao gồm cả lợi thế 
thương mại và tài sản có định vô hình; Các giao dịch có sự trao đôi phi tiền tệ của tài sản hoặc nợ phải trả 
giữa các bên độc lập, ví dụ sự trao đổi phi tiền tệ của các thiết bị nhà máy giữa các ngành kinh doanh 
khác nhau... đều phải ước tính kế toán. Tất cả các ước tính này đều tác động đến sự thay đổi của các 
khoản mục tài sản, nguồn vốn trên BCĐKT điều đó tác động đến khả năng thanh toán, cơ cấu tài chính 
trong doanh nghiệp. Các ước tính có thê tính vào giá vốn hàng bản (dự phòng giảm giá hàng tồn kho), Chi 
phí quản lý doanh nghiệp (Dự phòng phải thu), Chi phí tài chính hoặc doanh thu tài chính (Dự phòng 
chứng khoản kinh doanh, dự phòng đầu từ tài chính, nhận cô tức bằng cô phiếu), . ..tác động đến sự thay 
đôi lợi nhuận trước thuế, chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế. Sự thay đổi của các ước 
tính kế toán cũng như các sai sót BCTC được công bố trước và sau khi kiểm. toán sẽ ảnh hưởng đáng kế 
đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Chính vì thế các nhà đầu tư tài chính cần trang bị cho mình những 
kiến thức về kế toán để lấy số liệu phân tích phù hợp với mục tiêu của mình. 

Theo báo cáo kiểm toán, công ty Cô phần cô phần Nhatrang Seafoods —F17 là cô đông sáng lập 
đăng ký sở hữu 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Yesin (đã dừng hoạt động từ năm 2010). 
Công ty đã góp 10,5 tỷ đồng tương đương 17,5% nhưng trên BCTC công ty chưa dự phòng khoản lỗ đầu 
tư. Giả sử khoản lỗ do đầu tư là 70% tương đương 7,35 tỷ đồng. Sự thay đổi này làm giảm tài sản dài hạn, 
chi phí tài chính sẽ gia. tăng, giảm VCSH, giảm lợi nhuận thuần và tổng tài sản là 7,35 tỷ đồng. Sự thay 
đổi dự phòng 7,35 tỷ đồng làm giảm ROA từ 9,48% xuống 8,87%, tương tự ROS từ 5,41% xuông 5,02% 


5 


và ROE từ 27,36% còn 25,92%. Lợi nhuận thuần là lợi nhuận của hoạt động thường xuyên, hoạt động 
chính, hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp, nên để đánh giá hiệu quả tài chính xem xét trên khía cạnh 
nhà đầu tư, tác giả sử dụng chỉ tiêu này thay thế cho lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận trước thuế. Trong 
BCTC của rất nhiều doanh nghiệp lợi nhuận thuần là con số âm, lợi nhuận khác là con số dương, tổng lợi 
nhuận lại là con số dương. Tuy nhiên, lợi nhuận khác là khoản lợi nhuận thu được do chênh lệnh giữa thu 
nhập khác và chi phí khác. Các khoản lợi nhuận khác phát sinh do các hoạt động không thường xuyên 
trong doanh nghiệp như: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, Nhận các khoản cho biểu tặng, các khoản bồi 
thường...Bên cạnh đó, khi đọc BCTC và lẫy dữ liệu để đánh giá hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp 
một điều mà các nhà đầu tư không thể bỏ quyên đó là cần so sánh các dữ liệu trong các báo cáo với bản 
thuyết minh BCTC. Chắng hạn, trong thuyết minh BCTC của F17 toàn bộ giá trị còn lại của TSCĐ hữu 
hình cuối năm 2014 là 77.229.trđ đã được thế chấp để đảm bảo các khoản vay tại các ngân hàng. Do vậy 
tài sản thực sẽ không như số liệu trên BCĐÐKT công ty. 


Bảng 2: Sự thay đối của ROS, ROA và ROS khi thay đối dự phòng ở F17 


Đơn vị tính: Đồng 


Tàn Đối 1n RE ẤP IỆO” LOUEt ĐI (URJĐ Khi H5. 10.500.000.000 10.500.000.000 


| | Dựphònggiảmgiáđâutưtàichnhdàhạn | -| (7.350.000.000) 


: 
[6 | Chỉphiihmh | 2445838400] — 3689583340. 
[3 |RA | — ” ð8ãZ¬Z,. B8 
L9 [ROS———————————————T[T—— lim iu, 


(Nguồn: BCTC của F]7 và tính toán của tác giả) 

Hiện tại ở Việt Nam, đối với TSCĐ có qui định ghi nhận bạn đầu theo nguyên giá. Theo VAS 03, 
Các chỉ phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các 
chỉ phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chỉ phí phát sinh 
sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện 
trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của tài sản đó, như:(a) Thay đổi bộ phận của TSCĐ 
hữu hình làm tăng thời gian sử dụng hữu ích, hoặc làm tăng công suất sử dụng của chúng;(b) Cải tiễn bộ 
phận của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kế chất lượng sản phẩm sản xuất ra; (C) Áp dụng quy trình công 
nghệ sản xuất mới làm giảm chỉ phí hoạt động của tài sản so với trước. 

TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp có thể được đầu tư vào từng thời điểm khác nhau, giá trị sử 
dụng khác nhau, có những tài sản tăng giá, có những TSCĐ giảm giá nhưng toàn bộ dữ liệu trên BCĐKT 
là thông tin về nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ làm cơ sở tính tổng tài sản. 
Nếu các doanh nghiệp sử dụng các TSCĐ có giá trị ngày càng tăng (hoặc giảm) thì chỉ tiêu giá trị còn lại 
của TSCĐ không phản ánh đây đủ và đúng giá trị của TSCĐ tại ngày lập BCĐKT. Bên cạnh đó, doanh 
nghiệp có thể sử dụng các phương pháp tính khấu hao khác nhau theo Thông tu 45/BTC —TT như đường 
thắng, khấu hao theo phương pháp số dự giảm dần, khấu hao theo sản lượng. Mỗi phương pháp khác 
nhau, thời gian sử dụng hữu ích khác nhau dẫn đến mức khấu hao lũy kế khác nhau làm cho giá trị còn lại 
của TSCĐ cũng khác nhau và tổng tài sản của doanh nghiệp sẽ khác nhau. Thời gian đầu tư TSCĐ khác 
nhau dẫn đến giá trị TSCĐ khác nhau. Chẳng hạn, ngày 01.05.2000 mua một căn nhà hai tầng nguyên giá 
là 500 trđ, ngày 01.05.2010 cũng mua căn nhà tương tự như vậy giá 5.000 trđ, ngày 10.05.2013 cũng căn 
nhà tương tự giá 6.000 trđ. Tổng nguyên giá của ba căn là 11.500 trđ, đã khâu hao hết 6.500 trđ như vậy 
giá trị còn lại tại thời điểm lập BCĐKT là 5.000 trđ làm cơ sở tính tổng tài sản doanh nghiệp năm 2015. 
Sự bất hợp lý này thể hiện ở chỗ giá trị của ba TSCĐ này tương đương nhau nhưng số tiền lại không 
tương đương và không có qui đổi đề tính mà chỉ cộng đơn giản về số học. Trong tình huống trên là TSCĐ 
có sự gia tăng, nếu có sự giảm sút cùng là điều cần quan tâm. Theo IAS 36, nếu có bằng chứng về sự 


6 





giảm giá trị tài sản, doanh nghiệp phải đánh giá và xác định giá trị có thể thu hồi của tài sản. Sự giảm giá 
trị của một tài sản được trình bày trên BCTC là chênh lệch giữa giá trị còn lại và giá trỊ có thể thu hồi của 
tài sản đó. Giá trị thu hồi là giá trị cao hơn giữa giá bán thuân và giá trị của tài sản đó trong sử dụng. Tổn 
thất tài sản nên được ghi nhận như một khoản giảm trừ giá trị còn lại tài sản và một khoản chi phí được 
trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh. Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu theo IAS 16- Bất động 
sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị - Đơn vị có thể lựa chọn sử dụng phương pháp giá gốc hoặc phương 
pháp đánh giá lại và áp dụng chính sách kế toán này cho một nhóm tài sản. Giá đánh giá lại phải là giá trị 
hợp lý tại ngày đánh giá lại trừ đi khấu hao luỹ kế và các khoản lỗ do giá trị tài sản bị tốn thất. Khi việc 
đánh giá lại làm tăng giá trị tài sản, thì số chênh lệch giá này cần được ghi tăng khoản mục thặng dư đánh 
giá lại (phần nguôn vốn), trừ trường hợp chính tài sản này trước đó đã được đánh giá giảm mà số chênh 
lệch giảm đó đã được ghi vào chi phí thì số đánh giá tăng lần này cần được ghi nhận là thu nhập. Khi 
đánh giá lại làm giảm giá trị tài sản thì số chênh lệch giá vượt quá số có thể ghi giảm vào khoản mục 
thặng dư đánh giá lại (là số hiện đang ghi nhận là thặng dư đánh giá lại của cùng tài sản) cần được ghi 
nhận là chi phí. Trong khi đó VAS không đề cập đến vân đề đánh giá lại TSCĐ trừ trường hợp theo qui 
định của Nhà nước và cũng không đề cập đến vấn đề tốn thất tài sản. 


IV. KÉT LUẬN 

Hiệu quả tài chính là một vấn đề quan tâm của cả nhà đầu tư bên trong, bên ngoài doanh nghiệp 
cũng như các bên liên quan. Để đánh giá hiệu quả tài chính chúng ta sử dụng nhiều chỉ tiêu cũng như 
nhiều phương pháp khác nhau. Các dữ liệu dung để đánh giá liên quan nhiều đến thông tin trên BCTC. 
Chính vì thế khi đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp chúng ta cần quan tâm đến các ước tính kế 
toán cũng như các sai lệch thông tin trên BCTC để có những ứng xử phù hợp cho mục đích nghiên cứu 
của mình. Đối với các doanh nghiệp niêm YẾT cần thiết đánh giá hiệu quả tài chính thông qua các tỷ số tài 
chính thông thường và các tỷ sô thị trường kết hợp với các thông tin khác để có cái nhìn đầy đủ về hiệu 
quả tài chính định mức. Đề giúp nhà đầu tư có các thông tin trung thực hợp lý trong thời gian tới kế toán 
Việt Nam cần thiết bổ sung một số chuẩn mực kế toán như Tổn thất tài sản, Đo lường giá trị hợp lý, công 
cụ tài chính ... cũng như hoàn chỉnh VASOI và các chuẩn mực đã ban hành theo hướng hội tụ với kế toán 
quôc tê. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Assoclation of Certified Fraud Examiners, Report to the Natons on Occupational Fraud and Abuse 
2014 on Global Fraud Study 

2. Báo cáo tài chính năm 2014 công ty Cô phần Nhatrang Seafoods — F17 

Số Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng I2 năm 2001 về viỆc 
ban hành và công bố chuẩn mực 03 kế toán TSCĐ hữu hình. 

4. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc 
ban hành và công bố chuân mực 01 Chuẩn mực chung 

3. Quyết định sô 12/2005/ QD-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính VAS 29 về thay đổi 
chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. 

6. Chuẩn mực kế toán quốc. tế [AS 16, IAS 36 

7. Trần Mạnh Dũng-Nguyễn Thúy Hồng, Tính phức tạp trong kiểm toán các ước tính kế toán và giá trị 
hợp lý. http:/vaa.net.vn/Iin-tuc/Tin-chi-tiet/newsid/3824/Tinh-phuc-tap-trong-kiem-foan-cac-uoc- 
tinh-ke-toan- -Va-gia-tri- -hop-ly , 

§.. Phạm Nguyễn Hoàng, Cấu trúc vốn doanh nghiệp nhìn từ hiệu quả phần vốn nhà nước — Một số kết 
quả nghiên cứu thực tiễn trên thế gIỚI, 














9, Trần. Đức Nam (Deloitte Vietnam), Đôi điều về các ước tính kế toán trong BCTC, 
http://www.ketoandoanhnghiep.com/ke-toan-tong-hop/1 I I-doi-dieu-ve-cac-uoc-tinh-ke-toan-trong- 
bao-cao-tai-chinh.html. 

10. Nguyễn Thị Thủy (UBCK), Bắt bài 12 chiêu trò trên BCTC, http://baodautu.vn/bat-bai-12-chieu-tro- 
tren-bao-cao-tfai-chinh-d6389.htmn]l 

11. hffp://vietstock.vn/2015/07/sau-kiem-toan-2014-och-lo-hop-nhat-876-ty-dong-737-430434.htm. 

12. hffp://vietstock.vn/2015/07/sau-kiem-foan-ogc-lo-den-2548-ty-dong-737-428302.htm 

13. hffp://vietstock.vn/2015/04/sd7-lai-truoc-thue-cong-ty-me-giam-43-ty-neu-trich-lap-du-phong-dung- 
quy-dinh-737-414278.htm. 

14. hftfp://vietstock.vn/2015/04/khb-kiem-toan-luu-y-khoan-tam-ung-cho-chu-tich-hdqt-va-tgd-737- 
414176.htm 





























7 


HOÀN THIỆN CHU TRÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 
QUY MÔ NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 


ThS. Bùi Mạnh Cường 
Khoa Kê toán — Tài chính 


TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là tìm hiểu, đánh giá chu trình tài chính tại các doanh 
nghiệp (DN) có quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Khánh Hoà. Số liệu sử dụng trong nghiên Cứu này 
được khảo sát từ 30 DN trong năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tô chức chu trình tài chính 
trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đặc biệt là các DN nhỏ còn nhiều hạn chế, cách thức tổ chức 
dựa trên kinh nghiệm và hình thức chứ chưa có quy trình rõ ràng và hiệu quả, do đó không phát huy được 
vai trò của thông tin kế toán trong hoạch định, huy động và phân bổ vốn phục vụ hoạt động kinh doanh 
trong DN. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chu trình tài 
chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tài chính tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh. 


Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, chu trình tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa, huy động vốn, phân 
bô vôn. 


I. ĐẶT VẤN ĐÈ 

Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, đặc 
biệt là sự kiện tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), mức độ mở cửa thị 
trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, ngân hàng sẽ mạnh mẽ hơn để đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập 
sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới, cùng với đó sự canh tranh gay sắt giữa các DN không 
chỉ trong phạm vì quốc gia mà còn trong khu vực và trên toàn thế giới. Do vậy, các DN đặc biệt là các 
DNNVV cân phải có sự chuẩn bị, khả năng thích ứng, nâng cao năng lực hoạt động, cạnh tranh trong nền 
kinh tế thị trường hiện đại để đáp ứng với xu hương phát triển đó. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 12.000 DNNVV đang hoạt động, đóng góp vào 20% 
nguồn thu ngân sách tỉnh", góp phần gia tăng lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho thị trường cũng như 
giải giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên một thực trạng chung là hoạt động các DNNVV 
còn nhiều khó khăn và bất cập, làm hạn chê tiềm năng phát triển của DN như: năng lực nhà quản lý, trình 
độ lao động, lạc hậu về máy móc thiết bị, đặc biệt là tình trạng thiếu vốn kinh doanh điễn ra phô biến tại 
các DN này. 

Chu trình tài chính gồm có hai hoạt động chính là huy động và phân bố vốn phục vụ cho các hoạt 
động của DN, VỚI mục tiêu nâng cao hiệu quả tài chính, giúp cho DN đảm bảo vốn kinh doanh với chỉ phí 
vốn tôi thiểu, đồng thời tối đa hóa giá trị thu hồi, thông qua các mô hình lập kế hoạch tài chính phù hợp; 
Ngoài ra, chu trình tài chính còn liên quan đến hoạt động của các chu trình chính trong DN gồm: chu trình 
chi phí, chuyền đổi, nhân sự... Tổ chức chu trình tài chính hữu hiệu, hiệu quả sẽ giúp DN khai thác lợi ích, 
vai trò của thông tin kế toán, phục vụ quá trình điều. hành, kinh doanh trong DN, đảm bảo việc huy động và 
phân bổ vôn phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của đơn vị. Do đó các DNNVV cần thiết phải hoàn 
thiện tổ chức lại quy trình từ việc luân chuyên, xử lý dữ liệu, thông tin cung cấp cũng như thiết lập các hoạt 
động kiểm soát nội bộ trong chu trình tài chính. 

Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2015, sử dụng phương pháp điều tra với bảng câu hỏi và 
phỏng vấn trực tiếp tới nhà quản trị và bộ phận kế toán của 30 DNNVV trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa. 
Dựa trên những dữ liệu thu thập về quy trình huy động và phân bổ vốn trong chu trình tài chính, tác giả 
tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, đưa ra những đặc điểm chung vê tổ chức quy trình, các hạn chế 
tồn tại và giải pháp hoàn thiện trong tổ chức chu trình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các 
DNNVV. 


II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỎ CHỨC CHU TRÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC 
DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH KHÁNH HÒA. 


1. Lập dự toán ngân sách 


! Sở Kế hoạch và Đầu tư Tinh Khánh Hòa 


Hầu hết các DNNVV đều có lập dự toán ngân sách (96% số DN được khảo sát), dự toán ngân 
sách được lập dựa trên kế hoạch kinh doanh, khả năng huy động và nguồn tiền thu vào dự kiến của đơn 
vị. Việc lập dự toán ngân sách được thực hiện bởi người quản lý của DN và có sự điều chỉnh theo thực tế 
phát sinh. Tuy nhiên, có 47% DN được khảo sát, chủ yếu tại các DN có quy mô nhỏ, việc lập dự toán 
ngân sách chưa rõ ràng, chi tiết, làm gia tăng rủi ro trong việc huy động vốn, phát sinh thêm chi phí tài 
chính trong quá trình hoạt động, nguyên nhân do nhà quản trị lập dự toán ngân sách dựa trên kinh 
nghiệm, khả năng huy động vốn của nhà quản trị, mà chưa có sự tham gia của các bộ phận trong DN, do 
đó hạn chế trong việc phân tích các tình huống phát sinh, dự đoán được rủi ro trong thực hiện ngân sách 
và thiếu các phương án dự phòng. 

Còn nhiều DN (57% DN được khảo sát) chưa có một kế hoạch tài chính sắn liền với chiến lược 
kinh doanh, và đầu tư dài hạn của DN, Điều này thể hiện rõ ở các DN quy mô nhỏ và một số DN quy mô 
vừa, các DN này có xu hướng tồn tại hơn là hướng tới tăng trưởng, phát triển thông qua việc đầu tư máy 
móc thiết bị, con người. Đây là nguy cơ lớn tới hoạt động của DN, khi môi trường kinh doanh ngày càng 
mở rộng, cạnh tranh ngày càng cao, nếu DN không đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, con người 
sẽ không thích ứng kỊp với môi trường kinh doanh biến động, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh. 


2. Quy trình huy động vốn 

Các DN đã xác định nguồn vốn huy động ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho các mục tiêu hoạt 
động của đơn vị, việc xác định nguồn và kết câu vốn huy động là dựa trên kinh nghiệm, khả năng, sự 
phân tích của chủ DN đồng thời là người quản lý điều hành (chiếm 83% DN khảo sát), tuy nhiên trong 
quy trình chưa có sự tham gia của các bộ phân liên quan, “khi lựa chọn cấu trúc vốn nhà quản trị cũng 
chưa sử dụng nhiều đến các công cụ phù hợp đề xác định cấu trúc vốn tối ưu. 

Còn nhiều DNNVV (40% DN khảo sát) không có nhiều hoạt động tìm kiếm, phân tích thông tin về 
chính sách bán hàng của các nhà cung cấp, các sản phẩm, chính sách hỗ trợ cho vay của tô chức tài chính tính 
dụng đề từ đó tận dụng các ưu đãi từ những đơn vị này, giảm chỉ phí huy động vốn và chi phí hoạt động của 
đơn vị. Nguyên nhân của là do việc phân tích chủ yếu dựa dựa trên năng lực và mối quan hệ cá nhân của người 
quản lý mà chưa có sự phân quyền cho các bộ phận liên quan, kế cả bộ phận kế toán trong đơn vỊ. 

Còn hạn chế trong việc tham gia, tiếp nhận, xử lý thông tin từ hiệp hội DN, chính sách khuyến 
khích hỗ trợ phát triển DN của địa phương, với chức năng chính của mình, hiệp hội DN hỗ trợ DN quyết 
các vấn đề pháp lý, cung cấp dịch vụ tài chính và phi tài chính, kết nối giữa DN với chính quyên địa 
phương để giải quyết những khó khăn trong DN và tiếp cận chính sách ưu đãi cho DN như: tiếp cận 
nguôn vốn vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ nhà nước, giảm thuế, phí...). 

: Kết quả khảo sát về tình hình huy động vốn ngăn hạn và dài hạn phục vụ hoạt động tại đơn vị cho 
thây: 

về nguồn vốn ngắn hạn: nguồn vốn này chủ yêu hình thành từ các khoản phải nộp, phải trả; tín 
dụng nhà cung câp, vay ngăn hạn và nguồn huy động khác, tỷ trọng bình quân các nguôn này thể hiện qua 


biểu đồ sau: 


Phải nộp, Tín dụng Vay ngắn hạn Lợi nhuận để 
phải trả NCC lại 


50% 


40% 


30% 


20% 


10% 





0% 


Biểu đồ 01: Tỷ trọng huy động vốn đầu tư ngắn hạn bình quân tại các DNNVV 


Tỷ lệ các khoản phải nộp, phải trả chiếm tỷ trọng gần 14% trong tổng vốn huy động ngắn | hạn. Đây 
cũng là nguồn huy động quan trọng để giải quyết các khoản nợ đến hạn, nhưng nêu lạm dụng nguồn này và 
không có giải pháp thanh toán phù hợp sẽ gia tăng rủi ro pháp lý, nộp phạt các khoản nợ quá hạn với cơ 
quan quản lý nhà nước. 


Hầu hết các DNNVV chiếm 70% DN khảo sát đều CÓ tỷ trọng nợ cung cấp cao (trên 50%) trong 
kết cấu vốn kinh doanh, điều này là do mối quan hệ kinh tế, phương thức mua bán và một sô khó khăn 
trong hoạt động. Tuy nhiên thời gian nợ không dài, khi đến hạn thanh toán các DN phải xác định nguồn 
thanh toán để đảm bảo uy tín, khả năng thanh toán và phục vụ cho các chu kỳ kinh doanh tiếp theo. 

Về vốn vay chính thức, các khoản vay ngân hàng chỉ chiếm bình quân 24% tỷ trọng vốn huy động 
ngắn hạn tại các DN khảo sát, tỷ trọng vốn vay ngăn hạn tại ngân hàng không cao là do các DN tận dụng 
các nguồn tín dụng NCC, tín dụng phải trả, các khoản vay phi chính thức.. ngài ra thủ tục cho vay tại ngân 
hàng và chi phí lãi vay cũng là một trở ngại đối với DN khi lựa chọn nguồn vôn vay này. 

Tỷ lệ các DN sử dụng tín dụng phi chính thức chiếm 70% DN được khảo sát, với tỷ trọng 13% 
trong tông vốn huy động, mặc dù có quy mô nhỏ nhưng đây là nguồn vốn thường xuyên của các DN, giúp 
giải quyết nhu câu vôn ngắn hạn phục vụ hoạt động, tuy nhiên nguồn phi chính thức không ồn định và 
biến động theo tình trạng của DN do đó trong một sô tình huống đã gây khó khăn ngược lại cho DN nếu 
phụ thuộc vào nguồn này. 

N guồn vốn huy động đầu tư dài hạn cho DN hoạt động của DNNVV từ: lợi nhuận giữ lại, các 
khoản vay chính thức, vốn đầu tư của chủ sở hữu, tỷ trọng bình quân của các nguồn này thể hiện qua biểu 
đồ sau: 


60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 





Lợi nhuận để lại Vay chính thức Bổ sung vốn chủ sở 
hữu 


Biểu đồ 02: Tỷ trọng vốn huy động vốn dài hạn bình quân 
phục vụ hoạt động kinh doanh tại các DNNVV 

Nguồn ngân sách từ lợi nhuận để lại sử dụng cho hoạt động đầu tư dài hạn, kết quả khảo sát cho 
thấy DN có quy mô nhỏ có xu hướng để lại cao hơn DN có quy mô vừa. Nguyên nhân các DN này không 
muôn tỷ lệ nợ cao, dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của chủ sở hữu, và môi 
quan hệ của chủ DN để XOAY SỞ nguồn tài chính và chưa có nhu cầu nhiều trong việc mở rộng sản xuất, 
đổi mới công nghệ. 

Về nguôn vốn vay chính thức từ các ngân hàng, đây là nguồn chính trong hoạt động đầu tư dài 
hạn tại các DN, đặc biệt là DN có quy mô vừa, tuy nhiên có 45% DN được khảo sát gặp khó khăn trong 
huy động vốn từ ngân hàng, nguyên nhân những khó khăn này do hạn chế về nhân lực và khả năng của 
nhà quản lý chưa mô tả được rõ ràng khả năng, hiệu quả của kế hoạch kinh doanh nên khó thuyết phục 
ngân hàng cho vay vốn. Tài sản thế chấp cũng là trở ngại khi DN ít có tài sản đủ điều kiện làm tài sản thế 
chấp, ngoài ra hệ thống số sách kế toán, nôi dung nghiệp vụ chưa rõ ràng, minh bạch nên ngân hàng tốn 
thời gian và chi phí để thâm định tình hình hoạt động của đơn vỊ. 


3. Phân bỗ vốn 

Tại các DNNVV vốn huy đông được sử dụng chủ yếu cho hoạt động kinh doanh ngắn hạn tại đơn 
VỊ; phần còn lại được phần bổ cho đầu tư đất, cơ sở hạ tắng; máy móc thiết bị và đầu tư vào nghiên cứu 
phát triển, Con người, bằng sáng chế, Tỷ trọng của các nguôn này như sau: 

N guồn. lực tài chính chủ yếu được được sử dụng đề thực hiện kế hoạch kinh doanh tại đơn vị, đáp 
ứng nhu câu vôn ngắn hạn cho các chu trình liên quan như mua hàng, nhân sự, sản XuẤt. Tuy nhiên còn 
một số DN quy mô nhỏ (40% DN được khảo sát) việc xác định cơ cầu đầu tư vốn ngắn hạn (lượng tiền 
tồn quỹ, hàng tồn kho, nợ phải thu) dựa trên thực tế phát sinh mà chưa dựa trên kế hoạch đầu tư vốn ngắn 
hạn đã được tính toán từ trước, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của đơn vị cũng như 
các chu trình liên quan. 

Trong kinh phí đầu tư vào máy móc thiết bị thì chủ yếu là thay thế máy móc thiết bị cũ, đáp ứng 
yêu cầu sản xuất bình thường, một phần là nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. tuy nhiên chưa đầu 


10 


chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, an toàn lao động, môi trường làm việc và bảo vệ môi trường. 
Điều này gây rủi ro tài chính khi gặp các vấn đề pháp lý (môi trường, phòng cháy chữa cháy, tiêu chuẩn, 
điều kiện làm việc.. ..) làm gia tăng chỉ phí hoạt động của đơn vị và giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Hạn chế về đầu tư mới, hầu hết các DN giành một khoản rất nhỏ trong tổng vôn huy động phân 
bố vốn phục vụ cho quỹ đầu tư, nghiên cứu, phát triển, đặc biệt là con người. Nguyên nhân là do khó 
khăn trong kinh doanh. lượng hàng tồn kho và nợ phải thu còn cao, khó khăn trong huy động vốn, vì vậy 
DN phải tập trung nguồn lực để đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường. 


4% 





= Phục vụ hoạt động “ Đầu tư mấy móc thiết bị 


* Đất đai, cơ sở hạ tầng “ Nghiên cứu, phát triển, con người 


Biều đồ 03: Kết cấu phân bỗ vốn đầu tư tại các DNNVV 
Việc phân tích và lựa chọn các phương án đầu tư dài hạn còn tồn tại một số hạn chế, các doanh 
nghiệp quy mô nhỏ do hạn chế về nguồn lực, khả năng thu thập và phân tích thông tin, lập và trình bày dự 
án đầu tư, do đó khi DN thường bị động hơn là chủ động trọng việc lựa chọn phương án tối ưu đáp ứng 
yêu cầu hoạt động của đơn vị. 


4. Tổ chức quy trình xử lý dữ liệu trong chu trình 

Các DN đã xây dựng quy trình thu thập dữ liệu, xử lý và cung cấp thông tin kế toán trong quy 
trình, 87% DNNVV đã trang bị phần mềm kế toán thuận lợi trong việc thu thập, xử lý và cung câp thông 
tin, Bộ máy kế toán được tô chức phù hợp với quy mô, đặc điểm của DN. Báo cáo tài chính từ hệ thống 
kế toán cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng các quy định hiện hành. 

Trong quá trình luân chuyền dữ liệu, hệ thống kế toán chỉ là nơi cuối cùng tiếp nhận chứng từ đề 
phản ánh nghiệp vụ phát sinh chứ chưa đóng vai trò là bộ phận tham gia, phân tích dữ liệu và cung cấp 
thông tin hỗ trợ các bước hoạt động trong chu trình. Việc lập kế hoạch tài chính, xác định kết cấu vốn và 
phân bồ vốn chủ yếu do nhà quản trị thực hiện và chuyền tới các bộ phận liên quan theo mô hình thực 
hiện từ trên xuống, hệ thống kế toán chỉ đóng vai trò thực hiện theo kế hoạch đã thiết lập. 


5. Thông tin cung cấp từ hệ thống thông tin kế toán 

về thông tin cung cấp: mục tiêu của hệ thống thông tin kế toán tại các DN chỉ tập trung vào báo 
cáo tài chính, báo cáo thuế để cung cấp cho các cơ quan chức năng và các báo cáo tổng "hợp các hoạt động 
trong chu trình như: số quỹ, sô chi tiết, số tông hợp chi tiết, số cái... mà chưa cung câp những thông tin 
hỗ trợ, phân tích, đánh giá hoạt động (chiếm 80% DN khảo sát) như: báo cáo phân tích nhà cung cấp, 
đánh giá các sản phẩm cho vay của ngân hàng và giữa ngân hàng khác nhau, hoạt động thanh toán, tình 
hình thực hiện kế hoạch ngân sách, báo cáo những vân đề bất thường.... Thực trạng này diễn ra chủ yếu 
tại các DN quy mô nhỏ và một số DN quy mô vừa. Nguyên nhân do nhà quản trị chưa thấy được vai trò 
của thông tin kế toán trong hoạt động của DN, hạn chế về năng lực phân tích, cung cấp thông tin của nhân 
viên kế toán, do đó các đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng bộ máy kế toán hữu hiệu, hiệu quả để 
cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ cho hoạt động của các bộ phận cũng như quá trình quản lý, 
điều hành của nhà quản trị. 

Còn tình trạng vi phạm quy trình xử lý công việc và công bố thông tin, tình trạng này diễn ra tại 
các DN có quy mô nhỏ, khi các nhân viên là thành viên hoặc có mối quan hệ thân quen trong gia đình với 
chủ DN, việc xử lý, ghi chép số liệu, công bố thông tin kế toán theo ý định của người quản lý hơn là phản 
ánh trung thực, khách quan nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thông tin về tình hình tài chính của đơn vị. 


II 


Điều này gây khó khăn cho nhà cung cấp và tổ chức tài chính khi thực hiện các quyết định bán chịu và 
cho vay. „ ` 
IH. GIÁI PHÁP HOÀN THIỆN 


1. Hoàn thiện lập dự toán ngân sách 


Dự toán ngần sách là công cụ quản lý khoa học, hữu ích cho nhà quản trị trong nâng cao hiệu quả 
tài chính của DN, tuy nhiên thực tế còn nhiều DNNVV tại Khánh Hòa chưa phát huy được vai trò của 
công cụ này, số liệu trên dự toán còn khác biệt nhiều so với thực tế phát sinh, do đó các DN cần thiết phải 
hoàn thiện việc lập dự toán ngân sách từ lúc lập, triển khai, điều chỉnh cũng như là giám sát tình hình thực 
hiện dự toán ngân sách, cụ thê: 

Mô hình lập dự toán ngân sách: Mô hình hiện tại chủ yếu là từ trên xuống dưới, các chỉ tiêu do 
nhà quản trị nghiên cứu rồi áp cho các bộ phận thực hiện điều này dẫn đến các chỉ tiêu dự toán mang tính 
chủ quan, áp đặt, mà chưa phân tích được hết các tình huống phát sinh cũng như các phương án dự 
phòng, do vậy quản. trị DN phải phát huy vai trò nhân viên thông qua bằng việc cùng tham gia đóng góp ý 
kiến vào việc lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát nguồn lực của DN, đặc biệt là vai trò cung câp thông 
tin của hệ thống thông tin kế toán. Theo đó nhà quản trị sẽ thiết lập các mục tiêu trong quy trình, trên cơ 
sở đó Hệ thống kế toán dựa trên các đữ liệu của DN, phối hợp với các bộ phận liên quan lập dự toán ngân 
sách, chuyên cho nhà quản trị xét duyệt, định kỳ kế toán và các bộ phận liên quan sẽ cung cấp thông tin 
về tình hình thực hiện dự toán, thông báo về những vấn đề bất thường ảnh hưởng đến dự toán để có 
những điều chỉnh kịp thời. 


Nhà quản trị 
[0Ì 01018.;)001,))10ã013))0) 


ls[S) thống Kế toán 
(Dựa trên dữ liệu trên HTKT lập 
II N9) 


Ì21000012)00)012)x109)072141 
0:)›09) IS) 





Sơ đồ 1. Mô hình lập dự toán ngân sách tại các DN quy mô nhỏ và vừa 


Nhân sự tham gia: Nhân viên phụ trách công việc lập dự toán phải hiểu rõ tầm quan trọng của dự 
toán, xây dựng mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau và hướng đến mục tiêu chung của DN. N goài ra, DN cần 
làm tốt công tác huấn luyện nhân viên các cấp, các bộ phận có liên quan thông qua việc tổ chức huấn 
luyện quy trình lập dự toán giúp họ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc cung câp thông tin cần thiết, kịp 
thời, đây đủ, chính xác, góp phần nâng cao tĩnh thần, trách nhiệm Và tự giác trong công việc. Mặc khác, 
việc hiểu rõ quy trình dự toán giúp nhân viên chủ động trong việc tổ chức thực hiện công việc của mình 

Hệ thống báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện dự toán: Hệ thống kế toán cân cung cung cấp đầy 
đủ thông tin dầy đủ về tình hình thực hiện dự toán thông qua báo cáo thu, chi tiền, đánh giá khả năng thực 
hiện dự toán, tình hình huy động và phân bồ vốn, dự toán được những rủi ro có thể phát sinh từ đó chuyển 
thông tin tới nhà quản trị để đưa ra những điều chỉnh kịp thời, hạn chế các chi phí phát sinh. 


2. Hoàn thiện quy trình huy động vốn 


Trong quá trình hoạt động của DN thường nảy sinh các nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt 
động kinh doanh thường xuyên của DN cũng như cho đâu tư phát triển, mục tiêu của quy trình huy động 
vôn là đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của DN với chi phí thấp nhật, môi 
nguồn vốn đều có chỉ phí sử dụng nhất định, do vậy DN cần phải nghiên cứu chi phí của từng nguồn vốn 
cụ thể đề từ đó xác định cho mình một cơ cầu vốn hợp lý phù hợp đặc điểm kinh doanh, tình hình tài 
chính và từng giai đoạn cụ thể của DN. 

Còn khá DNNVV qua khảo sát chưa thiết lập cách thức xác định vốn tôi ưu phục vụ cho hoạt 
động của mình, do đó kết cầu vốn còn dàn trải, phụ thuộc vào các nguồn huy động có rủi ro cao như như 
chiếm dụng nhà cung cấp, nguồn phí chính thức, các khoản nộp, phải trả, mà chưa xác định được nguồn 
huy động chính phù hợp với đặc điểm và tình hình hoạt động của đơn vị. Vì vậy các DN cần thiết lập 
cách thức xác định cơ cầu vốn phù hợp thông quá các công cụ như: 

— Hệ thống đòn bây: Đòn bẩy kinh doanh, đòn bây tài chính, đòn bẩy tổng hợp. 
—_ Xác định các nhân tố ảnh hưởng cơ cấu vốn của DN: sự ồn định doanh thu, doanh lợi: cơ cấu tài 
sản; đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành; Doanh lợi vốn và lãi suất huy động vốn. 


BÉ) 


— Đánh giá chi phí sử dụng vốn: Vốn Vay, vốn chủ sở hữu.. 

Khi có quy trình, và phương thức phù hợp, đơn vị sẽ lựa chọn được kết cấu và nguồn huy động 
phù hợp, giảm sự phụ thuộc và các nguồn huy động có rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vôn 
phục vụ hoạt động tại đơn vị 

Ngoài ra việc phân tích chính sách của nhà cung cấp, tổ chức tài chính tín dụng và trao đôi thông 
tin từ các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn tài trợ 
cho hoạt động của DN, qua phân tích những yêu tố này sẽ giúp DN có thêm sự lựa chọn nguôn tài trợ với 
chi phí thấp, đáp ứng yêu câu vôn trong các giai đoạn kinh doanh của đơn vỊ. 


3. Hoàn thiện quy trình phân bỗ vốn 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN phụ thuộc rất lớn vào việc tô chức sử dụng vốn, khi sử 
dụng vốn có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực, năng suất lao động, 
tăng cường khả năng cạnh tranh, gia tăng giá trị DN, ngược lại khi xác định sai khoản mục đầu tư sẽ làm 
tốn thất giá trị DN và giảm hiệu quả hoạt động. 

Để đảm bảo được hiệu quả sử dụng vốn, các DN phải xác định các phương án đầu tư dài hạn, 
đánh giá phương án thông qua các công cụ như: Phương pháp tỷ suất sinh lợi bình quân của vốn đầu tư, 
phương pháp thời gian hoàn vôn đầu tư, phương pháp giá trị hiện tại thuần.... Đối với các khoản đầu tư 
ngăn hạn đơn vị cân xác định nhu cầu vốn lưu động; nhu cầu vốn cho hàng tồn kho, tồn quỹ và giới hạn 
các khoản phải thu. 

Hiện tại, khá nhiều DNNVV chưa quan tâm nhiều đến đầu tư kinh phí về môi trường, phòng cháy 
chữa cháy, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc, và chi phí đầu tư, phát triển nguồn nhân lực. Mặc dù khoản chỉ 
phí này chiếm một tỷ trọng đáng kê trong hoạt động đầu tư dài hạn, và không mang lại giá trị tức thời, 
nhưng khoản đầu tư này là cân thiết để DN đề đảm bảo yêu cầu về môi trường làm việc của DN theo quy 
định hiện hành, tránh các khoản phạt phát sinh từ cơ quan quản lý nhà nước. Khi đầu tư phát triển nhân 
lực, góp hoàn thiện kỹ năng, trình độ nhân viên đáp ứng yêu câu ngày càng cao trong công việc, góp phần 
nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí phát sinh đáp ứng các mục tiêu hoạt động của đơn vỊ. 


4. Hoàn thiện quy trình xử lý dữ liệu trong chu trình 

Chu trình tài chính là một chuỗi các hoạt động từ việc xác định cơ cấu và nguồn vốn huy động, 
huy động vốn và phân bổ vốn, những hoạt động này liên quan đến nhiều bộ phận và các chu trình trong 
đơn vị. Vì vậy, xây dựng quy trình xử lý nghiệp vụ rõ ràng phù hợp với hoạt động của đơn VỊ, sẽ đảm bảo 
thực hiện các hoạt động từ lập dự toán ngân sách, ghi nhận hoạt động huy động, phân bổ vốn và cung cấp 
thông tin cho việc thực hiện các hoạt động, góp phần giảm thời gian, chi phí cho cho nhà quán trị trong 
việc hoạch định, thực hiện, theo dõi, đánh giá hoạt động trong chu trình. Bên cạnh đó tổ chức quy trình 
hữu hiệu sẽ đảm bảo việc truyền thông thông tin giữa xác bộ phận trong quy trình, đảm bảo thực hiện 
công việc đã được phân công. 

Qua khảo sát tại hầu hết các DN có quy mô nhỏ và một số DN quy mô vừa cho thấy, tổ chức quy 
trình xử lý nghiệp vụ chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm cá nhân nhà quản trị, do đó chưa khoa học và phù 
hợp. Ngoài ra, khá nhiều quy định của công ty thực hiện theo kiểu truyền miệng hơn là cụ thê hóa bằng 
văn bản cũng như đưa ra yêu cầu sự tuân thủ, trách nhiệm của các nhân viên trong quy trình. Các quyết 
định chính đều được thực hiện bởi nhà quản trị theo mô hình thực hiện từ trên xuông, mà chưa có sự tham 
gia thực hiện của các bộ phận liên quan. 

Hệ thống kế toán chưa đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện 
và đánh giá các hoạt động trong chu trình, mặc dù kế toán là nơi thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin về 
tình hình hoạt động của đơn vị, thuận tiện trong việc phân tích và cung câp thông tin cho việc ra quyết 
định, kiểm tra, giám sát của nhà quản trị 

Do đó, cần thiết phải hoàn thiện quy trình xử lý nghiệp vụ trong chu trình với vai trò cung cấp 
thông tin của hệ thống kế toán. Trong đó, hệ thống kế toán tham gia vào các hoạt động chính trong quy 
trình thông qua việc thu thập, xử lý dữ liệu liệu bên trong (tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi 
tôn .) và bên ngoài (thông tin từ nhà cung cấp, tổ chức tài chính tính dụng, chính sách cơ quan quản 

.. ), từ đó cung câp thông tin để hỗ trợ việc lập dự toán ngân sách, đồng thời cùng quá trình hoạt động 
si a đơn vị, hệ thống kế toán sẽ theo dõi, phản ánh tình hình huy động vôn, cung câp thông tin tổng hợp 
và phân tích các hoạt động cho nhà quản trị để theo dõi và đánh giá, điều chỉnh các hoạt động trong quy 
trình khi cần thiết. 

5. Hoàn thiện cung cấp thông tin trong chu trình tài chính 

Kết quả khảo sát cho thấy, thông tin kế toán tại đa số DN có quy mô nhỏ, và một số DN quy mô 

vừa, chỉ mới đáp ứng được thông tin tài chính theo quy định hiện hành mà chưa cung cấp được đầy đủ 


13 


thông tin cần thiết cho nhà quản trị. Mặc đù thông tin tổng hợp và phân tích hoạt động không dựa trên các 
nguyên tắc, chuân mực hay chế độ kế toán như hệ thống ` báo cáo tài chính, tuy nhiên thông tin này, giúp 
nhà quản trị điều hành, kiểm soát được các hoạt động diễn ra trong chu trình cũng như các nguồn lực sử 
dụng trong hoạt động của DN. 

Hạn chế này làm cho nhà quản trị thiểu các thông tin tổng hợp và phân tích trong hoạt động huy 
động và phân bổ vốn như: các thông tin phân tích vê nhà cung câp, ngân hàng, tình hình huy động, phân 
bố vốn, chỉ phí phát sinh, những vân đề bất thường...trong chu trình. Từ đó, nhà quản trị thiếu đi một 
công cụ hữu ích đề điều hành, giám sát các hoạt động và nguồn lực sử dụng trong chu trình, đáp ứng mục 
tiêu hữu hiệu và hiệu quả. 

Giải pháp mà các DN cần thực hiện là: Các bộ phận cung cấp các thông tin về đối tượng nguồn lực 
tham gia hoạt động và thông tin tổng hợp và phân tích hoạt động. Những thông tin này sẽ giúp nhà quản trị 
hoạch định, thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong chu trình. Cụ thê là cần bố sung các báo cáo 
như sau: 

— Thông tin NCC, Chính sách của Ngân hàng, Chính sách nhà nước 
— _ Thông tin phân tích khả năng thanh toán của đơn vị 
— _ Thông tin đánh giá, so sánh chỉ phí huy động vốn 
— _ Thông tin về tổng vốn đã huy động 
— _ Thông tin phân tích vốn theo nguồn huy động 
— _ Thông tin phân tích chỉ phí phát sinh vốn theo nguồn huy động 
— Thông tin phân tích tình hình huy động so với dự toán ngân sách 
— _ Thông tin về tình hình phân bổ vốn 
— _ Thông tin dự báo về nhu cầu vốn, các khoản chỉ trong thời gian sắp tới 
— _ Thông tin về những vấn đề bất thường, chẳng hạn: 
+ Thiếu hụt kinh phí hoạt động 
+ Chỉ phí sử dụng vốn quá cao 
+ Thông tin về khoản chỉ vượt quá ngân sách cho phép.... 
IV. KÉT LUẬN 

Nghiên cứu đã đánh giá về thực trạng của chu trình tài chính tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa. Tác giá đã đưa ra thực trạng, phân tích các hạn chế trong chu trình tài chính hiện nay, đồng 
thời, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chu trình tài chính trên địa bàn tỉnh. Giải pháp hoàn thiện 
quy trình xử lý với vai trò cung câp thông tin của hệ thống kế toán được xem là nền tảng, trên cơ sở đó, tăng 
cường sự tham gia, cung câp thông tin của hệ thống kế toán phục vụ cho việc thực hiện, đánh giá, kiểm tra 
của nhà quản trị trong các hoạt động huy động và phân bổ vốn, góp phần nâng cao hiệu quả tài chính tại các 
DNNVV trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Marshall B. Romney Paul John Steinbart. Accounting Information Systems 0th Edition. Prentce Hall, 
USA, 2003. 


2. Vũ Quang Kết, Nguyễn Văn Tắn. Quản trị tài chính. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 
2007. 


14 


NÂNG CAO HIẾU QUÁ TÀI CHÍNH THÔNG QUA QUÁẢN TRỊ CÁC 
KHOẢN PHẢÁI THU TẠI CÔNG TY CÓ PHẢN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 
TRONG THỊ TRƯỜNG BUÔN BÁN ĐIỆN CẠNH TRANH 


ThS. Phạm Đình Tuấn 
Khoa Kê toán Tài chính 


TÓM TẮÁT 

Mỗi doanh nghiệp đêu sẽ phát sinh khoản phải thu trong quá trình hoạt động kinh doanh, là một 
tài sản mà doanh nghiệp bị chiếm dụng và có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Mục đích của việc kiểm soát các khoản phải thu và nợ quá hạn nhằm đẩy mạnh hoạt động quản 
lý tài chính trong doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát và tự chủ đối với các khoản phải thu. 
Một chính sách kiểm soát với mô hình quản lý các khoản phải thu phù hợp có thể giúp cho doanh nghiệp 
vừa nâng cao hiệu quả tài chính thông qua kiểm soát tốt vê dòng tiên và tính thanh khoản, vừa đạt được 
mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Quyết định số 8266/QĐ-BCT thì một thị trường buôn bán 
điện cạnh tranh sẽ được hình thành trong tương lai buộc công ty cô phần điện lực Khánh Hòa phải có sự 
thay đổi trong chính sách quản lý phù họp với điều kiện mới. Và {rong đó thì chính sách quản trị khoản 
phải thu là một trong những chính sách quan trọng mà công ty cản quan tâm. Vì quản lý khoản phải thu 
hiệu quả sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty và giúp công ïy tăng cường về khả năng tự 
chủ và phát triên bên vững trong tương lai. 


Từ khóa: Khoản phải thu, hiệu quả tài chính, buôn bán điện cạnh tranh 
I. ĐẶT VÁN ĐÈ 


Mục đích tài chính cơ bản của doanh nghiệp đó là nhằm tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp và việc 
quản lý các khoản phải thu cũng đóng góp vai trò không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu cơ bản này. 
Tuy nhiên, việc quản lý các khoản phải thu thực sự rất phức tạp. Một mặt, do chính sách tín dụng mở 
rộng quá mức khiến quá nhiều tiền bị ứ đọng trong các khoản phải thu, đồng thời khiến chi phí sử dụng 
vôn và chi phí cho những khoản nợ xấu tăng cao. Mặt khác chính sách tín dụng này lại giúp doanh nghiệp 
nâng cao doanh thu từ bán hàng khiến doanh nghiệp đạt được các mục tiêu về tăng trưởng (G. Michalski, 
2008). Bên cạnh đó, việc đưa ra chính sách phải thu thắt chặt hay mở rộng phụ thuộc vào nhiều yêu tố 
quy mô doanh nghiệp, khách hàng, phương thức bán hàng, mùa vụ, chi phí, thị trường, chính sách thu hồi 
(Shehzad L.MIlan và Clifford W. Smith, 1992). Vì vậy, việc xây dựng một chính sách quản lý và lựa 
chọn mô hình mở rộng hay thắt chặt khoản phải thu phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triên của doanh 
nghiệp trong tương lai khi môi trường kinh doanh thay đổi là thực sự cần thiết cho công ty cô phần điện 
lực Khánh Hòa nhằm góp phần tối ưu hóa dòng tiền và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 


H. TỎNG QUAN NGHIÊN CỨU 


Trong bài nghiên cứu “Chính sách quản trị các khoản phải thu: Lý thuyết và bằng chứng” của 
nhóm tác giả Mian và Smith (1992) tập trung giải thích về sự lựa chọn chính sách quản trị khoản phải thu. 
Một phần kết quả nghiên chỉ ra răng quy mô, khách hàng, kênh phân phối, chính sách tín dụng có thể 
dùng để giải thích cho việc lựa chọn thay đổi chính sách quản trị khoản phải thu hiện tại của doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả cũng đưa ra bằng chứng về sự hình thành những bảo hiểm nội ngành có thê 
cho phép các chính sách tài chính của công ty trở nên linh hoạt hơn, đồng thời không có bằng chứng cho 
thấy bào hiểm nội ngành khiến giá trị cổ phiêu bị suy giảm. 

Sự thay đổi của chính sách quản trị phải thu sẽ ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp thông qua sự 
thay đổi của dòng tiền trong tương lai, tỷ lệ chi phí sử dụng vốn và thời gian sống của doanh nghiệp. Qua 
đó làm ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp theo như nghiên cứu “Quản lý rủi ro trong quyết định đầu tư 
tài sản hiện tại: Tiếp cận quản trị danh mục đối với khoản phải thu” của G.Michalski (2008). Kết quả 
nghiên cứu cung câp một phương pháp để xác định mức độ các khoản phải thu trong một công ty, đồng 
thời đánh giá được sự thay đổi của giá trị doanh nghiệp cũng như giá trị kinh tế gia tăng khi chính sách 
quải trị phải thu thay đồi. 


15 


CRọ ÈP< CRù 
AAAR = (ACP; ~ACP,) X s5 = 


x ACP 
ñU tì + —3áp 
Với điều kiện CR, > CRạ 
CRị ÈR›;-“ERÿ 
AAAR = (ACP, ~ACPy) xen + 0c X ACPạ x co — 


Với điều kiện CRị; < CRọ 


Trong đó: 
AAAR: là mức thay đôi khoản phải thu 
ACPBạ: là thời gian thu hồi nợ trước khi chính sách quản lý phải thu thay đôi 
ACP; : là thời gian thu hồi nợ sau khi chính sách quản lý phải thu thay đôi 
CRọạ: là doanh thu tiền mặt trước khi chính sách quản lý phải thu thay đổi 
CR¡: là doanh thu tiền mặt sau khi chính sách quản lý phải thu thay đổi 
VC: biến phí (trong % doanh thu bán hàng) 

Cùng tác giả G.Michalski (2012) trong bài nghiên cứu “Ảnh hưởng của quản trị khoản phải thu 
ến doanh nghiệp Ba Lan” với dữ liệu thu thập trên 3.000 doanh nghiệp Ba Lan. Bài nghiên cứu chỉ ra từ 
những rủi ro hoạt động có thể có đến việc xác định mức độ các khoản phải thu trong doanh nghiệp. Sự 
thay đổi của mức độ khoản phải thu làm tăng mức vốn lưu động ròng và làm ảnh hưởng: đến chỉ phí tô 
chức và quản lý các khoản phải thu. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tỷ lệ phải thu ngắn hạn/tổng tài 
sản; tỷ lệ phải thu ngắn hạn/tài sản ngăn hạn; và tỷ lệ phải thu ngắn hạn/lợi nhuận trước thuế và lãi vay 
(ebit) đều có tương quan đến sự tăng trưởng. Tác giả khuyến nghị các doanh nghiệp Ba Lan nên lựa chọn 
chính sách quản lý phải thu linh hoạt hơn. 


II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUÁN TRỊ KHOẢN PHẢÁI THU TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN 
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 


1. Thực trạng các khoản phải thu tại Công ty cỗ phần Điện lực Khánh Hòa 

Nhìn chung các khoản phải thu tại công ty cô phần điện lực Khánh Hòa qua các năm từ 2009 - 2014 
đều khá cao với mức bình quân là 5Ï tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2014 số phải thu tăng mạnh lên mức 59 tỷ 
đồng với mức tăng lên đến 17.59% so với năm 2013. Trong đó các khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ lệ 
cao nhất trong sô các khoản phải thu qua các năm với hơn 50% tổng số phải thu ngắn hạn qua các năm. 
Lý do các khoản phải thu khách hàng cao như vậy chủ yếu tập trung vào các nguyên nhân như người dân 
kinh doanh và chậm đóng tiền, một số trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa tuyên bố 
phá sản. 


Bảng 1. Tỉ trọng các khoản phải thu ngắn hạn giai đoạn 2009-2014 


























ĐVT: % 
Năm 
Tỷ trọng các khoản 
phải thu ngăn hạn 2010 2011 2012 2013 2014 
Phải thu khách hàng 61 63 79 65 53 
Trả trước cho người bán 13 20 12 25 34 
Các khoản phải thu khác 27 17 9 9 14 
Tổng 100 100 100 100 100 




















Nguồn: Số liệu tính toán từ bảng CĐKT 


2. Đánh giá tình hình nợ phải thu khó đòi tại công ty cỗ phần điện lực Khánh Hòa 

_ Tỷ lệ nợ khó đòi trên nợ phải thu khách hàng tăng dần trong giai đoạn 2010 — 2014. Trong năm 
2010 số nợ khó đòi là 2.7 tỷ chiếm tỷ lệ là 8.4% trong khoản nợ phải thu khách hàng. Đến năm 2011 thì 
số nợ phải thu tăng lên cao nhất đến 6.1 tỷ và chiếm tỷ lệ 18.61% so với nợ phải thu. Sau đó, tỷ lệ này 
tăng dân ở các năm sau như năm 2012 là 10.87%, năm 2013 là 15.42% và đến năm 2014 tỷ lệ này đạt 
17%. Nợ khó đòi tăng dần qua các năm khiến công ty phải trích lập một khoản tiền tương đương để lập 
dự phòng cho những khoản phải thu nhằm hạn chế rủi ro đrong việc thu hồi các khoản nợ khó đòi. Đồng 
thời, việc nợ khó đòi gia tăng sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền và hiệu quả hoạt động tài chính trong doanh 


l6 


nghiệp và gia tăng chỉ phí liên quan đến khoản nợ khó đòi này như chỉ phí quản lý, chỉ phí thu hồi, chỉ phí 
TỦI TO. 


Bảng 2. Tình hình nợ khó đòi qua các năm 2009 - 2014 



































Đền tiêu Phải kg hàng Nợ khó đòi (đồ Ti Mi no 
2010 32,416,162,692 2,722,523,304 8.40 
2011 33,159,012,078 6,172,260,520 18.61 
2012 47.268.036.130 5,137,776,393 10.87 
2013 36,382,212,032 5,609,085,307 15.42 
2014 34,118,462,023 5,780,651,449 16.96 





Nguồn: Phòng kể toán 


3. Đánh giá hiệu quả công tác thu nợ tại công ty cỗ phần điện lực Khánh Hòa 

Công tác quản lý và thu hồi nợ tại công ty có những bước tiền triển tích cực qua các năm. Điều 
này thể hiện thông qua vòng quay các khoản phải thu tăng dần từ số vòng quay là 25 trong năm 2010 đã 
tăng lên đến 49 trong năm 2014. Đồng thời, kỳ thu tiền bình quân của công ty đã được rút ngắn từ 14.67 
trong năm 2010 và chỉ còn 7.43 ngày trong năm 2014. Điều này chứng tỏ Ban giám đốc công ty rất quan 
tâm đến tình hình công nợ và đã có những. biện pháp quản lý cũng như các chính sách vê thu hồi nợ thắt 
chặt. Tuy nhiên, mặc dù chính sách thu hồi nợ của công ty giúp đây nhanh tốc độ thu nợ nhưng chính 
sách này lại dựa trên sự độc quyền về điện hiện nay của tập đoàn Điện lực Việt Nam 


Bảng 3. Đánh giá hiệu quả trong công tác thu hồi nợ 




















Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 
Doanh thu thuần 1/207/773.085,948 | 1,551,145,280,125 | 1,900.251,282,182 | 2,241,712,227,238 | 2,682.934.144.964 
Phải thu bình quân 48.556.859.365 48734141773 | 50.54726435 | 52284513272| 54.604.170,875 
TUnE HUẬI EhÊ 25 32 38 43 49 
phải thu 
Kộ GHẾ Han HH, 14.67 1147 971 8.51 743 
quân 




















Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên số liệu BCĐKT 





4. Ánh hưởng của chính sách quản lý đến quản lý khoản phải thu trong tương lại tại công ty cỗ 
phần điện lực Khánh Hòa 
Hiện nay, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vẫn đang đóng vai trò duy nhất trong hoạt động 

thu mua điện, phân phối điện. Tuy nhiên, theo Quyết định số 8266/QĐ- BCT được ban hành vào ngày 10 
tháng 08 năm 2015. Theo đó, Bộ công thương đã chính thức phê duyệt thiết kế chỉ tiết thị trường buôn 
bán điện cạnh tranh. Điều này cũng đồng nghĩa với thế độc quyền phân phối điện của EVN sẽ không còn 
trong tương lai. Chính vì vậy, các chính sách quản lý các khoản phải thu hiện nay vẫn dựa trên thế độc 
quyền của công ty phải có sự thay đồi trong tương lai nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh với các doanh 
nghiệp khác. Với chính sách quản lý phải thu thắt chặt như khi khách hàng quá hạn thanh toán 7 ngày sẽ 
bị công ty cắt điện như hiện nay sẽ không thể thỏa mãn khách hàng trong tương lai, đặc biệt là đối với 
những doanh nghiệp có chi phí lớn về điện. 
5. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm 
5.1. Uu điểm 

- _ Công ty cử nhân viên trực tiếp đến từng hộ gia đình và doanh nghiệp để thu tiền điện và gửi hóa 
đơn nên khả năng thu hồi của công ty là khá cao. Đồng thời, với chính sách đa dạng hóa hình thức thanh 
toán thông qua ngân hàng đã giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn thanh toán khi không có điều kiện 
thanh toán trực tiếp cho nhân viên thu tiền. 

- — Theo dõi chỉ tiết các khoản phải thu trong và ngoài doanh nghiệp, có sự phân loại đối với các 
khoản nợ quá hạn nhằm đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp. 


17 


- __ Chính sách tín dụng thắt chặt giúp công ty thu hồi nhanh những khoản nợ với kỳ thu tiền ngắn. 


5.2. Nhược điểm 

- _ Chưa phô biến rộng rãi những hình thức thanh toán đến người dân nên nhiều hộ gia đình không 
biết mà vẫn chỉ thực hiện thanh toán khi nhân viên thu tiền điện đến nhà. 

- - Mặc dù đa dạng hóa phương thức thanh toán nhưng việc thông tin đến những người tiêu dùng trễ 
hạn nộp vẫn còn chủ yếu là nhân viên đến gửi thông báo. Như vậy, đôi với những cá nhân không thường 
xuyên có mặt tại nhà sẽ khó có thể tiếp nhận thông báo và không nộp tiền kịp thời gây khó khăn cho cả 
hai phía. 

- — Với chính sách phải thu thắt chặt như hiện nay thì công ty sẽ giảm khả năng cạnh tranh trong 
tương lai khi mà Quyết định 8266/QĐ-BCT ra đời sẽ hình thành một thị trường bán buôn khiến việc cạnh 
tranh về thu mua và cung cấp điện ngày một tăng cao. 


IV. GỢI Ý CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CÓ PHÀN 
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 


1. Về mặt chính sách 

- — Hiện nay, công ty đang đa dạng hóa phương thức thanh toán vì điều này có thể giúp nhiều gia 
đình hoặc doanh nghiệp linh động hơn khi thanh toán tiền điện. Tuy nhiên, việc thông báo cho khách 
hàng vẫn chủ yếu thông qua giây báo nên nhiều khách hàng không để ý và chậm nộp dẫn đến gây khó 
khăn cho cả hai phía. Công ty có thể mở rộng hình thức thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa 
chỉ email để khách hàng có thể sớm biết được và tiền hành thanh toán kịp thời. 

- = Cần phố biến những hình thức thanh toán đến nhiều hộ gia đình thông qua những thông báo In 
kèm trên hóa đơn hoặc tuyên truyền rộng rãi hơn trên phương tiện truyền thông đề nhiều hộ gia đình biết 
đến và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với điều kiện của mình. 


2. Xây dựng bảng ra quyết định đối với chính sách quản lý khoản phải thu 


Dựa trên nghiên cứu của Mian và Smith (1992) đưa ra những nhân tố có thể dùng đề giải thích 
cho việc lựa chọn các chính sách quản trị khoản phải thu. Những nhân tố này sẽ tạo ra ba mức tác động 
làm gia tăng khả năng thay đối, làm suy giảm khả năng thay đổi và khả năng không thể tiên đoán sự thay 
đổi. Xây dựng bảng ra quyết định sẽ cho phép công ty có căn cứ để lựa chọn các chính sách quản trị 
khoản phải thu không những phù hợp với tình hình hiện tại cũng như phù hợp với những mục tiêu trong 
tương lai của công ty trong bất kỳ thời kỳ nào. Một mô hình quản lý khoản phải thu linh hoạt, an toàn và 
có sự kết hợp đa dạng của nhiều chính sách về quản trị phải thu sẽ giúp công ty tạo nên sức mạnh cạnh 
tranh nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả về tài chính và dòng tiền cho doanh nghiệp. Sau đây là bảng ra 
quyết định đối với việc lựa chọn chính sách quản lý khoản phải thu với giả định một số chính sách quản 
lý phải thu. 

Kết quả bảng cho thấy khi doanh nghiệp có lợi thế chi phí và thị phần lớn thì nên thay đổi chính 
sách tín dụng của doanh nghiệp, các khoản phải thu và bao thanh toán, tức là mở rộng về mặt chính sách 
bán chịu. 


Khi quy mô bán hàng rộng lớn, khách hàng tập trung trong khu vực và thường xuyên mua hàng 
và dịch vụ từ doanh nghiệp thì nên thay đổi chính sách tín dụng của doanh nghiệp và các khoản phải thu. 
Còn nếu phân bồ địa lý khách hàng rộng thì nên thay đổi tập trung vào chính sách theo dõi, thu hồi và bảo 
hiểm các khoản nợ. 


Nếu doanh nghiệp bán trực tiếp hoặc thông qua công ty bán buôn thì nên thay đổi chính sách tín 
dụng của doanh nghiệp, các khoản phải thu. Còn nêu thông qua đại lý thì nên thay đôi chính sách về theo 
dõi nợ và thu hôi nợ. 

Nếu khách hàng có những thông tin tốt về việc thanh toán nợ thì doanh nghiệp có thể thay đổi về 
chính sách tín dụng với khách hàng. Nhưng nêu khách hàng có tỷ lệ khoản phải thu trên tông tài sản cao 
và biên động thì nên tập trung vào hình thức bao thanh toán. 

Tóm lại, việc thay đổi chính sách quản trị phải thu sẽ có thể khiến các khoản phải thu gia tăng 
hoặc thu hẹp và buộc doanh nghiệp phải xác định cụ thê những biện pháp quản lý cũng như dự phòng rủi 
ro đôi với những khoản phải thu này. Dựa trên những nhân tô ảnh hưởng đên lựa chọn thay đôi chính 


15 


sách phải thu có thể giúp doanh nghiệp quyết định liệu chính sách như vậy đã phù hợp với những đặc 
điêm của công ty, khách hàng và chiên lược phát triên của công ty hay không. 


Bảng 4. Bảng giải thích cho quyết định lựa chọn chính sách quản trị khoản phải thu 





Chính sách quản trị khoản phải thu 





















































) , ^ _ Công ty 
CHPSBuEn | `/Ñtg phát: ||. hề ‹ | 6b, | Bà hán | 7° bảo 
tín dụng có bao TT phận -Ã 
ñ thu được thanh | báo cáo X: hiêm 
chung của SE thanh 2 ; thu hôi : 
N đảm bảo 2 toán tín dụng tín 
công ty toán nợ 
dụng 

Tăng cường mở rộng tín dụng 
Lợi thê chi phí + + - + - - - 
Thị phân lớn (sức mạnh thị & ¬ : n 0 0 0 
trường) 
Câu trúc bán hàng 
Quy mô + + - - - - - 
Phân bô địa lý khách hàng - - + + + + + 
Mức độ tập trung khách hàng + + - - - - - 
Tỷ lệ khách mua hàng lại (%) + + - + - - 0 
Kênh phân phối 
Bán trực tiêp + + - - 0 0 0 
Thông qua nhà bán buôn + + - - 0 0 0 
Thông qua đại lý - - + + + + 0 
Khách hàng. 
Danh tiêng vê trả nợ + - - - 0 0 - 
Biên động khoản phảithu 
(tính trên tỷ lệ phải thu trên tông - - + + 0 0 0 


tài sản) 


























Ghi chú: Dâu cộng (+) là tín hiệu tăng xác suất thay đổi, dấu trừ (-) là tín hiệu giảm xác suất thay đổi và 
sô 0 là tín hiệu không thê dự đoán sự thay đôi. 


3. Thiết lập mô hình quản trị khoản phải thu phù hợp và đánh giá hiệu quả việc thay đối chính sách 


Hiện nay, chính sách phải thu thắt chặt của công ty mặc dù đây nhanh khoản phải thu cho doanh 
nghiệp, nhưng lại có thể không phù hợp với phương hướng phát triển trong tương lai khi Quyết định 8266 
đã được ban hành. Vì vậy, công ty có thể xem xét qua việc xây dựng mô hình quản trị phải thu phù hợp 
hơn khi áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp thông qua việc so sánh giữa lợi nhuận thu được và chi phi 
phát sinh cho việc gia hạn xem liệu có thể mở rộng thời gian bán chịu vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
kinh doanh vừa có thể tạo ra năng lực cạnh tranh trong tương lai. Sau đây là mô hình ra quyết định về 
khoản phải thu khi muốn mở rộng thời hạn phải thu 








bình quân 


Mở rộng thời 


hạn phải thu 





N 


Tăng kỳ thu tiên 


Tăng doanh thu 


Tăng khoản phải 
thu 









Tăng chi phí vào 
khoản phải thu 
So sánh lợi nhuận và chi 

phí 


Sơ đồ 1: Mô hình ra quyết định mớ rộng thời hạn khoản phải thu 


19 









Đồng thời, việc gia hạn thời hạn phải thu bên cạnh việc gia tăng lợi thế cạnh tranh thì chắc chắn 
sẽ khiến cho các khoản phải thu của công ty tăng lên. Vì vậy, công ty có thể tính toán mức độ thay đổi 
khoản phải thu khi thay đổi chính sách theo như nghiên cứu của G.Michalski (2008) nhằm đánh giá hiệu 
quả của việc thay đổi chính sách và mô hình phải thu. Việc có thể tính ra mức độ gia tăng khoản phải thu 
khi thay đôi chính sách quản lý có thể làm căn cứ đề tính toán xem liệu chỉ phí cần thiết cho việc quản lý 
và thu hồi các khoản phải thu cũng như mức độ gia tăng của khoản phải thu có phù hợp với phương 
hướng và kế hoạch kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ hay không. Bên cạnh đó, có thể vận dụng 
EVA làm thước đo nhằm xác định hiệu quả về mặt chất lượng của quyết định thay đổi chính sách quản trị 
khoản phải thu vì chỉ số này cho biết giá trị tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lại một cách đáng 
tin cậy 


V. KẾT LUẬN 


Quản lý khoản phải thu luôn là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm vì sự ảnh 
hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc lựa chọn 
chính sách quản trị phải thu như thế nào tùy thuộc vào môi trường kinh doanh, đặc điểm doanh nghiệp và 
đối tượng khách hàng. Chính vì vậy, xây dựng một mô hình quản trị phải thu linh hoạt nhưng an toàn và 
phù hợp luôn là mong muốn của các doanh nghiệp. Bài viết cung cấp những công cụ giúp công ty cô phần 
điện lực Khánh Hòa xây dựng một mô hình quản trị phải thu phù hợp với điều kiện môi trường kinh tế 
cạnh tranh, lựa chọn những chính sách quản trị phải thu phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và của 
đối tượng khách hàng. Đồng thời, đánh giá hiệu quả từ việc thay đổi chính sách phải thu đến giá trị doanh 
nghiệp nhằm giúp nhà quản trị có được sự lựa chọn mô hình và chính sách quản trị phải thu phù hợp cho 
doanh nghiệp. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1.Michalski G. (2008a), “Óperafional risk in currenf assefs investimenf decisions: Portƒfolio management 
approach im accounfs receivable”, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, ISSN: 0139- 
570X, 54(1): 12-19 

2.Grzegorz Michalski (2012), “Efficlency of accounts receivable management 1n Polish 1nstitutlons”, 
International conference European Financial Systems 2012, 148-153 

3.Mian & Smith (1992), “Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence”, The Journal 
of Finance, Vol. 47, No. 1. (Mar,1992), 169-200 


20 


CHỦ ĐÈ 2 


GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH TIẾP CẬN TỪ 
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC DOANH NGHIỆP 


2l 


PHẦN TÍCH HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DN CHÉ BIÊÉN THỦY SẢÁN CÓ VÓN 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TÍNH KHÁNH HÒA 


A FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE FDI SEAFOOD PROCESSING 
FKIRMS IN KHANH HOA 


TS. Võ Văn Cân 
Khoa Kê toán - Tài chính 

TÓM TẮT 
: Mục đích của bài viết này là đề nghiên cứu hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp (DN) chế 
biên thủy sản có vốn đâu tw nước ngoài (FDI) tại tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2010-2014. Băng phương 
pháp tông hợp và so sánh hiệu quả tài chính theo thời gian và giữa các DN (DN) trong ngành, kêt quả 
cho thấy hiệu quả tài chính của các DN FDI này rất thấp, thậm chí có nhiều DN thua lỗ nặng kéo đài qua 
nhiều năm. Một trong những nguyên nhân quan trọng của sự thua lỗ này không phải do năng lực quản trị 


của các DN FDI yêu kớm mà do có hiện tượng chuyển giá trong các DN này. Trên cơ sở kết quả phân 
tích, bài viết sẽ #ơi ý một số giải pháp góp phân làm lành mạnh hiệu quả quản trị tài chính của các DN. 


Abstract: This article`s purpose is to analysis the financial performance oƒ the FDI seaqfood processing 
đưnms in Khanh Hoa province in the period 2010-2014. By a synthetic method and comparing financial 
performance 0o the FDI firms over từme and among these firms, the result shows that these firms` 
/#inancial perƒformance is very low, even there are many firms heavily lost over the years. One oƒ the key 
reasons oƒ the losses is not due to the low financial management capabiliies that is due to the transƒfer 
pricimg. Rely on thỉs fimding, the article suggesfs some Implicafions in order to enhance the financial 
Ianasemenf petƒorimance. 


Từ khóa: Hiệu quả, FDI, Thủy sản, Chuyên giá. 
L GIỚI THIỆU 


Trong nhiều năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu quan trọng trong thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài thông qua sô lượng dự án, vốn đầu tư đăng ký và vốn đầu tư thực hiện. Các DN FDI ở tỉnh 
Khánh Hòa đã có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh, tạo việc làm cho người lao 
động và có tác động đáng kề tới phát triển khu vực kinh tế địa phương, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của 
ngành chế biến thủy sản. Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh Khánh Hòa có 12 DN trong ngành chế biến 
thủy sản có vốn đâu tư nước ngoài. Mặc dù tỉnh Khánh Hòa cũng có những chủ trương và chính sách hồ 
trợ cho các DN FDI nói chung và ngành thủy sản nói riêng, nhưng các DN FDI thuộc ngành chế biến thủy 
sản vẫn liên tục gặp nhiều khó khăn, hiệu quả tài chính mang lại từ ngành này trong những năm qua thật 
sự đáng báo động. 

Bài viết này nhằm mục đích đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN 
ngành chế biến thủy sản có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Ở tỉnh Khánh Hòa, chỉ đâu là nguyên nhân 
dẫn đến hiệu quả của ngành trở nên xâu đi và đóng góp một số gợi ý giải pháp nhằm làm lành mạnh hiệu 
quả kinh doanh của các DN này. Đề phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu, bài viết sử dụng nguồn dữ 
liệu thứ cấp của 10 DN trong ngành giai đoạn 2011-2014 do Cục thuế tỉnh Khánh Hòa cung cấp. Thống 
kê mô tả và so sánh hiệu quả kinh doanh của các DN qua các năm và giữa các DN trong ngành với nhau 
là phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong bài viết này. 

Phân còn lại của bài viết được tổ chức như sau: Mục 2 trình bày bối cảnh các DN chế biến thủy 
sản có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Khánh Hòa, mục 3 chỉ ra phương pháp để thực hiện nghiên cứu, tiếp 
đến là kết quả phân tích hiệu quả kinh doanh của các DN trong ngành giai đoạn 2011-2014, và cuối cùng 
bài báo cung cấp những thảo luận, hàm ý chính sách và kết luận. 

I. BÓI CẢNH CÁC DOANH NGHIỆP CHÉ BIẾN THỦY SẢN CÓ VÓN ĐẦU TƯ NƯỚC 
NGOÀI TỈNH KHÁNH HÒA 


Theo số liệu từ sở Kế hoạch và đầu tư Khánh Hòa, năm 1998 là năm đầu tiên có 02 dự án 
đầu tư nước ngoài vào ngành chế biến thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư là 4.688 ngàn 
USD. Tuy nhiên, số dự án tăng trưởng không đồng đều qua các năm, sô dự án đăng ký cao nhất đạt 


22 


được vào năm 2002 với 3 dự án có tổng mức đầu tư 3.225 ngàn USD, trong khi đó các năm 2003- 
2008 không có bất kỳ dự án đầu tư nào được đăng ký cho dù Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã tích cực 
triển khai các biện pháp nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài như tăng cường tiếp thị, cải tiến môi 
trường đầu tư, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong cấp phép đầu tư, rút ngăn thời gian làm thủ tục cấp 
phép, hỗ trợ, giảm giá thuê đất, thực hiện một số ưu đãi cho nhà đầu tư... 

Trong giai đoạn 2009-2014 thì cũng chỉ có 3 năm có dự án là 2009 (1 dự án có vốn đầu tư 
1.050 ngàn USD), 2010 (2 dự án với tổng vốn đầu tư 1.850 ngàn USD) và 2012 (I dự án có vốn đầu 
tư 510 ngàn USD), trong khi đó các năm còn lại không thu hút được một dự án nào. Nhìn chung, cả 
giai đoạn 1998 đến 2014 toàn ngành chế biến thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có 12 dự án với 
tổng đầu tư là 22.923 ngàn USD. Điều này cho thấy ngành chế biến thủy sản ở Khánh Hòa chưa chưa 
thật sự đủ hấp dẫn đề thu hút nhà đầu tư nước ngoài. 

Trong các quốc. gia đầu tư vào lĩnh vực này thì Đài Loan và Nhật Bản mỗi quốc gia có 3 dự 
án, trong đó tổng vốn đầu tư của Đài Loan là 10.750 ngàn USD (chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư của cả 
giai đoạn 1998-2014), và của Nhật Bản là 5.368 ngàn USD. Tiếp đến là Úc có 2 dự án với tổng vốn 
đầu tư là 2.075 ngàn USD, và các quốc gia còn lại là HongKong, Hàn quốc, Malaysia... chỉ có một 
dự án/quốc gia, trong khi đó không có dự án đầu tư nào từ các quốc gia Tây Âu và Mỹ. 


HI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Cơ sở dữ liệu 


Như phần trên đã giới thiệu, tổng số DN đầu tư trong ngành chế biến thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa 
tính đến năm 2014 là 12 DN. Tuy nhiên, bởi vì dữ liệu của 2 DN là Công ty Hải sản sinh học Việt Nam 
và Công ty TNHH Phát triển Autralis không đủ dữ liệu trong 4 năm liên tục nên bài viết này chỉ nghiên 
cứu trên bộ dữ liệu gồm 10 công ty (Xem phụ lục) trong giai đoạn 2011-2014. Nguồn dữ liệu do Cục thuế 
Khánh Hòa cung cấp. 


2. Phương pháp nghiên cứu 


Đề đạt được mục tiêu đề ra, bài báo sử dụng công cụ thống kê mô tả kết hợp với phương pháp 
tổng hợp và so sánh kết quả kinh doanh giữa các DN trong ngành và giữa các năm với nhau. Đề phân tích 
hiệu quả kinh doanh, tác giả tiếp cận ở góc độ phân tích các tỷ số tài chính qua so sánh kết quả đầu ra với 
các yêu tô đầu vào. Theo Waddock and Graves (1997), để đánh giá hiệu quả tài chính của một DN, các 
nhà nghiên cứu thường sử dụng 3 chỉ tiêu, đó là tỷ số lợi nhuận trên tài sản (Return on Assets - ROA) và 
tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on EqutIty — ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (Return 
on Sale - ROS). Đây là các chỉ tiêu tài chính phản ánh khía cạnh hiệu quả kinh doanh mang tính tổng hợp, 
phản ánh vân đề cốt lõi của tính hiệu quả tài chính doanh nghiệp, và chúng dễ dàng được tính toán dựa 
trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong bài viết này, các chỉ tiêu trên được tính trên cơ sở lợi 
nhuận trước thuế. 


IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DN GIAI ĐOẠN 2011-2014 
1. Đánh giá cơ cấu tài sản và nguồn vốn của các DN giai đoạn 2011-2014 


Xét về cơ cầu đầu tư tài sản, từ số liệu ở bảng I cho thấy các công ty đầu tư chủ yếu vào vốn 
ngắn hạn (trên 70%), và tỷ trọng vốn đầu tư vào tài sản này có xu hướng ngày càng tăng theo thời gian 
trong giai đoạn 2011-2014. Ngược lại vốn đầu tư vào tài sản dài hạn ngày càng có xu hướng giảm đi một 
mặt các DN FDI không đầu tư mới công nghệ hay TSCĐ, mặt khác sự giảm đi vốn này do phân khấu hao 
TSCĐ đã trích. Điều này cho thấy các DN không chú tâm nhiều đầu tư TSDH để phát triên lâu dài mà 
chú trọng đến đầu tư vào TSNH mà chủ yếu là hàng tồn kho. Các DN đã tăng cường thu gôm nguyên liệu 
để xuất khâu sản phẩm thô hơn là sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao. Do đó, chính quyên cân có 
những chính sách định hướng cho các DN phát triên theo hướng tăng dân các sản phẩm CÓ giá trỊ g1a tăng 
cao và hạn chế xuất khâu các sản phẩm thô. 


Xét về nguồn vốn, thì nguồn tài trợ từ nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỉ lệ cao nhất qua các năm, đặt biệt 
năm 2011 tỉ sô nợ đạt đến 83% và năm 2014 là 70%. Các nguồn tài trợ ngắn hạn không phải từ các nguồn 
vốn vay ngân hàng trong nước mà chủ yếu từ nguồn vốn vay của công ty mẹ. Hình thức vay vốn từ công 
ty mẹ chủ yêu là mua hàng trả chậm hay vay vôn ngắn hạn. Qua thực tiễn này cho thấy, các DN mẹ 
không những tận thu lợi nhuận thông qua bán nguyên liệu cho các DN FDI trong nước mà còn thu lãi 
thông qua cho vay vốn kinh doanh ngắn hạn. Bởi vì vốn đầu tư phần lớn vào TSNH nên sử dụng nguồn 


23 


nợ ngắn hạn để tài trợ cho TSNH vẫn là hợp lý. Tuy nhiên, trong 2 năm 2011 và 2012 nguồn. vốn chủ sở 
hữu âm, thể hiện lượng vốn chủ sở bị mất “hoàn toàn do kinh doanh thua lỗ triền miên. Một vấn đề đặt ra 
là mặc dầu các DN này thua lỗ liên tục, rất nhiều DN có vốn chủ sở hữu là những số âm rất lớn, nhưng 
các DN này vẫn tôn tại từ năm này sang năm khác? Rất may mắn trong hai năm 2013-2014 thì ngành này 
có nguồn vôn chủ sở hữu dương trở lại và tăng mạnh mặc dù tỉ lệ vôn chủ sở hữu so VỚI tổng nguôn vôn 
vẫn chiếm một tỉ lệ rất thấp. 


Bảng 1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của 10 Công ty giai đoạn 2011-2014 









































Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 

Tài sản ngắn hạn Trđ 496.909 550.853 710.001 810.412 
T¡ trọng TSNH % 70% 72% 71% 78% 
Tài sản dài hạn Trđ 210.616 212.485 211.502 222.467 
Tỉ trọng TSDH % 30% 28% 23% 22% 
Tổng tài sản Trđ 707.525 763.338 921.502 1.032.879 
Nợ ngắn hạn Trđ 585.870 403.289 480.412 720.118 
T¡ số nợ ngắn hạn % 83% 53% 52% 70% 
Nợ dài hạn Trđ 181.795 383.669 435.261 139.670 
T¡ số nợ dài hạn % 26% 50% 41% 14% 
Vốn chủ sở hữu Trđ -60.140 -23.619 5.829 173.092 
T¡ số nợ % 1,09 1,03 0,99 0,83 




















(Nguồn: Cục thuế Khánh Hòa và tính toán của tác giả) 
2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN giai đoạn 2011-2014 


Bảng 2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của 10 Công ty giai đoạn 2011-2014 






































Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 

Doanh thu (DT) Trđ 703.943 801.117 841.892 1.034.789 
Giá vốn hàng bán Trđ 700.697 759.708 808.493 | 1.016.031 
Tỉ trọng GVHB/DT Trđ 99,54% 94,83% 96,03% 98,19% 
Tổng chỉ phí Trđ 812.757 820.574 872.971 1.091.606 
Lợi nhuận trước thuế Trđ -106.145 -16.805 -24.305 -48.546 
Tổng tài sản Trđ 707.525 763.338 921.502. 1.032.879 
Vốn chủ sở hữu Trđ -60.14 -23.619 5.829 173.092 
ROA % -15,0% -2,2% -2,6% -4,7% 
ROE % ¬ : -417,0% -28,0% 
ROS % -15,1% -2,1% -2,9% -4,7% 


























(Nguồn: Cục thuế Khánh Hòa và tính toán của tác giả) 


Từ số liệu Bảng 2 cho thấy doanh thu ngành này liên tục tăng qua các năm, đặc biệt năm 2014. Điều 
này cho thấy sản phẩm của các DN FDI ngày càng được thị trường, chấp nhận và sản phẩm dần đáp ứng 
được nhu câu khách hàng. Bởi vì do doanh thu tăng lên nên giá vôn hàng bán (GVHB) cũng tăng theo 
tương ứng. Tuy nhiên, tỉ trọng giá vốn so với doanh thu chiếm tỷ lệ rất cao, trên 95% qua các năm, thậm 
chí năm 2011 tỉ trọng này đạt đến gần như 100%. Điều này cho thấy các DN trong ngành thua lỗ chủ yếu 


24 


là do giá vốn hàng bán quá cao, thậm chí giá vốn gần như gần bằng với giá bán ra, đồng thời các DN này 
cũng ‹ cân bù đắp thêm các khoản chi phí khác như chi phí bán hàng, quản lý DN, lãi vay... thì việc các DN 
thu lỗ là chuyện hiển nhiên. Chính vì chỉ phí quá cao, mà cụ thể là GVHB chiếm gân như 100% doanh 
thu đã làm cho lợi nhuận trước thuế của ngành này thua lỗ nặng nề qua các các năm, và tất nhiên hiệu quả 
kinh doanh của các DN này ở Khánh Hòa là rất đáng báo động. Tuy nhiên, trong bức tranh đầy mầu tối 
của ngành này thì có công ty Phillips Seafood Việt Nam liên tục có lãi lớn qua các năm, tiếp đến có thê kế 
tới các công ty có lãi qua 3 năm trong 4 năm nghiên cứu gồm có Công ty Thực phẩm Sakura, Thủy sản 
Hoằng Kỳ, Thủy sản Australis Việt Nam hay Gallant Ocean Việt Nam. Trong khi đó, các công ty có số lỗ 
lớn và liên tục qua các năm có thê kê đến công ty Marine Farms ASA Việt Nam hay công ty Longshin. 


V. NHỮNG THẢO LUẬN, HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KÉT LUẬN 

Thực tế cho thấy, đối với một số DN EDI theo hình thức liên doanh, phía đối tác nước ngoài dùng 
nhiều thủ đoạn để thâu tóm sở hữu toàn bộ vốn góp liên doanh trong nước (thường bên Việt Nam góp vôn 
chỉ là 30% bằng giá trị quyền sử dụng đất). Một trong những cách để thâu tóm sở hữu toàn bộ vôn góp 
liên doanh là làm cho các DN EDI thua lỗ liên tục, làm thâm hụt vốn chủ sở hữu. Do đó, DN FDI muôn 
tồn tại thì cả hai bên liên doanh hoặc là cùng bổ sung thêm vốn cho bằng vốn điều lệ, hoặc là chấp nhận 
đăng ký giảm vốn điều lệ công ty. Tuy nhiên, muốn tăng vốn bổ sung cho bằng số vốn điều lệ đã đăng ký 
thì bên phí Việt Nam không có, từ đó bên phía Việt Nam phải giảm dần tỷ lệ phần vốn góp trong các DN 
này hoặc chấp nhận chuyền nhượng phần góp vốn của mình cho phía đối tác nước ngoài, và theo thời 
gian các DN này chuyên thành DN 100% vôn nước ngoài, gây nên thất thoát trong quản lý kinh tế. Khi 
trở thành công ty 100% vốn nước ngoài, các DN này thông thường không bổ sung lại vốn chủ sở hữu mà 
phần lớn vay ngăn hạn từ DÑN mẹ dưới hình thức vay bằng tiền mặt hoặc mua trả chậm nguyên vật liệu 
đầu vào. Điều này lý giải vì sao một DN thua lỗ triền miên, đã mất đi hết vốn chủ sở hữu, thâm chí vốn 
chủ sở hữu âm vẫn còn tôn tại từ năm này sang năm khác. Như vậy, rõ ràng trong hoạt động liên doanh 
này, bên liên doanh Việt Nam bị thiệt nặng và do đó biện pháp tốt nhất là phía Việt Nam chỉ thực hiện 
cho thuê đất lâu dài đối với các DN này mà không cần phải góp vốn liên kết. 

Ngoài ra, các DN FDI thực hiện chuyền lợi nhuận về DN mẹ ở nước ngoài bằng hình thức 
chuyên giá. Các DN FDI thực hiện việc chuyền giá bằng cách mua nguyên vật liệu với giá cao và bán lại 
cho chính DN mẹ ở nước ngoài với giá thấp, từ đó làm cho các DN FDI trong nước thua lỗ và tránh được 
thuế thu nhập DN phải nộp trong nước, giảm được thuế xuất khẩu, trong khi đó lợi nhuận thu được từ DN 
mẹ sẽ tăng lên. Đối chiếu hiện tượng này vào các DN FDI trong ngành chế biến thủy sản ở tỉnh Khánh 
Hòa cho thấy có xảy ra hiện tượng chuyên giá trong các DN này dưới hình thức mua cao bán thấp. Theo 
Nhữ Trọng Bách (2013), một trong những biểu hiện của sự chuyền giá là các DN sử dụng thủ đoạn ở cả 
đầu vào như tăng chi phí và đầu ra như hạ giá bán hoặc ký hợp đồng g1a công thấp. Tình trạng chuyên giá 
đời thật lỗ giả) để trôn thuế trong các DN FDI ngày càng tinh vi và nghiêm trọng (Trần. Kim Chung, 
2014; Trần Du Lịch, 2014). Không riêng gì các DN FDI trong ngành chế biến thủy sản bị lỗ mà trong sô 
trên 76 DN FEDI trên địa bàn tỉnh được câp mã số thuế, DN có lãi chỉ chiếm 35% (Cục Thuế Khánh Hoà, 
2014). Thêm nữa, Cục thuế TP.HCM cho biết “Có đến 50% DN FDI trên địa bàn khai lỗ, thậm chí có DN 
lỗ lũy kế nhiều hơn vốn pháp định, nhưng vẫn tồn tại và sống tốt. Tình trạng này tạo ra một sự cạnh tranh 
bất chính đối với các DN trong nước ngay trên thị trường nội địa” (trích lại từ Trần Du Lịch, 2014, trang 
8). Tỷ lệ các DN EDI có lãi là quá thấp chính do có yếu tố giả tạo trong chuyền giá. Chính yếu tố này 
không những gây thất thu thuế cho nhà nước mà còn gây bất lợi cho các DN làm ăn chân chính (Phạm 
Hùng Tiến, 2012). 

Đề chống hiện tượng chuyền giá, các chuyên viên của cơ quan tài chính và cơ quan thuế phải được 
đào tạo nghiệp vụ kỹ càng, nâng cao khả năng giám sát các DN này, đặc biệt nghiên cứu cơ chế hình thành 
giá sản phẩm hàng hóa, am hiểu luật pháp quôc tế, giỏi ngoại ngữ. Bên cạnh đó, nhà nước cần thu hẹp các 
ưu đãi thuế đối với các DN EDI và DN nội địa. Ngoài ra, để có được cơ sở xử lý hiện tượng chống chuyền 
giá, các nhà phân tích cũng cần phải thu thập các thông tin từ phía bên nước ngoài và kinh tế ngành. Tuy 
nhiên, ở cấp địa phương như tỉnh Khánh Hòa, khó có thể tiến hành xác minh được vấn đề chuyền giá do 
thiếu trình độ, kinh phí, phân cấp về thâm quyền; hơn nữa, nhiều quốc gia chưa có hiệp định vê thuê quan 
với Việt Nam. 

Như vậy, bài viết này đã tập trung làm rõ thực trạng hiệu quả kinh doanh của các DN FDI trong 
ngành chế biến thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2010 — 2014. Một trong những nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả chính chính không phải do năng lực quản trị của các DN yếu kém mà do có hiện 
tượng chuyên giá của các DN này./. 


BÀ) 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Nhữ Trọng Bách, 2013. Chuyển giá trong các DN FDI và giải pháp hạn chế. Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, 7, I 1-16. 

2. Trần Kim Chung, 2014. Tổng quan Kinh tế Việt Nam 2011 và triển vọng 2012 - Vấn đề đầu tư trực 
tiếp nước ngoài. http://dI.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10473. 

3. Trân Du Lịch, 2014. Nhận diện các vấn đề kinh tế đang đặt ra, thực trạng và giải pháp. 
http://dI.ueb.edu.vn/handle/1247/10472. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, 2010-2014. Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh 
Hòa năm 2001 — 2014. 

5. Phạm Hùng Tiến, 2012. Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa học 
ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, 28, 36-48. 

6. Cục Thuế Khánh Hòa (2010-2014). Báo cáo tài chính của các DN EDI đối với ngành thủy sản tại Khánh Hòa, từ 
2010 đến 2014. 

7. Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance-financial performance link. 
SfrategIc management Journal, 18(4), 303-319. 


PHỤ LỤC 
Các DN FDI trong bộ dữ liệu nghiên cứu 












































TT Tên công ty Ngành nghề hoạt động chính 
1 | Cty TNHH Ngọc trai Nha Trang Sản xuất, khai thác, nuôi trồng TS 
2_ | Cty Ngọc trai Việt Nam Sản xuất, khai thác, nuôi trồng TS 
3 | Cty TNHH Thực phẩm Sakura SXCB, bảo quản TS và các sản phâm từ TS 
4_ | Cty TS Hoằng Ký LTD Sản xuất, khai thác, nuôi trồng TS 
5_ | Cty TNHH Ngọc trai Sài Gòn Sản xuất trai ngọc các loại chế tác ngọc trai 
6_ | Cty TNHH Gallant Ocean Việt Nam Chế biến, bảo quản TS và các sản phâm từ TS 
7 | CtyTNHH PHILLIPS SEAFOOD VN Chế biến, bảo quản TS và các sản phâm từ TS 
§_ | Cty TNHH MARINE FARMS ASA VN Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản 
9| Cty TNHH thuỷ sản Australis VN Chế biến, bảo quản TS và các sản phâm từ TS 
10 | Cty TNHH LONGSHIN Kinh doanh SXCB hàngTS và thực phẩm XK 











(Nguôn : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa) 


26 





HIỆU QUÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHÉ BIẾN THỦY 
SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 


ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang & ThS. Võ Thị Thùy Trang 
Khoa Kê toán — Tài chính 


TÓM TẮT 

Bằng phương pháp thống kê mô tả, nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả hoạt động của 18 doanh 
nghiệp thủy sản trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa, do cục thuế Tỉnh Khánh Hòa quản lý thông qua 2 chỉ số 
ROA và ROE trong 3 năm 2012, 2013 và 2014. Nghiên cứu đã đưa ra mức trung bình chung của các chỉ 
số ROA và ROE đổi với doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa trong 3 năm 2012, 2013, 
2014. Nhìn chung, chỉ số ROA và ROE đêu thấp, đặc biệt chỉ số ROE đa số đều âm. Các doanh nghiệp 
CBTS có vốn đâu tu nước ngoài hiệu quả hoạt động thấp hơn các doanh nghiệp trong nước. Qua đó, 
nghiên cứu cũng đê xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 


Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, Thủy sản Khánh Hòa, ROA, ROE 


Abstract: Descripfive sfafistics method was used in this study. The perƒformance oƒ lồ seqfood enferprises 
which are located in Nha Trang City and supervised by Tax Department oƒ Khanh Hoa were evaluted 
through two indicaftors ROA and ROE ¡in 3 years: 2012, 2013 and 2014. The result oøƑˆ ROA and ROE 
overall average ƒor the seafood emterprises are low, especially the majority oƒ ROE_ were negafive. 
Therefore, the study concluded that Foreign Direct Investment (FDI) companies were less efJective than 
domestic companies. Base on the resull, a nutnber oƒ recom=nendations are aÌso proposed to improve the 
business @[[IClency_. 


I. ĐẶT VÁN ĐÈ 

Trong cơ chế thị trường hiện nay ở nước ta, mục tiêu lâu dài bao trùm của các doanh nghiệp là 
kinh doanh có hiệu quả và tối đa hoá lợi nhuận. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp luôn được các 
doanh nghiệp quan tâm. 

Với lợi thế có bờ biển dài, Khánh Hòa có nguồn lợi thủy sản lớn và đa dạng. Trong chiến lược 
phát triển Việt Nam từ năm 2020 đến 2030, Khánh Hòa là một trong 6 trung tâm nghề các của cả nước. 
Chính vì vậy, ngành Thủy sản cũng là một trong những ngành trọng yêu của Tỉnh, góp phần không nhỏ 
vào nguồn thu ngân sách và kim ngạch xuất khâu của tỉnh. Đến cuối năm 2014, Khánh Hòa hiện có 64 
doanh nghiệp chế biến thủy sản, trong đó có trên 30 doanh nghiệp tham gia chế biến xuất khẩu sản phẩm 
thủy sản vào các thị trường nước ngoài. Năm 2014 tuy không còn bị khủng hoảng tqiãng nề nhưng nên 
kinh tế toàn cầu vẫn năm trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục. Do vậy, nhu cầu tiêu dùng trên thị 
trường thế giới vẫn còn sụt giảm khiến giá các loại hàng thủy sản trên thị trường thế giới giảm theo. 
Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Khánh Hòa cũng không 
tránh khỏi bị ảnh hưởng (Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, 2015). Do đó, vấn đề nghiên cứu hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh cho các CBIS tỉnh Khánh Hòa thật sự cần thiết nhằm góp phần giúp cho các doanh 
nghiệp hướng, đến việc sử dụng vốn hợp lý, tối ưu, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao 
hơn và thúc đây doanh nghiệp phát triên bền vững. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp và nhà quản lý có số liệu so sánh và có cái nhìn tổng quan về hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp, nghiên cứu đi vào đánh giá hiệu quả hoạt động của 64 doanh nghiệp 
thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thông qua 2 chỉ số ROA và ROE trong 3 năm 2012, 2013 và 2014. 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa và 
gợi ý một số chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thủy sản. 

Phạm vỉ nghiên cứu: 

+ Hiệu quả của các doanh nghiệp thủy sản chỉ đánh giá qua 2 chỉ số ROA và ROE. 

+ Nghiên cứu I8 báo cáo tài chính (BC TC) của các doanh nghiệp thủy sản qua 3 năm 2012, 2013 và 2014. 
Phương pháp nghiên cứu: 

+ Thống kê mô tả qua phần mềm SPSS 

+N guỗồn dữ liệu: Báo cáo tài chính của 18 doanh nghiệp thủy sản do Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa quản lý. 
Kết quả nghiên cứu: 

+ Đánh giá sự biến động của hai chỉ số qua 3 năm 2012, 2013 và 2014 


ĐẤT 


+ Chỉ số trung bình, chỉ số cao nhất, chỉ số thấp nhất của chỉ số ROA và ROE của các doanh 
nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho từng năm 2012, 2013, 2014 và mức trung bình chung ở 
cả 3 năm. 

Đóng góp của nghiên cứu: 

+ Số liệu chỉ tiêu ngành thủy sản Khánh Hòa về chỉ số ROA và ROE 

+ Tài liệu phục vụ cho giảng dạy và tiền đề cho những nghiên cứu khác. 

Hạn chế: 

+ Thời gian chỉ nghiên cứu đến năm 2014 do thời điểm nghiên cứu BCTC năm các doanh nghiệp chưa 
nỌp 

+ Chỉ đánh giá hai chỉ tiêu ROA và ROE 


IH. CƠ SỞ LÝ THUYÉT VÈ HIỆU QUÁ KINH DOANH 


1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Đôi với tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị 
trường, với các cơ chế quản lý khác nhau, nhưng trong mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp cũng có 
các mục tiêu khác nhau. Trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, mọi doanh nghiệp đều có mục tiêu 
bao trùm lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận. Trong quá trình tô chức xây dựng và thực hiện các hoạt động 
quản trị, các doanh nghiệp không thể không thực hiện việc tính hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thì hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh là gì ? 

Có rất nhiều tác giả đưa ra các quan điểm khác nhau về hiệu quả kinh tế: 

- Theo P.Samuellson và W.Nordhaus thì "hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không thể tăng sản 
lượng một cách hàng loạt hàng hóa mà không cắt giảm một loạt hàng hóa khác. Một nền kinh tế có hiệu 
quả nằm trên giới hạn khả năng sản xuất của nó". 

Thực chất của quan niệm này là đề cập đến khía cạnh phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của nền 
sản xuất xã hội. Việc phần bổ và sử dụng các nguồn lực sản xuất trên đường giới hạn khả năng sản xuất 
sẽ làm cho nền kinh tế có hiệu quả cao. Có thể nói mức hiệu quả ở đây mà tác giả đưa ra là cao nhất, là lý 
tưởng và không có mức hiệu quả cao hơn nữa. 


- Hai tác giá Wohe và Doring lại đưa ra hai khái niệm về hiệu quả kinh tế. Đó là hiệu quả kinh tế 
tính bằng đơn vị hiện vật và hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị giá trị. Theo hai ông thì hai khái niệm này 
hoàn toàn khác nhau: "Mối quan hệ tỷ lệ giữa sản lượng tính theo đơn vị hiện vật (chiếc, kg...) và lượng 
các nhân tố đầu vào (giờ lao động, đơn vị thiết bị, nguyên vật liệu...) được gọi là tính hiệu quả có tính 
chất kỹ thuật hay hiện vật”, "Mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí kinh doanh phải chỉ ra trong điều kiện thuận 
lợi nhất và chỉ phí kinh doanh thực tế phải chi ra được gọi là tính hiệu quả xét về mặt giá trị" và "để xác 
định tính hiệu quả về mặt giá trị người ta còn hình thành tỷ lệ giữa sản lượng tính bằng tiền và các nhân tố 
đầu vào tính bằng tiền". Khái niệm hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị của hai ông chính là năng suất lao 
động, máy móc thiết bị và hiệu suất tiêu hao vật tư, còn hiệu quả tính bằng giá trị là hiệu quả hoạt động 
quản trị chi phí. 


- Theo các tác giả khác: 


Có một số tác giả cho rằng hiệu quả kinh tế được xác định bởi quan hệ giữa tỷ lệ tăng lên của hai 
đại lượng kết quả và chi phí. Các quan điểm này mới chỉ đề cập đến hiệu quả của phần tăng thêm chứ 
không phải của toàn bộ phần tham gia vào quy trình kinh tế. 


Một số quan điểm lại cho rằng hiệu quả kinh tế được xác định bởi tỷ số giữa kết quả nhận được 
và chi phí bỏ ra đề có được kết quả đó. Điển hình cho quan điểm này là tác giả Manfred Kuhu, theo ông: 
"Tính hiệu quả được xác định bằng cách lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh". 
Đây là quan điểm được nhiều nhà kinh tế và quản trị kinh doanh áp dụng vào tính hiệu quả kinh tế của 
các quá trình kinh tế. 

Một khái niệm được nhiều nhà kinh tế trong và ngoài nước quan tâm chú ý và sử dụng phố biến 
đó là: Hiệu quả kinh tế của một số hiện tượng (hoặc một quá trình) kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các 
nguồn lực đề đạt được mục tiêu xác định. Đây là khái niệm tương đối đầy đủ phản ánh được tính hiệu quả 
kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Từ các quan điểm về hiệu quả kinh tế thì ta có thể đưa ra khái niệm về hiệu quả kinh tế của các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như sau: hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh 


28 


tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (ao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn và các yếu tố khác) 
nhăm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra. 
2. Đo lường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua chỉ số ROA và ROE 

Các nhà nghiên cứu thường đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua các chí tiêu 
tài chính, trong đó tỷ sô ROA và ROE được xem là hai chỉ sô đo lường thường sử dụng đê đánh giá hiệu 
quả hoạt động sản xuât kinh doanh: 

2.1. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) 

ROA là công cụ đo lường cơ bản của việc điều phối và quản lý các nguồn lực ở công ty. Đây là 
chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà không quan tâm đến cấu trúc tài chính. Chỉ số 
này cho biết công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận từ một đồng tài sản. 

Tỷ số này phản ánh khả năng sinh lời của một đồng tài sản được đầu tư, phản ánh hiệu quả của 
việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ số này cho biết cứ một đồng tài sản ngắn 
hạn được sử dụng trong sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Tỷ số này càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả (Nguyễn Tân Bình, 
2009). 

Công thức 1: ROA = (Tông LN sau thuế) / (Tổng tài sản) 

2.2. Tỷ suất sinh lời trên vẫn CSH (ROE) 


Là tỷ lệ của tổng số lợi nhuận trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thu được từ các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác phát sinh trong năm của doanh 
nghiệp chia cho vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

Chỉ số này cho biết cứ 1 đồng vốn chủ sở thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ số này 
phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào quy mô và mức độ rủi ro của công ty. 
Để so sánh chính xác, cần so sánh tỷ sô này của một công ty cổ phần. VỚI tỷ số bình quân của toàn ngành, 
hoặc với tỷ số của công ty tương đương trong cùng ngành (Nguyễn Tần Bình, 2009). 


Công thức 2: ROE= (Tống LN sau thuế)/(Vốn chủ sở hữu) 
HI. THU THẬP DỮ LIỆU 


Dữ liệu thu thập từ cục thuế Tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, ngành chế biến thủy sản, cục thuế Tỉnh 
đang quản lý 25 doanh nghiệp. Trong giai đoạn từ 2012 - 2014 có các doanh nghiệp mới thành lập hoặc 
giải thế trong giai đoạn từ 2012 — 2014, nên dữ liệu nghiên cứu là 18 doanh nghiệp. Trong khuôn khổ của 
bài viết, nhóm tác giả nghiên cứu trên 18 doanh nghiệp. 


Các doanh nghiệp CBTS thuộc cục thuế Tỉnh quản lý là những doanh nghiệp: 
+ Doanh nghiệp có vốn nhà nước 

+ Doanh nghiệp có xuất khẩu 

+ Doanh nghiệp lớn 


Từ BCTC của 18 doanh nghiệp, nhóm tác giả thu thập các chỉ tiêu tống tài sản, tổng vốn chủ sở 
hữu, lợi nhuận sau thuê. Từ đó, nhập liệu vào phân mêm SPSS, tính toán các chỉ sô và băng phương pháp 
thông kê mô tả, phân tích hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chê biên thủy sản qua 3 năm 2012 — 
2014. 

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả: 
¬.. Tính toán sự biến động của các chỉ tiêu: Tổng tài sản, Tổng vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau 
thuê của các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa qua 3 năm 2012 — 2014. 

+ Tính toán các chỉ số ROA, ROE từng năm 2012, 2013, 2014; tính chỉ số ROA, ROE trung bình 
của 3 năm. Công thức ROA, ROE được tính toán theo công thức l và công thức 2 phân 2.2.2. 

+ Phân tích và đánh giá các chỉ số ROA, ROE theo chỉ tiêu: trung bình, cao nhất, thấp nhất của 
18 doanh nghiệp thủy sản, và đông thời phân tích theo: doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài và doanh 
nghiệp không có vôn đâu tư nước ngoài. 


29 


V. KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 


Bảng 1: Thống kê mô tả các chỉ số 


Chiêu CC CĐ GDY Thuật  Caonhi dị - Lruynnh c— 
17,903,871 
13,718,177 
11,537,978 
14,386,675 
4,052,426 


3,327,761 
-65,330,245 
-17,959,198 

-6,950,080,913 

-383,755,000 

-3,405,071,461 

-2,134,571,545 





811,615,708,000 
990,993,111,000 
1,189,601,616,956 
997,403,478,652 
235,511,830,000 
321,447.026.000 
433,627,572,073 
330,195,476,024 
89,576,535,722 
80,732,202,000 
124.674.036,821 
98,327,591,514 


85,730,725,401 
93,483.006,569 
124.170,714.366 
101,128,148,779 
32,649,262,917 
37,131,543,656 
46,132,351,624 
38,837,721,399 
7.369.408.528 
6.419.664.296 
9.490,413,490 
7.750.828.771 


Qua bảng thống kê mô tả, tổng tài sản trung bình của ngành thấp nhất hơn 14 triệu đồng, cao nhất 
997 tỷ đồng; trong, đó vốn chủ sở hữu thấp nhất là âm 17 triệu, cao nhất 330 tỷ đồng: lợi nhuận sau thuế 
trung bình thấp nhất 2 tỷ và cao nhất 98 tỷ đồng. Mức trung bình của tổng tài sản trung bình 101 tỷ đồng: 
vôn chủ sở hữu 38 tỷ đồng: lợi nhuận sau thuế gân 8 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân cao nhất. 


Bảng 2: Thống kê mô tả các chỉ số hiệu quả 


_.1459 .035764 

-.1277 .009588 

-09,0533 -5.520092 

-.8008 074012 

.044670 
-61.246135 
-1.8270134 
-22.3151111 


-.5263 
-1213.9924 
-33.37037 
-404.73540 





Qua bảng 2 ta thấy, các chỉ số ROA và ROE đều thấp, đặc biệt là ROE. Qua các năm đề guiảm, 
năm 2014 hiệu quả hoạt động qua 2 chỉ tiêu ROA và ROE đề giảm. Năm 2014, ROA cao nhất 15,5% và 
ROE cao nhất lên đến 242%; mức trung bình thấp, nhỏ hơn 0. Đều này cho thấy, hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa không đồng đều, có doanh nghiệp hiệu 
quả rất lớn nhưng cũng có doanh nghiệp hiệu quả rất thấp. Tỷ số ROA cao nhất là công ty cô phần Đại 
Thuận (15% năm 2014) và thấp nhất công ty TNHH MTV SEABERY PRODUCT (năm 2014 lỗ hơn 3 tỷ 
đồng). Trong khi đó, tỷ số ROE cao nhất là công ty TNHH CHE BIEN VÀ XUAT KHAU THUY SAN 
CAM RANH, thấp nhất cũng là công ty TNHH MTV SEABERY PRODUCT, công ty qua các năm đều 
lỗ. 


Qua bảng 3 ta thấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong nước cao hơn các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều lỗ. Trong 
khi các doanh nghiệp trong nước đóng góp hơn 140 tỷ lợi nhuận sau thuế thì doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài lỗ hơn 1 tỷ. Chính vì vậy, làm cho các tỷ số ROA và ROE của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài thấp hơn so với các doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thì công ty TNHH GALLANT OCEAN VIET NAM hiệu quả nhất với ROE trung bình 3 
năm là 14% và ROA trung bình là 7,5%; trong khi đó TNHH PHILLIPS SEAFOOD VNAM có ROA 
trung bình cao nhất là 10,3% và ROE trung bình là 12,2 %. 


30 


Bảng 3: Chỉ tiêu hiệu quả phân theo vốn đầu tư trong nước và nước ngoài 


ROATB ROETB TTSTB VCSHTB LNSTTB 


Trung bình .0415806 .1779577 181,954.763,795 69,881,067/742|  14,080,470,371 
Số DN 10 10 10 10 10 
Thấp nhất -.02487 -.24291 2,104,623,068 1,079,383,501|  -2,134,571,545 
Cao nhất .14109 1.12000| 9974403478 652| 330.195476/024| 98,327,591,514 
Tổng .41581 1./77958| 1,819,547,637.954|  698,810,677.417| 140,804.703,719 
Trung bình Ï -4.1647809 | -50.5678120 94,880,008.75 33,538,471.00|  -140,973,227.92 
Số DN 8 8 8 8 8 


Thấp nhất -33.37037 -404.7354 14,386,675 -17,959,198|  -1,136,289,045 
Cao nhất .10388 .32452 212,482,496 110,418,690 15,642,837 
Tổng -33.31825|  -404.54250 759,040,070 268.307.768| _ -I,127,785,823 
7,759,828,7 


Trung bình [| -1.8279134[ -22.3757177| 101,128,148,779.13 | 38,837.721,399.19 


Số DN 18 18 18 18 

Thấp nhất -33.37037|_ -404.73540 14,386,675 -17,959,198 -2,134,571,545 
Cao nhất .14109 1.12000 997403,478/652|  330,195,476,024|  98,327,591,514 
Tổng -32.00244|  -402.76292| 1,820,306,678/024| 699,078.985,185| 139,676,917,895 





VI. GỢI Ý CHÍNH SÁCH 


Các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Khánh Hòa có hiệu quả hoạt động thấp, đặc biệt năm 2014, các 
chỉ số hiệu quả thấp hơn so với các năm. Do năm 2014 thủy sản Khánh Hòa gặp không ít khó khăn do thị 
trường và nguôn nguyên liệu đầu vào, nhưng vẫn đạt được doanh số 446 triệu USD”. Tuy nhiên các chỉ số 
đánh giá hiệu quả ROA và ROE cho thấy vân còn quá thấp, các doanh nghiệp vẫn lỗ nhiều. 

Đề nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thủy san tỉnh Khánh Hòa, nhóm tác giả 
đưa ra một số kiến nghị sau: 

(I)_ Quy hoạch ngành thủy sản và tái cơ cầu ngành thủy sản Khánh Hòa, chú ý đến sản phẩm giá 
trị gia tăng và phát triển bên vững 

(2) Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu, chú trọng bảo quản sản phẩm thủy sản sau thu hoạch: 
đánh bắt và nuôi trồng. Bởi lẽ, sản phẩm thủy sản với đặc thù mau hư hỏng. Đảm bảo nguyên liệu cho các 
nhà máy chế biến là yêu tố quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 

(3) Nâng cao và đào tạo nguôn nhân lực cho phát triển thủy sản. Các doanh nghiệp chú trọng tạo 
điều kiện cho công nhân nhằm thu hút công nhân có tay nghề cao. Đặc thù ngành thủy sản, nhu câu lao 
động phô thông của các doanh nghiệp lớn, hiện tượng thiếu hụt công nhân vào những tháng mùa vụ 
thường xuyên xảy ra. Chính sách hồ trợ, ưu đãi cho công nhân, đặc biệt công nhân khu công nghiệp cần 
được quan tâm và có chính sách hồ trợ phù hợp. 

Ngành thủy sản Khánh Hòa với điều kiện lợi thế và thiên nhiên, việc nâng cao hiệu quả hoạt 
động cho các doanh nghiệp chế biến là một yêu cầu cấp thiết nhằm: giải quyết lao động, nâng cao 
kim ngạch xuất khẩu. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa (2014), Báo cáo tài chính các doanh nghiệp chế biến thủy sản 

2. Nguyễn Tấn Bình (tái bản lần thứ 9, 2010), Phân tích hoạt động DN, NXB Thống kê 

3.. Nguyễn Văn Ngọc & Nguyễn Thành Cường (2010). Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong ngành chế biến 
thủy sản Khánh Hòa. Khoa học - Công nghệ Thủy sản, 84-90 

4. Trang website Công thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, http://www.khanhhoa.gov.vn/ 

Trang website Hiệp hội chế biến và xuất khâu thủy sản Việt Nam, http://www.vasep.com.vn/ 

6. Trang website Hội nghề cá Việt Nam, http://www.khafa.org.vn/ tại 
http://www.khafa.org.vn/?file=privateres/htm/xnk/tt_vt.htm.aspx 


„ 

















: http://sct.khanhhoa.gov.vn/?Articleld=b2497331-ae32-4de9-8610-14533b7774b5 
3l 


PHỤ LỤC 


Bảng: Danh sách các doanh nghiệp nghiên cứu 





Công ty TNHH Thực phâm Sakura 





Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam 





Công ty TNHH PHILLIPS SEAFOOD VNam 





Công ty hải sản sinh học Việt Nam 





Công ty TNHH thực phâm Yamato 





Công ty TNHH thuỷ sản Australis VN 





Công ty TNHH FujJiura Nha Trang 





Công ty TNHH Phát triên Autralis 





\O[i œ| ¬| GC| Cr| | C)| VỊ 


Công ty TNHH MTV Seabery Product 











Công ty TNHH LONGSHIN 





—| — 
| C 


Công ty Cô Phần Cafico Việt Nam 





— 
t 


Công ty Cô Phần Đại Thuận 





— 
G5 


Công ty Cô phần Hải sản Nha Trang 





— 
+ 


Công ty Cô Phần Kim Hưng Long 





— 
Ch 


Công ty Cô Phần Nha Trang Seafoods - F7 





¬ 
Sà 


Công ty Cô Phần Thủy Sản 584 Nha Trang 





¬ 
¬ 


Công ty Cô Phần Vịnh Nha Trang 





—¬ 
œ 


Công ty TNHH Nguyên Đạt 





¬ 
\© 


Công ty TNHH Chế Biến & Xuất Khẩu Thủy Sản Cam Ranh 





` 
c© 


Công ty TNHH Chế Biên Thực Phẩm Việt Trung 





t 
— 


Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Hoàng Tuấn 





nh 


Công ty TNHH Chế Biên Thủy Sản Ngọc Trang 





©3 


Công ty TNHH Hải Sản Thịnh Phát 





k) 
n 


Công ty TNHH Long Hương 








nh 
€n 











Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Long Nhị 





Sử, 





PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU 
TƯ NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH KHÁNH HÒA 


ANALYZING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF FOREIGN INVESTMENT ENTERPRISES IN 
KHANH HOA PROVINCE 
ThS. Mai Diễm Lan Hương 
Khoa Kế toán - Tài chính 
TÓM TẮT 
Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp đâu tư nước 
ngoài ở tỉnh Khánh Hòa. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập trực tiếp từ báo cáo tài 
chính của 20 doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy rằng hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp đâu tư nước ngoài ở tỉnh Khánh Hòa còn thấp, chưa 
tương xứng với lợi thế mà các doanh nghiệp này có được. Trên cơ sở kết quả phân tích, nghiên cứu đã 
đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp đâu tư nước ngoài ở 
tỉnh Khánh Hòa. 
Từ khóa: Hiệu quả tài chính, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tỉnh Khánh Hòa 


ABSTRACT 

Thịs study aums at analyzing the [inancial performance oƒ ƒoreign Investmemt enterprises in Khanh 
Hoa province. The datfta were directly collected from financial statemenfs oƑ 20 ƒoreign investment 
enterprises during the period from 2010 to 2014. The results derived from the study reveal that financial 
perfomance oƒ ƒoreign Iinvestment enterprises in Khanh Hoa province is low although they have had some 
advantages. Based on the analysis, this research came up several solutions to Improve the financial 
performance oƒ ƒoreign investmemt enterprises in Khanh Hoa province. 
Keywords: Financial performance, foreign Investment enterprises, Khanh Hoa province 


I. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Khánh Hoà nằm ở vị trí chiến lược của khu kinh tế trọng điểm miễn Trung, với nhiều lợi thế, tiềm 
năng chưa được khai thác đúng mức. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quôc tê, dòng vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua đã tăng lên đáng kế và có đóng góp nhất 
định cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà. Theo thống kê cho đến thời. điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có khoảng 89 dự án FDI được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là khoảng 
2.299 triệu USD. [6] Đóng góp vào sự tăng trưởng này không thể không kế đến vai trò của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Khánh Hòa. Cho đến nay, toàn tỉnh có khoảng 40 doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) (DNĐTNN). Ngành nghề kinh 
doanh chính của các doanh nghiệp này rất đa dạng như: nuôi trồng thủy sản, chế biến xuất khẩu thủy sản; 
sản xuất, gia công các loại ông và phụ kiện thép cho tàu biển; cung câp thức ăn nuôi thuỷ sản; cung cấp 
dịch vụ thiết kế và phát triên phần mêm; Kinh doanh các dịch vụ khách sạn; Nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống... Năm 2014, doanh thu của các DNĐTNN đang có hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 600 
triệu USD, nộp ngân sách cả năm 2014 ước khoảng 11,47 triệu USD; số lao động hiện đang làm việc ở 
các DNĐTNN khoảng l5. 600 người. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do ảnh 
hưởng của suy thoái kinh tế như: Thị trường nguyên liệu, thị trường đầu ra bị thu hẹp; mức tiêu dùng 
trong nội địa và quốc tế giảm; khó tiếp cận các nguôn vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài 
nước;... [8] Xuất phát từ thực tế trên, bài viết này được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các DNĐTNN ở tỉnh Khánh Hòa và trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm phát triển 
các doanh nghiệp này. 


II. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


1. Đối tượng và phạm vỉ nghiên cứu 

Nghiên cứu hiệu quả tài chính của 20 DNĐTNN ở tỉnh Khánh Hòa từ năm 2010 đến năm 2014 và 
đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của các DNĐTNN ở tỉnh Khánh Hòa. 
2. Số liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu 
2.1 Số liệu sử dụng 

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập trực tiếp từ báo cáo tài chính của 20 DNĐTNN 
ở tỉnh Khánh Hòa. Số liệu được thu thập trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014. 
2.2 Phương pháp nghiên cứu 


33 


Đề đánh giá hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp, trong nghiên cứu này sử dụng phương pháp 
thống kê mô tả trên cơ sở sô liệu thu thập được. Các chỉ tiêu được sử dụng bao gôm: khả năng thanh toán 
hiện hành, vòng quay tổng tài sản, vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân, tỷ suất lợi nhuận trên 
doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. [3]. Phương pháp 
đo lường khả năng sinh lời của các DNĐTNN (ROA, ROS, ROE) được tính như sau [Š] 

Lợi nhuận sau thuế 
Tổng tài sản 
Lợi nhuận sau thuế 
Tổng doanh thu thuần 
Lợi nhuận sau thuế 
Tổng vôn chủ sở hữu 





Tỷ suất lợi nhuận trên tông tài sản (ROA) =: 





Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) = 





Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) = 


II. KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
1. Tình hình tài chính của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa 
+ Khả năng thanh toán hiện hành 
Khả năng thanh toán hiện hành là chỉ tiêu đo lường khả năng đảm bảo thanh toán các khoản nợ 
ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán hiện hành qua các năm của các 
DNĐTNN ở tỉnh Khánh Hòa trong nghiên cứu được trình bày ở Bảng 1. 
Bảng 1: Khả năng thanh toán hiện hành của các DNĐINN tỉnh Khánh Hòa (2011-2014) 








Năm N Thấp nhất Cao nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 
2011 20 0,03 22/21 5,90 7,57 
2012 20 0,03 111,01 18,92 31,79 
2013 20 0,01 68,39 10,31 17,09 
2014 20 0,01 171,87 18,76 45,83 





(Nguôn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khảo sát) 
N: Số DNĐTNN được khảo sát 
Nhìn chung, khả năng thanh toán hiện hành của các DNĐTNN là khá tốt. Cụ thể là, chỉ tiêu khả 
năng thanh toán hiện hành bình quân của các DNĐTÌNN qua các năm dao động từ 5,9 đến 18,92. Điều 
này có nghĩa là tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp luôn đảm bảo thanh toán cho các khoản nợ ngắn 
hạn. Hay nói cách khác, rủi ro trong thanh toán của các doanh nghiệp ở mức thấp. 
+ Vòng quay hàng tôn kho 
Vòng quay hàng tồn kho được tính bằng cách lây giá vốn hàng bán chia cho giá trị hàng tồn kho 
bình quân. Trị giá chỉ tiêu này càng cao thì công việc kinh doanh được đánh giá là tốt, khả năng hoán 
chuyên tài sản này thành tiền cao. 
Bảng 2: Vòng quay hàng tồn kho của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa (2011-2014) 
Đơn vị tính: Vòng 








Năm N Thấp nhất Cao nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 
2011 20 1,81 56.41 18,25 25.58 
2012 20 2,26 344,09 68,49 178,70 
2013 20 0.75 75,63 14,08 21,36 
2014 20 0,54 40,64 11,93 12,35 





(Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khảo sát) 

Kết quả khảo sát cho thấy vòng quay của hàng tồn kho ở các DNĐTNN trong nghiên cứu là khá 
cao. Cụ thê là, vòng quay hàng tồn kho trung bình của các doanh nghiệp cao nhất là 68,49 vòng ở năm 
2012. Vòng quay hàng tôn kho bình quân của các doanh nghiệp khá ôn định trong các năm 2011, 2013, 
2014; dao động trong khoảng từ 11,93 đến 18,25 vòng. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy vòng quay hàng 
tồn kho có sự khác biệt rất lớn giữa các doanh nghiệp (thể hiện qua chỉ tiêu độ lệch chuẩn rất cao ở năm 
2012 là 178,70). 

+ Vòng quay tổng tài sản 

Bảng 3: Vòng quay tống tài sản của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa (2011-2014) 
Đơn vị tính: Vòng 








Năm NÑ Thấp nhất Cao nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 
2011 20 0,05 2,75 1,05 0,98 
2012 20 0,13 4,28 1,25 1,17 
2013 20 0,14 3,00 1,13 0,86 
2014 20 0,004 3,39 1,12 0,95 





(Nguôn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khảo sát) 


34 


Đây là chỉ tiêu giúp đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Vòng quay tổng 
tài sản được tính bằng cách lây doanh thu thuần chia cho tổng tài sản bình quân. Chỉ sô này càng cao cho 
thấy hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Kết quả thống kê cho thấy vòng 
quay tổng tài sản của các doanh nghiệp tương đối thấp. Cụ thể là, vòng quay tổng tài sản trung bình của 
các DNĐTNN thấp nhất là 1,05 vòng (năm 2011) và cao nhất là 1,25 vòng (2012). Vòng quay tổng tài 
sản của các DNĐTNN ở tỉnh Khánh Hòa được trình bày chi tiết ở Bảng 3. 

+ Kỳ thu tiền bình quân 

Bảng 4: Kỳ thu tiền bình quân của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa (2011-2014) 
Đơn vị tính: Ngày 








Năm NÑ Thấp nhất Cao nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 
2011 20 39,80 259,86 131,98 97,03 
2012 20 17,99 811,54 188,29 283,70 
2013 20 21,03 2.134,20 307,42 687,18 
2014 20 15,19 14.001,56 2.083.,80 53.255,58 





(Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khảo sát) 

Kỳ thu tiền bình quân được tính bằng cách lây số dư bình quân các khoản phải thu khách hàng chia 

cho tổng doanh thu thuần sau đó nhân với 360 ngày. Chỉ tiêu này cho biết thời gian cần thiết đề thu hồi 

nợ phải thu khách hàng bình quân trong kì của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy kỳ thu tiền 

bình quân của các DNĐTNN trung bình dao động từ 132 ngày đến 2.084 ngày trong giai đoạn 2011 - 

2014. Đối với các DNĐTNN, kỳ thu tiền bình quân như vậy là tương đối cao. Tuy nhiên, mức độ chênh 

lệch về kỳ thu tiền bình quân giữa các doanh nghiệp trong nghiên cứu là khá lớn. Cụ thể là, độ lệch 
chuẩn của kỳ thu tiền bình quân ở năm 2012 là 283,70; năm 2013 là 687,18 và năm 2014 là 5.255,58. 


2. Ðo lường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa 


2.1. Thống kê mô tả 

Để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNĐTNN ở tỉnh Khánh Hòa, trong nghiên cứu 
này sử dụng 3 chỉ tiêu đó là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 
(ROS) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE'). [4] Mô tả dữ liệu về các chỉ tiêu về tỷ suất lợi 
nhuận của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2014 được trình bày chỉ tiết ở Bảng 5. 


Bảng 5: Tỷ suất lợi nhuận của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa (2011-2014) 























Năm NÑ Thấp nhất Cao nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 
ROA (%) 
2011 20 -109,55 48,56 -10,76 36,73 
2012 20 -29,43 88,52 7,83 28,59 
2013 20 -30,55 60,72 4,24 19,79 
2014 20 -17,87 81,81 7,83 22,86 
ROS (%) 
2011 20 -643,57 33,64 -63,01 185,80 
2012 20 -46,25 75,81 11,92 30,17 
2013 20 -1.859.35 80,97 -106,36 455.32 
2014 20 -1.053,67 80,89 -48,37 252,54 
ROE (%) 
2011 20 -519,63 81,53 -46,L7 153,40 
2012 20 -07,04 95,89 13.25 46,89 
2013 20 -73,30 81,603 2,69 36,15 
2014 20 -162,46 809,28 43,82 191,77 


(Nguôn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khảo sát) 
2.2. Đo lường: hiệu quá hoạt động sản xuất kinh doanh 

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): Mô tả dữ liệu về ROA của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2011 — 2014, được trình bày ở Hình I1. 

Kết quả phân tích thống kê cho thấy ROA bình quân của các DNĐTNN thấp nhất là vào năm 2011 (- 
10,76%) và cao nhất là vào năm 2012 và năm 2014 (7,83%). ROA của các DNĐTNN đã có xu hướng tăng trong 
năm 2013 và năm 2014. Cụ thể là, ROA bình quân của các DNĐTNN trong giai đoạn này lần lượt là 4,24% và 
7,83%. Doanh nghiệp có ROA âm chiếm tỷ trọng lớn, với 8 doanh nghiệp có ROA âm (40%) năm 2011, năm 
2012 là 5 doanh nghiệp (25%), năm 2013 là 10 doanh nghiệp (50%) và năm 2014 là 8 doanh nghiệp (40%). Điều 


Em) 


này chứng tỏ xét về mặt bằng chung, các doanh nghiệp này làm ăn không có hiệu quả, ngược lại còn bị thua lỗ. 
Kệt quả tính toán cho thây có sự chênh lệch lớn giữa giá trị nhỏ nhật và giá trị lớn nhật thê hiện sự khác biệt vê 
hiệu quả giữa các DNĐTNN là rất lón. 


ROA 





Doanh nghiệp 
.Hình 1: Tỷ suất lợi nhuận trên tống tài sản của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa (2011-2014) 
(Nguôn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khảo sái) 
Tỷ suát lợi nhuận trên doanh thu (ROS) 
Mô tả dữ liệu vê ROS của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 201 1 - 2014, được trình bày ở Hình 2. 





0D 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 


Doanh nghiệp 


Hình 2: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa (2011-2014) 
(Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khảo sát) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ROS của các DNĐTNN được khảo sát là rất thấp. Cụ thể, ROS trung bình 
của các doanh nghiệp dao động trong khoảng từ -106,36% đến 11,92%. Tương tự như chỉ tiêu ROA, chỉ tiêu 
ROS của các DNĐTNN ở mức thấp trong năm 2011, nhưng tăng mạnh và đạt ở mức cao nhất trong năm 2012, 
nhưng giảm mạnh vào năm 2013 (-106,36%). Doanh nghiệp có ROS âm chiếm tỷ trọng lớn, với 7 doanh nghiệp 
có ROS âm (35%) năm 2011, năm 2012 giảm xuống còn 3 doanh nghiệp (15%), năm 2013 là 7 doanh nghiệp 
(35%), năm 2014 là 7 doanh nghiệp (35%). 

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chú sở hữu (ROE): Mô tả dữ liệu về ROE của các DNĐTNN tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2011 — 2014, được trình bày ở Hình 3. 


36 


ROE 
© ¬ N Gœ ® Ơ Ơœ ¬^I œ ( 





02 4 6 ôö 10 12 14 16 18 20 22 


Doanh nghiệp 


Hình 3: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa (2011- 
2014) 
(Nguôn: Tính toán từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được khảo sát) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ROE trung bình của các DNĐTNN được chọn đề nghiên cứu đạt ở mức thấp 
nhất vào năm 201 1 và cao nhất vào năm 2014. Cụ thẻ là, ROE trung bình của các doanh nghiệp ở năm 2011 là - 
46,17%. Điều này có nghĩa là trong năm này cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu đem đi đầu tư thì doanh nghiệp phải lễ 
mất 46, I7 đồng. Bên cạnh đó, ROE của các doanh nghiệp ở năm 201 1 có sự phân hóa. rất lớn. Điều này được thê 
hiện thông qua giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và chỉ tiêu độ lệch chuẩn của chỉ tiêu này rất lớn (153,40). Tuy nhiên, 
ROE của các DNĐTNN đã có sự phục hồi rất tốt và có xu hướng tăng qua các năm trong giai đoạn 2012-2014, 
từ 13,25% ở năm 2012, ở mức 2,69% ở năm 2013 và đạt ở mức cao nhất trong năm 2014 (43,82%). Doanh 
nghiệp có ROE âm chiếm tỷ trọng lớn, với 7 doanh nghiệp có ROE âm (35%) năm 2011, năm 2012 giảm xuống 
còn 4 doanh nghiệp (20%), năm 2013 là 9 doanh nghiệp (45%), năm 2014 là 6 doanh nghiệp (30%). 

Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận của các DNĐTNN có sự biến động khá lớn theo thời gian. Do hoạt động 
kinh doanh chủ yêu của các doanh nghiệp được khảo sát là sản xuất phụ kiện thép tàu biến, chế biến và nuôi 
trồng thủy sản, sản xuất và chế biến sản phẩm từ thủy sản, du lịch resort; mà vôn đầu tư vào các doanh nghiệp 
này phần lớn là vốn đầu tư nước ngoài nên nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của các DNĐTNN ở tỉnh 
Khánh Hòa cũng giống như các doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế 
thế giới và khu vực. Ngoài ra, chị phí đầu vào tăng như giá điện đã tăng 3 lần, lương và bảo hiểm xã hội tăng 
trong năm 2013 sẽ cộng thêm vào khó khăn đối với một sô doanh nghiệp FDI. Đối với các dự án trong lĩnh vực 
du lịch, ngoài một sô khó khăn về đền bù giải tỏa, Sự sẵn sàng của hạ tâng kỹ thuật, thì lớn nhất vẫn là tiễn độ 
triển khai dự án của nhà đầu tư còn chậm trong bối cảnh khủng hoảng của thị trường bất động sản nói chung và 
bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nói riêng. [7] 

3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các DNĐTNN ở tỉnh Khánh Hòa 

Trên cơ sở kết quả phân tích tình hình tài chính và hiệu quả tài chính của các DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa, 
tác giả xin đưa ra một sô giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
này như sau: 

3.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

- Tiếp tục thực hiện một số cơ chế chính sách ưu đãi đề thu hút đầu tư: Chính sách ưu đãi về điều kiện thuê 
đất như chỉ phí đền bù giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền thuê đất của doanh nghiệp, giá thuê đất ưu đãi 
theo hướng giảm giá cho các dự án đầu tư có vốn lớn, thời gian hoạt động dài, đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh 
đang có nhu câu... [2] 

- Tiếp tục đây mạnh cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một 
cửa” và một cửa liên thông trong các ngành, các cấp chính quyền, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà 
đầu tư;... 

- Đây mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư: Tiếp tục thực hiện các biện pháp xúc tiến đầu tư như tổ chức nghiên 
cứu, đề xuất về cơ chế chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, môi trường và cơ 


Sỹ) 


hội đầu tư; tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư, tăng cường đối thoại với nhà 
đầu tư để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.. 

- Khuyến khích đổi mới ứng dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất: Động viên doanh nghiệp cải tiến và đôi 
mới thiết bị máy móc hiện đại, hỗ trợ các DNĐTNN ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, hoặc liên kết 
VỚI các cơ quan nghiên cứu chuyên g1ao các thành tựu khoa học. 

- Tích cực, chủ động trong việc tạo lập, xây dựng và cải thiện môi trường thu hút EDI; sự phối hợp của các 
ban, ngành trong việc giải quyết các vướng mặc, khó khăn của nhà đầu tư. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận được các dự án thuận lợi, thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả 
như về Thuế, Vốn, về đất... [2] 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn: Hàng năm tỉnh nên dành một khoản ngân sách nhất định đề tô 
chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, phô biến các văn bản pháp luật có liên quan trong hoạt động 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các DNĐTNN. Khuyến khích các DNĐTNN đào tạo nghề cho người lao động tại 
doanh nghiệp. 

3.2. Đối với doanh nghiệp 

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: Muốn nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động sản 
xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng tổng hợp các biện pháp từ nâng cao năng lực quản trị, điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến việc tăng cường và cải thiện mọi hoạt động bên trong 
doanh nghiệp, biết làm cho doanh nghiệp luôn luôn thích ứng với những biến động của thị trường, ... [9] 

-_ Tích cực cập nhật thông tin, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đề nâng cao kiến thức: Các chủ doanh 
nghiệp cần dành thời gian ‹ đề nghiên cứu các thông tin, chính sách pháp luật nhằm nắm bắt diễn biến thị trường 
đề từ đó điều chỉnh sản xuất, kinh doanh cho phù hợp đề nâng cao chất lượng sản phâm. 

- Mở rộng thị trường tiêu thụ: Đề mở rộng thị trường tiêu thụ các doanh nghiệp có thê thực hiện một số 
biện pháp như: Nâng cao chất lượng sản phẩm, đôi mới công nghệ: Hạ giá thành sản phẩm; Nâng cao chất lượng 
của công tác dự báo nghiên cưú nhu cầu thị trường; Xây dựng chính sách tiêu thụ sản phâm hợp lý. 

- Tham gia các tô chức, hiệp hội có liên quan: Doanh nghiệp cần tích cực tham gia các tô chức như Hội 
doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa, hiệp hội ngành nghề... Thông qua các tô chức này, doanh nghiệp sẽ cập nhật 
được nhiều thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời học tập được nhiều kinh nghiệm từ những 
mô hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả. 


IV. KÉT LUẬN 


Nghiên cứu này tập trung phân tích tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 
DNĐTNN ở tỉnh Khánh Hòa đề từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các doanh 
nghiệp này. Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính của 20 doanh nghiệp được thu thập trong 5 năm, kết quả nghiên 
cứu cho thấy khả năng thanh toán của các doanh nghiệp là khá tốt. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra răng 
vòng quay hàng tôn kho của các doanh nghiệp là khá cao. Tuy nhiên, vòng quay tông tài sản của các doanh 
nghiệp còn tương đối thấp. về tỷ suất lợi nhuận, số DNĐTNN tỉnh Khánh Hòa có ROA, ROS, ROE âm qua các 
năm là khá cao. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp này đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước những khó khăn 
này, việc đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho các DNĐTNN trong thời gian tới là cân thiết và mang 
tính khách quan. 

Nghiên cứu đã đánh giá được tình hình tài chính của các DNĐTTNN tỉnh Khánh Hòa. Từ đó làm cơ 
sở đưa ra một số giải pháp cân thiết để có thể nâng cao hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp này trong 
giai đoạn hiện nay và tương lai. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


I. Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, 2015. Báo cáo tài chính các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở tỉnh Khánh Hòa 
(2010-— 2014), Khánh Hòa. 

2. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa, 2014. Thực trạng và giải pháp đề thu hút các nguồn vốn đầu tư vào 
Khánh Hòa, Diễn đàn trí thức tỉnh Khánh Hòa lần 11/2014, trang 05. 

3. Trương Đông Lộc, Trần Văn Tâm, 2013. Phân tích hiệu quả tài chính của các công ty lương thực ở khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 27, trang 61 - 67. 

4. Nguyễn Thu Phương, 2015. Tìm hiểu về một số chỉ số khả năng sinh lời cơ bản, http:/kketoan. 
duyftan.edu.vn/Home/ArticleDetarl/vn/132/1605/bai-viet-ths.-nguyen-thu-phuong-tim-hieu-ve-mof-so-chi- 
so-kha-nang-sinh-loi-co-ban 


38 


5. 


Võ Đình Quyết, Đặng Hoàng Xuân Huy, 2013. Đo lường khả năng sinh lời của các doanh nghiệp chế biến 
thủy sản tỉnh Khánh Hòa, http://fof.hcmuaf.edu.vn/data/file/HNKHTTSTO 
%202013/87_%20VDQuyet%20 





et%20al-Kha%20nang%20sinh%20loi%20DN%20che%20bien% 20TS.pdf 


6. 


1. 


Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, 2014. Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2014 và 
kế hoạch năm 2015. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, 2013. Báo cáo tình hình, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh 
trong 10 năm qua (giai đoạn 2003 — 2013); những khó khăn vướng mặc và đề xuất chủ trương, giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài thời g1an tới.. 

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, 2012. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI và đề xuất giải 
quyết khó khăn của doanh nghiệp FDI, http://skhdt.khanhhoa.gov.vn/?Articleld= bó1l15241-1cef-451b-a69f- 
51ba5ecldf95 

Võ Thị Tuyết, 2013. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh, 
http://voer.edu.vn/m/cac-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-cua-san-xuat-kinh- 
doanh/cc5dc6fc. 











39 


PHÂẦN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỎ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG 


Ths. Bùi Thị Thu Hà 
Khoa Kê toán - Tài chính 


TÓM TẮT 

Hiệu quả tài chính là môi quan hệ giữa lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được và chỉ phí 
kinh tế mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được lợi ích kinh tế đó. Đây cũng là điều đâu tiên mà các 
doanh nghiệp luôn quan tâm tới. Vận dụng lý thuyết về đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cùng với số liệu 
thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 4 năm (2012 đến 2015), tác giả đã tính toán 
các chỉ tiêu, đưa ra một số nhận xét và đê xuất nhằm nâng cao hiệu quả tài chính tại công fy Cổ phần dệt 
may Nha Trang. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả Kỳ vọng Công ry có thể tham khảo để đề ra những 
giải pháp phù hợp để công tác sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả tốt nhất. 
Từ khóa: Cấu trúc tài chính, hiệu quả hoạt động, kết luận, giải pháp 


Abstract: Financial petƒformance shows the relafionship between the economic benefits and the cosfs oƒ 
businesses. And all businesses ahvays concern abowf that. Applying the theory 0ƒ evaluafion oƒ capifal 
efficiency, the author has calculated financial ratios to valuate finacial perƒformance oŸ The Nha Trang 
Textile corporaftion. The data is collected from 4 financial statement from 2012 to 2015. Based on the 
study results, the aquthor expects the company will have suitable solutions for production and business 
activities to achieve the besf perƒormance. 

Key words: Finacial structure, effective business operation, conclusion, soÏufions 


IL ĐẶT VÂN ĐÈ 


Xu thế hội nhập kinh tế nhằm phát triển kinh tế quốc gia, khu vực và thế giới đã trở thành xu thế tất 
yếu hiện nay. Tham gia vào hoạt động thương mại, doanh nghiệp sẽ tìm thấy được những cơ hội phát 
triên như mở rộng thị trường tiêu thụ, phát huy lợi thế, mở rộng quy mô hoạt động nhằm tạo nhiều công 
ăn việc làm, xây dựng hình ảnh xã hội, giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn đạt được điều đó 
thì việc thường xuyên phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty là hết sức cần thiết. Thông 
qua đó công ty có thể thấy rõ về thực trạng kinh doanh mà công ty đã đạt được thời gian qua và trong giai 
đoạn tiêp theo. Với đề tài phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cô phần dệt may Nha 
Trang, thông qua các chỉ tiêu tài chính, tác giả đã tính toán và chỉ ra những khó khăn cũng như thuận lợi 
của công ty. Hi vọng với kết quả mà tác giả đã tính toán công ty sẽ đánh giá được tình hình hoạt động của 
mình. Từ đó xác định những giải pháp hữu hiệu giúp công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng may mặc. 


II. PHÂẦN TÍCH CÁU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 


Cấu trúc tài chính là một khái niệm rộng, phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn và cả mối 
quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích tình hình 
đầu tư, huy động vốn của doanh nghiệp thông qua việc xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về 
tình hình tài chính hiện tại so với quá khứ. Từ đó có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng 
như những rủi ro tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các phương thức tài trợ để giảm thiểu rủi ro, tăng 
triển vọng phát triển trong tương lai. Phân tích cấu trúc tài chính bao gồm các vấn đề như phân tích câu 
trúc tài sản, phân tích cầu trúc nguồn vốn và phân tích cân bằng tài chính. 

1. Phân tích cầu trúc tài sản 

Bảng I tính toán các chỉ tiêu cơ bản phản ánh cấu trúc tài sản của công ty cô phần Dệt may Nha 
Trang trong 4 năm 2012, 2013, 2014, 2015. Các tỷ số về cấu trúc tài sản cho thấy: toàn bộ tài sản của 
công ty chủ yếu sử dụng cho quá trình luân chuyên vốn. Giá trị đầu tư ra bên ngoài chiếm tỷ trọng không 
cao, ôn định trong 3 năm đầu và có xu hướng giảm trong năm 2015 do công ty chuyên nhượng lỗ chứng 
khoán kinh doanh (cỗ phiếu của ngân hàng thương mại cô phần Xuất nhập khẩu Việt Nam). Trong 2 năm 
2014 và 2015 tỷ trọng TSCĐ ngày một giảm vì công ty thanh lý một lượng lớn tài sản nhưng giá trị đầu 
tư mới lại không cao. Thêm vào đó, một số tài sản có định đã trích hết khâu hao làm giảm giá trị còn lại 
của tài sản. Tỷ trọng hàng tồn kho giao động từ 20-40% qua các năm, chủ yếu do lượng vật liệu và thành 
phẩm tồn kho còn lớn, có thê tạm thời nhận xét công tác đây mạnh việc tiêu thụ sản phẩm ‹ của công ty còn 
chưa được cao, hơn nữa công ty đang phải tồn trữ một lượng lớn hàng tồn kho đề thế chấp vay ngăn hạn 


40 


của ngân hàng HSBC. Tỷ trọng khoản phải thu giảm thấp nhất vào năm 2013 và tăng cao vào cuối năm 
2015 chủ yêu là do khoản phải thu khách hàng và ứng trước cho nhà cung câp tăng. Điêu này có nghĩa 
công ty chưa có chính sách quản lý cũng như thu hôi nợ hiệu quả 


Bảng 1: Bảng phân tích cấu trúc tài sản 


ĐVT: đồng 


Giá trị TSCĐ 450.886.405.752 | 480.789.684.675 | 142.936.063.101 [ 136.734.965.880 


Giá trị đâu tư tài chính 35.774.280.003 | 29.316.835.000 | 21.971.155.000 15.528.915.000 


Hàng tôn kho 168.314.344.678 | 204.448.978.306 | 217.655.681.156 | 213.530.263.456 
Khoản phải thu 165.559.398.179 | 92.769.588.496 | 123.439.119.700 | 287.872.519.900 


Tổng ti sin  |835.090581.157 817.994.411.204 | 610.507.767.045 | 754.376.376.885 
Tỷ trọng TSCĐ 53,99% 58,78% 23,41% 18,13% 


Tỷ trọng giá trị đầu tư tài 
chính 4,28% 3,58% 3,60% 2,06% 


Tỷ trọng hàng tôn kho 20,16% 24,99% 35,65% 28,31% 


Tỷ trọng khoản phải thu 19,83% 11,34% 20,22% 38,16% 


2. Phân tích cầu trúc nguôn vồn của doanh nghiệp 





2.1. Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp : 
Bảng 2: Bảng phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp Ộ 
ĐVIT: đông 


835.090.581.15 610.507.767.04 | 754.376.376.88 
640.864.955.92 378.582.802.75 | 512.429.920.52 


194.225.625.23 231.924.964.28 | 241.946.456.36 
Nguồn vốn CSH 6| 235.727.198.947 9 l 


76,74% 71,24% 62,01% 67,93% 


23,26% 28,82% 37,09% 32,07% 


Tỷ suất nợ trên vốn CSH 329,96% 247,20% 163,24% 211,79% 





Số liệu cho thấy, nguồn vốn của công ty chủ yếu có được thông qua vay nợ. Nợ phải trả của công ty 
chiêm tỷ trọng trên 50% trong tông vôn cho thây phân lớn tài sản của công ty được tài trợ qua nguôn này. 
Sự tự chủ về tài chính của công ty rât thâp hay nói cách khác rùi ro thanh toán của công ty là rât cao. 


2.2 Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ 


Bảng 3 cho thấy, cùng với tỷ suất nợ cao, tỷ suất nguồn vốn tạm thời cao, thể hiện doanh nghiệp 
đang chịu áp lực lớn trong thanh toán nợ ngắn hạn, tính ôn định trong tài trợ khá thấp. Số liệu trên bảng 3 
cho thấy, công ty sử dụng phần lớn nguồn vốn đài hạn từ nợ vay dài hạn và ngắn hạn đề đầu tư. 

Ta có bảng dữ liệu phân tích như sau: 


41 


Bảng 3: Bảng phân tích tính ỗn định của nguồn tài trợ 


ĐVT: đồng 








835.090.581.157 | 817.994.411.204 | 610.507.767.045 | 754.376.376.885 
Tỷ suất nguôn vốn thường xuyên 45,48% 52,39% 39,32% 41,03% 
Tỷ suất nguôn vốn tạm thời 46,68% 55,66% 60,68% 58,97% 


Tỷ suất nguôn vốn CSH trên 
nguồn vốn thường xuyên 51,14% 55,00% 96,61% 78,17% 


3. Phân tích cân bằng tài chính: 





Bảng 4: Bảng phân tích cân bằng tài chính ' 
ĐVT: đông 


Nguôn vôn thường xuyên 379.810.051.026 | 428.587.449.556 | 240.072.297.630 | 309.530.707.105 


463.953.544.827 | 492.955.497.554 | 272.783.825.503 | 323.872.009.209 
Vốn lưu động ròng -84.143.493.801 | -64.368.047.998 | -32.711.527.873 | -14.341.302.104 


Số liệu tính toán cho thấy nguồn vốn lưu động ròng của công ty < 0. Điều này cho thấy toàn bộ sản 
có định của công ty được tài trợ bằng nguồn không ổn định. Phần tài sản lưu động của công ty từ 2012 
đến 2015 đều không đủ để doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Nhất thời, có thể kết luận 
doanh nghiệp đang mắt khả năng thanh toán cho các khoản nợ . 


II. PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 


Phân tích hiệu quả của doanh nghiệp là việc đánh giá khả năng đạt được kết quả, khả năng sinh lãi 
của doanh nghiệp do mục đích cuối cùng của người chủ sở hữu, của nhà quản trị là bảo đảm sự giàu có, 
sự tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp. Đề thực hiện tốt nhiệm vụ này, doanh nghiệp phải sử dụng và 
phát triển tiềm năng kinh tế của mình. Không đảm bảo được khả năng sinh lãi, lợi nhuận tương lai sẽ 
không chắc chắn, giá trị của doanh nghiệp sẽ bị giảm, người chủ có nguy cơ bị mắt vốn. 





Do vậy khả năng đạt được lợi nhuận đối với nhà quản trị là một chỉ số quản trị không thể thay thế, 
đồng thời nó cũng là một yếu tố quan trọng đối với các đối tác của doanh nghiệp. Vì vậy, cần thiết phải 
đánh giá và đo lường hiệu quả của doanh nghiệp. Ngoài ra, những đơn vị bên ngoài, đặc biệt là những 
đơn vị cho vay sẽ không chỉ nắm bắt khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua cấu trúc tài chính mà 
còn phải qua hiệu quả tài chính đạt được. 


Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được đặc trưng bởi việc xem xét hiệu quả sử dụng 
toàn bộ các phương tiện kinh doanh trong quá trình sản xuất, tiêu thụ cũng như các chính sách tài trợ. Quá 
trình phân tích này thường cung cấp cho người lãnh đạo, nhà quản trị các chỉ tiêu để làm rõ: hiệu quả của 
đơn vị đạt được là do tác động quá trình kinh doanh hay do tác động của chính sách tài chính. 


1. Phân tích hiệu quả kinh doanh 
1.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản: 


Số liệu bình quân trong bảng phân tích là số liệu trung bình của số đầu năm và cuối năm trên 
BCĐKT. Qua các chỉ tiêu về hiệu quả cá biệt của công ty cô phân Dệt may Nha Trang trong 4 năm 2012, 


42 


2013, 2014, 2015 ta thấy: Hiệu suất sử dụng TSCĐ tăng lên đều đặn. Nếu như năm 2012, một đồng đầu 
tư TSCĐ tại ra 2,66 đồng doanh thu thì năm 2013 tạo ra 2,8 đồng và đạt hiệu quả cao nhất vào năm 2015 
là 9,34 đồng. Xét ở góc độ khác, trong 4 năm qua số lượng tài sản cô định được công ty đầu tư không 
nhiều nhưng doanh thu thuần vẫn tăng lên và giữ ở mức ồn định. Tuy nhiên, việc ít đầu tư mới tài sản cô 
định sẽ làm mất khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và sự đa dạng hóa sản phẩm cũng như đáp ứng 
những yêu cầu về tiến bộ khoa học kỹ thuật của sản phẩm trong tương lai. 

Tương tự như với chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản cố định thì chỉ tiêu vòng quay tổng tài sản cũng có giá 
trị tăng đều trong 4 năm. Cho thấy 1 đồng tài sản doanh nghiệp đưa vào sản xuất, kinh doanh tạo ra hơn I 
đồng doanh thu. Điều này cho thấy công ty sử dụng hiệu quả tài sản của mình trong công tác sản xuất, kinh 
doanh. 


Bảng 5: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản : 
ĐVT: đông 


Đầu 2012 2012 2013 2014 2015 
Run, (AI sản CÔ Í 378 784.731.294 | 450.886.405.752 | 480.789.684.675 | 142.936.063.101 | 136.734.965.880 
[8H DỤ SND.ED Hộ 414.835.568.523 | 465.838.045.214 | 311.862.873.888 | 139.835.514.491 


định bình quân 


694.397.778.565 | 835.090.581.157 | §17.994.411⁄204| 610.507.767.045 | 754.376.376.885 


sản T5 bình 764.744.179.861 | 82.654.249.6181 | 714.251.089.125 | 682.442.071.965 
D@nthiuyRulw 110.553.1963.679 | 1.304.665.740.845 | 1.354.741.432.709 | 1.306.721.038.472 


À CHẾ “U87 BUNG 1.45 1.58 1.90 191 
tài sản . ; ` 
Hiệu suât sử 

2.66 2.80 4.34 9.34 


dụng tài sản cố 
1.2. Phân tích hiệu quả tài chính 





định 


Bảng 6: Bảng phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp 
ĐVT: đông 


30.255.397.270 | _ 45.605.589.942 | 34.303.136.777 | 36.111.666.049 
Chỉ phí lãi vay 35.478.411.948 |  46.756.457.477| 26.268.996.043 | 15.036.730.278 


Ta ba trước thuê và lãi vay |  œs 733 soo2Ig| 92.362047419| 60.572132.820| 51.148.396.327 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.781.145.972 4.451.423.707 6.565.180.286 7.126.970.536 
25.474.251.298 | 41.188.653.725 | 27.841.419.067 | 29.017.911.139 


Tổng TS bình quân 764.744.179.861 826.542.496.181 714.251.089.125 682.442.071.965 
Vốn CSH bình quân 209.839.288.094 214.976.412.092 233.826.081.618 236.935.710.325 


Khả nă inh lời trên tài sả 
h ti Su sin rên tài sản 3,33% 4,98% 3,90% 4,25% 
Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở 
hữai (ROE)_ Pệ se Vệ 2 E-ETT( 12,14% 19,16% 11,91% 12,25% 





Bảng phân tích trên cho thấy, khả năng thanh toán lãi vay của công ty tương đối ôn định và khá cao. 
Năm 2012, mức thanh toán lãi vay thấp nhất là 1,85; điều này có nghĩa, trong năm thu nhập của công ty 
gấp 1,85 lầ chi phí lãi vay phải trả. Ngoài ra, khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu tương của công ty 
cũng đối ổn định. Năm 2013 là năm vốn chủ được sử dụng hiệu quả nhất trong 4 năm vì cứ 100 đồng vốn 
chủ bỏ ra thì công ty thu được 19,16 đồng lợi nhuận sau thuế còn trong các năm 2012, 2014, 2015 chỉ đạt 
lần lượt là 12,14; 11,91 và 12,25 đồng. 


43 


Tương ứng với sự gia tăng khả năng sinh lời của vốn chủ thì năm 2013 cũng là năm công ty sử dụng 
tài sản cô định hiệu quả nhất. Trong năm 2013, cứ bình quân 100 đồng tài sản đầu tư vào sản xuất kinh 
doanh thì thu được 4,98 đồng lợi nhuận sau thuế. 


IV. KÉT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 


1. Kêt luận 

Qua phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Dệt may Nha Trang qua 4 năm 2012, 2013, 2014, 
2015 cho thấy: 

1.1.Thuận lợi: 

- Tình hình kinh doanh công ty khá tốt, lợi nhuận cao, tỷ suất lợi nhuận cao. 

- Tình hình quản lý và sử dụng tài sản nói chung và tài sản cô định nói riêng đạt hiệu quả. 

- Mặc dù vay nợ nhiều nhưng khả năng thanh toán lãi vay hay nói cách khác lợi nhuận công ty đạt 
được đủ đáp ứng lãi vay trong kỳ. 

- Nguôn vôn vay của công ty chiếm tÿ lệ khá lớn nên công ty có thể sử dụng lãi vay như lá chắn thuế 
cho doanh nghiệp. 

1.2.Khó khăn: 

- Công ty có hàng tồn kho, nợ phải thu lớn tạo ra vốn ứ đọng trong ngắn hạn khá cao. 

š Tỷ suất nỢ cao, tỷ suất tự tài trợ thấp cho thấy công ty chưa tự chủ được về tài chính còn phụ thuộc 
vào nguôn vốn bên ngoài. 

- Vốn lưu động ròng (NWC) âm thể hiện công ty đã sử dụng một phần nợ ngắn hạn để tài trợ cho tài 
sản dài hạn, điều này thê hiện sự mất cân đối tài chính do tài sản dài hạn có thời gian thu hôi vốn lâu dài 
trong khi các khoản nợ ngắn hạn sẽ phải đáo hạn trong thời gian ngắn, tức là sự mất cân đối giữa kỳ hạn 
của tài sản và kỳ hạn của nguồn nỢ vay. 
2.Giải pháp 

2.1. Hàng tôn kho và các khoản phải thu 

Công ty cân đây mạnh hơn công tác quản lý hàng tồn kho và các khoản phải thu: 

+ Hàng tồn kho: Gắn liền thực tế sản xuất với nhu cầu. thị trường, quản lý và xây dựng kế hoạch chi 
tiết về nguyên vật liệu, công cụ sản xuất đề đảm bảo hàng tồn kho được tiêu thụ một cách hiệu quả nhất. 
Doanh nghiệp có thể tham khảo và ứng dụng mô hình Just in time trong quản lý hàng tồn kho đề đạt 
được hiệu quả tốt nhất. 

+ Khoản phải thu: Phân loại và quản lý các khoản nợ một cách chặt chẽ. Công ty có thể tham khảo 
và chọn lọc các mô hình quản trị các khoản phải thu sau đây: 

1) Mô hình nới lỏng chính sách bán chịu 

2) Mô hình thất chặt chính sách bán chịu 

3) Mô hình mở rộng thời gian bán chịu 

4)_ Mô hình rút ngắn thời gian bán chịu 

5) Mô hình tăng tỷ lệ chiết khấu 

6)_ Mô hình giảm tỷ lệ chiết khâu 

7) Mô hình nới lỏng chính sách bán chịu có xét đến ảnh hưởng của rủi ro từ bán chịu 

2.2. Thiết lập trạng thái cân bằng tài chính 

Vốn lưu động ròng âm đây các công ty vào tình trạng thường xuyên phải xoay vòng nợ ngắn hạn 
(Vay nợ mới trả nợ cũ) tạo ra tình trạng căng thắng tài chính. Trong trường hợp thị trường tài chính bị 
đóng băng, ngân hàng từ chối cho vay thì điều này sẽ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp cạn kiệt tiền mặt 
và có thể phải dừng hoạt động do thiếu vốn lưu động. 

Khi điều này xảy ra và vốn lưu động ròng âm ở mức lớn, các chủ nợ và các nhà cung cấp, khách 
hàng cảm nhận công ty gặp khó khăn sẽ hạn chế rủi TO với họ thông qua việc cắt giảm các ưu đãi về bán 
chịu cho công ty, yêu câu công ty phải thanh toán tiền mặt ngay cho việc mua nguyên vật liệu hoặc hạn 
chế cho vay, yêu câu khắt khe hơn về điều kiện cho Vay Và càng đây công ty vào thế ngày càng khó khăn. 

Những biện pháp thiết lập lại trạng thái cân bằng tài chính 

Một công ty có vốn lưu động ròng âm không quá lớn và hoạt động trong điều kiện thị trường đầu ra 
tăng trưởng và có lãi sẽ từng bước cân bằng lại được tình trạng mắt cân đối này. Tuy nhiên, nêu vốn lưu 
động ròng âm lớn trong khi thị trường đầu ra bão hòa và suy giảm thì sẽ cần phải có những biện pháp phù 
hợp và đáp ứng kịp thời để tái lập tình trạng cân bằng tài chính. Những biện pháp thường được sử dụng 
kết hợp đề khắc phục tình trạng mắt cân đối tài chính đó là: 

- Công ty có thể sử dụng các biện pháp có thể để điều chỉnh lại kỳ hạn nợ từ nợ ngắn hạn thành nợ 
dài hạn, điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng chậm lại, cắt giảm tiến độ đầu tư mới, bán các tài sản và vốn góp 


44 





tại các công ty thành viên không cốt lõi để trả bớt nợ nhằm từng bước cân đối tài chính, thực hiện tái cấu 
trúc lại hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện khả năng sinh lời, từ đó, tắng cường nguồn vốn chủ sở hữu. 
Giải pháp này đã được Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí thực hiện thành công. Năm 2013-2014, vốn lưu 
động ròng bị âm với giá trị cao, để xử lý tình trạng này, Tổng Công ty đã thực hiện việc thoái vốn ở hàng 
loạt công ty thành viên không cần nắm giữ nhằm tạo ra nguôn tiền trả bớt nợ, đồng thời tăng cường nhận 
thầu các dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí nhằm cải thiện doanh thu, tích cực thực hiện các biện pháp tiết 
kiệm chi để cải thiện khả năng sinh lời. Đến 09/2014, tình trạng mắt cân đối tài chính đã được khắc phục 
một phần khi ÑNWC được cải thiện. 

- Công ty cũng có thê tham khảo giải pháp phát hành cổ phiếu để trả bớt nợ đến hạn hoặc chuyền nợ 
thành vôn cô phần. Tuy nhiên, việc chuyền nợ thành vốn cổ phần chỉ là biện pháp kỳ thuật mang tính tạm 
thời đối với doanh nghiệp và chủ nợ. Đề đạt hiệu quả cho cả hai bên, nhất thiết phải đi kèm với biện pháp 
tái cầu trúc, quản lý và định hướng phát triển doanh nghiệp sau khi có sự tham gia của cổ đông mới. Dù 
vậy, đây vẫn là giải pháp tối ưu đối với trường hợp công ty đòi hỏi phải huy động những nguôn vốn dài 
hạn nhanh chóng để tránh nguy cơ mắt khả năng thanh toán. Với giải pháp này, Công ty Xi măng Hà Tiên 
1 đã áp dụng và đã thành công: “Năm 2013, dưới sự hỗ trợ của công ty mẹ Vicem (Tổng Công ty Công 
nghiệp Xi măng Việt Nam), Hà Tiên 1 đã chuyên đổi 1.200 tỉ đồng nợ thành vốn chủ sở hữu. Nhờ đó, 
Công ty tiết kiệm được khoảng 80 tỉ đồng chỉ phí lãi vay hàng năm” — theo Nhipcaudautu.vn. 

- Thêm vào đó, để ngăn ngừa tái diễn tình trạng mắt cân đối tài chính trong tương lai, công ty cần 
lập kế hoạch tài chính dài hạn nhằm thực hiện cân đối dòng tiền trong dài hạn, thực hiện phân tích tình 
huống nhằm kiểm tra khả năng cân đối tài chính trong những bối cảnh ngành và nền kinh tế gặp khó 
khăn. 


TÀI LIÊU THAM KHẢO 


1. hffp://cafef.vn/doanh-nghiep/nhung-bien-phap-thiet-lap-lai-trang-thai-can-bang-tai-chinh- 
201412151150522001.chn 

2. hffps://cic32.com.vn/Tin- Tuc/Quan-tri-khoan-phai-thu.Detail.Š526.aspx 

3... hffp://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/phan-tich/ha-tien- |-lai-dot-bien-nho-dau- 
3280232/#axzz44w7abRjh 

4. http://www.ssc.gøov.vn/ubck/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/v1/chitetthongtindaotao.Jspx2_ af 
rWindowld=wupc0ucyl_1& _afrLoop=7606157776848812&dDocName=APPSSCGOVVNI620720 
69&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl- 
state=wupc0ucyL_4#%40%3E_ afrWindowlId%3DwupcOucyl_1%26_afrLoop%3D76061577768488 
12%26dDocName%3DAPPSSCGOVVNI62072069%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl- 
state%3Dtxylahqyf_4 















































45 


CHỦ ĐÈ 3 


GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH TIẾP CẬN TỪ 
KÉT QUÁ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 


46 


TÁC ĐỌNG ĐẦU TƯ VÓN LƯU ĐỘNG ĐỀN HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH CỦA 
CÁC DOANH NGHIỆP CHÉ BIẾN THỦY SẢN KHÁNH HÒA 


TS. Nguyễn Thành Cường 
Bộ môn Kiểm toán, Khoa kế Toán Tài chính 
TÓM TẮT 
Mục đích của bài viết này là xem xét mối quan hệ giữa đâu tư vốn lưu động và hiệu quả tài chính 
của 38 doanh nghiệp chế biến thủy sản (DN CBTS) Khánh hòa giai đoạn 2006-2014. Bằng phương pháp 
ước lượng GMM (Generalised Method oƒ Momems), kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có một mối quan hệ 
phi tuyên dạng hình chữ U ïigược siữa đâu tư vào vốn lưu động và hiệu quả tài chính của các doanh 
nghiệp. Phát hiện này hàm ý răng tôn tại một mức độ đâu tư vốn lưu động tôi ưu đề cân bằng giữa chỉ 
phí và lợi ích nhằm tối đa hóa hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho 
thấy việc đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và sử dụng đòn bảy tài 
chính hợp lý có thể sóp phần gia tăng hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu này, bài 
viết đề xuất một số hàm ý chính sách đối với các DN CBTS Khánh hòa trong việc đưa ra quyết định đâu 
tr vốn lưu động hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 
Từ khóa: Vốn lưu động, Hiệu quả tài chính, Nội sinh, GMM, Thủy sản Khánh hòa. 


I. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Quản trị vốn lưu động liên quan đến việc đối phó sự cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngăn 
hạn, mà chủ yếu là tập trung vào các quyết định quản trị tài sản ngăn hạn và nợ ngăn hạn. Quản trị vôn 
lưu động có ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, và do đó ảnh hưởng đến giá trị 
của doanh nghiệp (Shin and Soenen, 1998). Mặt khác, Brigham and Houston (2011) đã phát hiện khoảng 
60% thời gian quản trị tài chính doanh nghiệp được dành cho việc quản trị vốn lưu động. Như vậy, doanh 
nghiệp có thể tối đa hóa lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro nêu các nhà quản trị doanh nghiệp hiểu 
được tầm quan trọng của quản trị vôn lưu động. Nhận thức được tầm quan trọng này, đã có nhiều nghiên 
cứu các quôc gia khác nhau về ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động doanh 
nghiệp (chẳng hạn, Shin and Soenen, 1998; Deloof, 2003; Lazaridis and Tryfonidis, 2006; Nobanee et al., 
2009; Mohamad and Saad, 2010; GIII et al., 2010; Dong and Su, 2010; ViJayakumar, 2011; Garcia, 2011; 
Mansoori and Muhammad, 2012; Napompech, 2012; Ukaegbu, 2014; Baños-Caballero et al., 2014; ...) 


Khánh hòa có nhiều thế mạnh nổi trội để phát triển ngành chế biến thủy sản. Đây là một trong 
những ngành xuất khâu chủ lực của tỉnh Khánh hòa. Trong xu thế hội nhập hiện nay, một trong những 
vấn đề đặt ra cho các DN CBTS Khánh hòa là quản trị vôn lưu động như thế nào đề nâng cao hiệu quả tài 
chính của doanh nghiệp, góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp. Đề giải quyết vấn đề này, các doanh 
nghiệp cần phải biết ảnh hưởng của quán trị vốn lưu động đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp 
như thế nào. 


Xuất phát từ tầm quan trọng của quản trị vốn lưu động và thực trạng của các DN CBTS Khánh 
hòa, bài viết này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư vốn lưu động và hiệu quả tài chính nhằm 
giúp cho các DN CBTS Khánh hòa kịp thời có những chính sách đầu tư vốn lưu động phù hợp để nâng 
cao hiệu quả tài chính, góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp. 


II. TỎNG QUAN TÀI LIỆU VÀ GIÁ THUYÉT NGHIÊN CỨU 


Cho đến nay, nghiên cứu về mối quan hệ giữa đầu tư vốn lưu động và hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Kết quả của những nghiên 
cứu trước đây đã hình thành các quan điểm khác nhau về mối quan hệ này. 

Quan điểm đầu tiên cho răng, doanh nghiệp đầu tư vốn lưu động càng lớn có thể góp phần làm 
tăng doanh thu, rút ngắn thời gian thanh toán và do đó, có thể làm tăng giá trị doanh nghiệp (Deloof, 
2003). Tương tự, GiIl et al. (2010) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng 
sinh lời của 88 doanh nghiệp của Mỹ niêm yết trên thị trường chứng khoán NewYork giai đoạn 2005- 
2007 cũng tìm thấy môi quan hệ thuận giữa chu kỳ chuyền đổi tiền mặt (cash conversion cycle, CCC)và 
khả năng sinh lời của doanh nghiệp. 

Ngược lại, quan điểm thứ hai cho rằng, doanh nghiệp đầu tư vốn lưu động càng lớn sẽ phải đối 
mặt với chi phí tài trợ vốn bổ sung cao hơn, và do đó, có thể làm tăng khả năng phá sản của doanh 
nghiệp. Tức là có mối quan hệ nghịch giữa đầu tư vốn lưu động và hiệu quả hoạt động. Chắng hạn, Shin 
and Soenen (1998) đã sử dụng chu kỳ thương mại ròng (Net Trade Cycle, NTC) như là một đo lường cho 

47 


quản trị vốn lưu động . Hạ đã phát hiện một mối quan hệ nghịch giữa NTC và hiệu quả hoạt động công ty 
khi điều tra một mẫu các doanh nghiệp Mỹ giai đoạn 1975-1994. Lazaridis and Tryfonidis (2006) ‹ đã sử 
dụng chu kỳ chuyên đổi tiền mặt (CCC) như một đo lường cho quản trị vốn lưu động đối với một mẫu các 
doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Athens giai đoạn 2001-2004, và cũng đã tìm thấy mối 
quan hệ nghịch giữa CCC và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Tương tự, Garcia (2011) tại Châu Âu, 
Ukaegbu (2014) tại Châu Mỹ, Nobanee et al. (2009) tại Nhật Bản, Mohamad and Saad (2010) tại 
Malaysia, Vijayakumar (2011) tại Ấn độ, Mansoori and Muhammad (2012) tại Singapore, Napompech 
(2012) tại Thái Lan, Dong and Su (2010) tại Việt Nam cũng đã tìm thấy mối quan hệ nghịch giữa CCC và 
hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. 

Gần đây, quan điểm thứ ba cho rằng tồn tại một mức độ đầu tư vốn lưu động tối ưu đề cân bằng 
giữa chỉ phí và lợi ích nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp (Baños-Caballero et al., 2014). 


Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm trên đây, bài viết này nhằm mục đích kiểm tra xem liệu có 
ngưỡng tối ưu tồn tại giữa mức độ đầu tư vốn lưu động và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế 
biến thủy sản Khánh hòa hay không. Do đó, giả thuyết đặt ra trong bài viết này là: “có tôn tại một mức 
độ đầu tư vốn lưu động tối ưu đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản Khánh hòa”. 


HI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Mô hình và phương pháp ước lượng 


Trên cơ sở mô hình ước lượng của Baños-Caballero et al. (2014), để kiểm tra giả thuyết, bài viết 
này sử dụng mô hình bậc 2 vê môi quan hệ giữa đâu tư vôn lưu động và hiệu quả tài chính doanh nghiệp 
như sau: 


ROE;¿ = Bọ + 8WCR, + Ø;WCR,¿ + 62TDTA;¿ + B„SIZE;¿ + 6sSG;¿ + 6eROA;¿ + Tịị + 
Ất + €ịt 


Trong đó, ROE;, là biến đại diện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp I 1 tại năm t. WCR,, là biến 
đại diện cho đầu tư vôn lưu động của doanh nghiệp 1 tại năm t. Các biến TDTA, _ SIZE¡„ SG,„ ROÓA,, là 
biến kiểm soát có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, đại diện cho cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng 
và khả năng sinh lời tài sản của doanh nghiệp 1 tại năm t. Tham số À, là biến giả đại diện tác động thời 
gian đến hiệu quả tài chính nhưng doanh nghiệp không thể kiếm soát được. Tham số rị đại diện tính 
không đồng nhật của các doanh nghiệp, thể hiện đặc điềm riêng của từng doanh nghiệp và không quan sát 
được. Sai số e¡: được giả định là độc lập và có phân phối chuẩn (e¡¿ ~ iid (0, ø). 


Để kiểm định giả thuyết đặt ra, bài viết sử dụng phương pháp pháp ước lượng GMM 
(Generalized Method of Moments) được đề xuất Arellano and Bond (1991). Một trong những ưu điểm 
của phương pháp GMM so với các phương pháp ước lượng khác (OLS, FEM, ...) đó là phương pháp 
GMM cho phép kiểm soát vấn đề nội sinh trong mô hình bằng cách sử dụng biển công cụ. Để xác định 
tính chất phù hợp của các biến công cụ hay kiểm định giới hạn về nội sinh trong mô hình, bài viết sử 
dụng kiểm định Sargan và Hansen. Đồng thời, bài viết cũng sử dụng kiểm định Arellano-Bond để kiểm 
tra hiện tượng tự tương quan cho phần dư. Bên cạnh đó, để xác định liệu rằng hiện tượng đa cộng tuyến 
giữa các biến có tồn tại hay không, bài viết cũng sử dụng kiểm định hệ số phóng đại phương sai 
(Variance Inflation Factor —- VIF). 

2. Dữ liệu và đo lường các biến 

Đề tiến hành ước lượng tác động của đầu tư vốn lưu động đến hiệu quả tài chính của các DN 
CBTS Khánh hòa, bài viết sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính của 38 doanh 
nghiệp. chế biến thủy sản Khánh hòa giai đoạn 2006-2014. Thời kỳ đơn vị để xác định giá trị các biến là 
năm, tổng số quan sát được sử dụng trong mô hình là 342 quan sát. Trong bài viết này chỉ sử dụng giá trị 
số sách đề đo lường các biến. Giá trị thị trường không được sử dụng bởi vì hầu hết các DN CBTS Khánh 
hòa là doanh nghiệp chưa niêm yết. Các biến trong mô hình được đo lường như sau: 

Hiệu quả tài chính (ROE): Có rất nhiều chỉ tiêu đo lường về hiệu quả tài chính doanh nghiệp 
như MBV, Tobin's Q, EVA, ROE. Tuy nhiên, trong bài viết này không thể tính toán theo giá trị thị 
trường. Do đó, bài viết này sử dụng chỉ tiêu ROE đại diện cho hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Cách đo 
lường này phù hợp Ross et al. (2006), Cuong (2014), .... 

Lợi nhuận sau thuế 





ROE = : 
Vốn chủ sở hữu 


48 


Đầu tư vốn lưu động ( WCR): Khác với Baños- Caballero et al. (2014), bài viết này sử dụng chỉ 
tiêu nhu cầu vốn lưu động trên tông tài sản đại diện cho đầu tư vốn lưu động của DN. Cách đo lường này 
cũng phù hợp với Chiou et al. (2006),... 

Tài sản ngắn hạn — Nợ ngắn hạn 
W€R =——————m 
Tổng tài sản 

Theo kết quả nghiên cứu của Baños-Caballero et al. (2014), cấu trúc vốn (TDTA), quy mô 
(SIZE). cơ hội tăng trưởng (SG), khả năng sinh lời tài sản (ROA) là những biến kiểm soát có ảnh hưởng 
đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Khác với Baños-Caballero et al. (2014), trong bài viết này, các biến 
kiêm soát được đo lường như sau: 

Tổng nợ phải trả 


TDTA = ¬ ; ROA = 
Tổng tài sàn 


Lợi nhuận trước thuế tà lãi uay 








Tổng tài sản : 

(Doanh thu năm sau — Doanh thu nắm trước) mm... 

= = - ; 9l1ZÈE = Logarit của tổng tài sản 
Doanh thu năm trước 





Cách đo lường các biến kiểm soát trên phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây. Chẳng hạn 

nghiên cứu của Deloof (2003), Chiou et al. (2006), Cuong (2014), ... 
IV. KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU 
1. Thống kê mô tả các biến 

-_ Bảng I dưới đây trình bày thống kê mô tả dữ liệu các biến được sử dụng trong mô hình. Tắt cả 
các biên này được tính toán dựa trên các công thức ở mục IH.2 và trên cơ sở thông tin tài chính được thu 
thập từ bảng cân đôi kê toán và báo cáo kêt quả hoạt động sản xuât kinh doanh của 38 doanh nghiệp chê 
biên thủy sản Khánh hòa giai đoạn 2006-2014. 

Bảng 1. Thông kê mô tả các biên 


























Bến Số Giá trị Giámj | Độlệh | Giám, | Giám | Hệsố 

quan sát | trung bình | Trung vị Chuân nhỏ nhât lớn nhât | biên thiên 
ROE 304 0.044 0.032 0.241 -1.544 0.993 5.432 
WCR 342 0.118 0.087 0.251 -0.796 0.853 2.128 
TDTA 342 0.609 0.640 0.229 0.006 0.988 0.375 
SE 342 23.952 23.947 1.699 19.564 28.5609 0.071 
SG 304 0.150 0.061 0.798 -0.092 6.665 4.429 
ROA 304 0.054 0.043 0.091 -0.324 0.620 1.679 





























Nguồn: Kể quả chạy từ STATA trên bộ dữ liệu 38 doanh nghiệp chế biển thủy sản Khánh hòa giai đoạn 2006-2014. 


Kết quả thống kê mô tả ở bảng I cho thấy, ROE trung bình của các DN CBTS Khánh hòa là 
0.044, cho biết bình quân 1 đồng vốn chủ sở hữu mà các doanh nghiệp sử dụng trong năm đã mang lại 
cho doanh nghiệp 0.044 đồng lợi nhuận sau thuế. Điều này cho thấy hiệu quả tài chính của các DN CBTS 
Khánh hòa tương đối thấp. Giá trị trung vị, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và hệ số biến 
thiên của ROE là 0.032, 0.241, -1.544, 0.993 và 5.432 tương ứng. WCR trung bình của các DN CBTS 
Khánh hòa là 0.118, cho biết tỷ lệ nhu cầu vốn lưu động trên tổng tài sản bình quân của các doanh nghiệp 
là 11.8%. Giá trị trung vị, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và hệ số biến thiên của WCR là 
0.087, 0.251, -0.796, 0.853 và 2.128 tương ứng. Các thông số thống kê của các biến kiểm soát (TDTA, 
SIZE, SG, ROA) được trình bày chỉ tiết trên bảng 1. 


Qua phân tích thống kê mô tả cho thấy, hệ số biến thiên của ROE, WCR, SG và ROA TẤT Cao. 
Điều này hàm ý rắng, khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nhu cầu vốn lưu động trên tổng tài sản, tăng 
trưởng doanh thu và khả năng sinh lời trên tổng tài sản của các DN CBTS Khánh hòa biến động rất mạnh. 


2. Phân tích tương quan 


Một vấn đề thường gặp phải trong việc ước lượng mô hình hồi quy bội đó là hiện tượng đa cộng 
tuyến (multicollinearity). Nêu tồn tại đa cộng tuyến sẽ làm cho kết quả ước lượng không còn chính xác. 
Đề phát hiện vấn đề đa cộng tuyến, quy tắc kinh định là khi hệ số tương quan giữa các biến độc lập > 0.9 
hoặc hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF, variance — Inflating factor) > I0 thì mức độ đa cộng tuyến 
được xem là cao (Studenmund, 201 1). 


49 


Kết quả ở bảng 2 cho thấy hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF) của các biến độc lập trong 
mô hình đều nhỏ hơn 1.6. Do đó, có thể kết luận răng không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến 
độc lập xảy ra trong các mô hình. 


Bảng 2. Ma trận tương quan và hệ số VIF giữa các biến độc lập 















































ROE WCR TDTA SLZE SG ROA VIEF 
ROE 1.000 
WCR *%*0.29] 1.000 1.57 
TDTA *#*-0.190 | ***-0.568 1.000 1.51 
SE 0.043 -0.098 | *#**0.21I 1.000 1.07 
SG 0.093 0.072 -0.085 0.072 1.000 1.02 
ROA **#0,752 | ***0.341 | ***-0.208 0.077 0.031 1.000 1.15 





Nguồn: Kết quả chạy từ ŠSTATA trên bộ dữ liệu 38 doanh nghiệp chế biễn thủy sản Khánh hòa giai đoạn 2006-2014. 
***** uà * cho biết ý nghĩa 1%, 5% và mức 10% tương ứng. 


3. Kết quả hồi quy 
Bảng 3 dưới đây trình bày kết quả hồi quy tác động của đầu tư vốn lưu động đến hiệu quả tài 
chính của các DN CBTS Khánh hòa theo phương pháp pháp ước lượng GMM. 
Bảng 3. Kết quả hồi quy tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả tài chính 
của các doanh nghiệp chê biên thủy sản Khánh hòa 


























Hệ số hồi quy Thống kê t Mức ý nghĩa 
WCR 0.194 5.95 0.000*** 
WCRˆ -0.302 -8.00 0.000*** 
TDTA 0.223 9.20 0.000*** 
SIZE -0.037 -12.80 0.000** 
SG 0.019 5,59 0.000#* 
ROA 1.986 41.48 0.000** 
Tổng sỐ mẫu 266 














Kiểm định Arellano-Bond về tự tương quan chuối (m›): 
Kiểm định Arellano-Bond cho AR(2):z= -1.54 Pr>z= 0.124 
Kiểm định Sarsan và Hansen về tính hiệu lực của mô hình: 
Kiểm định Sargsan: 4 “(27) = 31.36 Prob >x = 0.256 
Kiểm định Hansen : y (27) = 30.02 Prob >xy = 0.313 
Nguồn: Kế quả chạy từ STATA trên bộ dữ liệu 36 doanh nghiệp chế biển thủy sản Khánh hòa 
giai đoạn 2006-2014. ***, ** và * cho biết ý nghĩa 1%, 5% và mức 10% tương ứng. 

















3.5% 


3.0% 


2.5% 


2.0% 


ROE 


1.5% 


1.0% 


0.5% 





0.0% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
WCR 








Hình 1. Mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính 
của các DN CBTS Khánh hòa giai đoạn 2006-2014 


50 





Kết quả bảng 3 cho thấy tất cả các biến trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê ở mức tuc Mặt 
khác, kết quả kiểm định Sargan và Hansen về tính hiệu lực của mô hình cho thấy giá trị Prob > x/ đều lớn 
hơn 10%, nghĩa là mô hình có tính hiệu lực (Overidentification). Thêm vào đó, kết quả kiểm định 
Arellano-Bond về tự tương quan chuỗi bậc 2 cho thấy giá trị Pr > z lớn hơn 10%, nghĩa là không có hiện 
tượng tự tương quan chuỗi bậc 2 trong mô hình. Như vậy, tất cả các kết quả được ước lượng bởi GMM 
đều có ý nghĩa. Từ kết quả bảng 3, hình 1 sau đây mô phỏng mối quan hệ giữa quản trị vôn lưu động và 
hiệu quả tài chính của các DN CBTS Khánh hòa. 


Qua bảng 3 cho thấy, hệ số ước tính của WCR là 0.194 (P:>0) và của WCR” bằng -0.302 (Ba 
<0) đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, hàm ý rằng mối quan hệ giữa nhu cầu vốn lưu động và hiệu quả 
tài chính là môi quan hệ phi tuyến và có dạng hình hình chữ U ngược như hình 1. Theo kết quả này 
ROE đạt giá trị lớn nhất tại điểm WCR bằng 32%. hàm ý rằng mức độ đầu tư vốn lưu động tối ưu đối 
với các DN CBTS Khánh hòa khoảng 32%. Kết quả này ủng hộ giả thuyết đặt ra và phù hợp với nghiên 
cứu của Baños-Caballero et al. (2014). Kết quả này hàm ý rắng, việc đầu tư vốn lưu động quá mức có 
thể làm giảm hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. 


Đối với các biến kiếm soát trong mô hình, kết quả ước lượng cho thấy: Hệ số ước lượng của 
TDTA là 0.223 có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, hàm ý rằng việc gia tăng vay nợ có thể làm tăng hiệu quả 
tài chính cho doanh nghiệp. Kết quả này là phù hợp với lý thuyết Modigliam and Miller (1963) và kết quả 
nghiên cứu thực nghiệm của Baños-Caballero et al. (2014). Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của 
Cuong (2014), để đảm bảo và nâng cao giá trị của doanh nghiệp, phạm vi tối ưu của TDTA mà các DN 
CBTS Nam Trung bộ, trong đó có các DN CBTS Khánh hòa nên sử dụng dưới 57.39%. Mặt khác, hệ số 
ước lượng của SIZE là -0.037 có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, hàm ý răng việc mở rộng quy mô tài sản 
không phải là giải pháp đề nâng cao hiệu quả tài chính DN. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu 
của Baños-Caballero et al. (2014). Tuy nhiên, hệ số ước lượng của SG là 0.019 có ý nghĩa thống kê ở 
mức l%, ngụ ý rằng, việc tăng trưởng doanh thu sẽ góp phần cải thiện hiệu quả tài chính của các DN 
CBTS Khánh hòa. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Baños-Caballero et al. (2014). 
Thêm vào đó, hệ số ước lượng của ROA là 1.986 có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, cho thấy việc nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài sản sẽ góp phần cải thiện hiệu quả tài chính của các DN CBTS Khánh hòa. Kết quả 
này hoàn toàn phù hợp với thực tế hiện nay của các DN. 


V. KẾT LUẬN 

Quyết định đầu tư vốn lưu động là rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Quyết định này 
quan trọng bởi vì có ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp, và do đó ảnh hưởng đến giá 
trị doanh nghiệp. Bài viết này áp dụng phương pháp ước lượng GMM trên một mẫu gồm 38 DN CBTS 
Khánh hòa giai đoạn 2006-2014 đề điều tra môi quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính 
của các DN. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện có một mối quan hệ hình chữ Ù ngược giữa đầu tư vào vốn 
lưu động và hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu này cung câp bằng chứng mới về sự 
tồn tại của mức độ đầu tư vốn lưu động tối ưu là 32%, đồng thời việc đầu tư vốn lưu động quá 32% sẽ 
làm giảm hiệu quả tài chính DN. Kết quả này ủng hộ giả thuyết đặt ra và những phát hiện của các tác giả 
trước. Đối với các biến kiểm soát, theo kết quả thực nghiệm, việc đây mạnh tăng trưởng doanh thu và 
nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản có thể góp phần gia tăng hiệu quả tài chính DN. Tuy nhiên, việc mở 
rộng quy mô tài sản có thê làm giảm hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cần dụng 
đòn bây tài chính đề nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp, tuy nhiên không nên quá 57.39%. 

Từ những kết quả nêu trên, một số hàm ý chính sách đối với các DN CBTS Khánh hòa trong việc 
đưa ra quyết định đầu tư vốn lưu động. _ 7h nhái, các DN không nên đầu tư vốn lưu động quá 65% trên 
tổng tài sản. Để đảm bảo và nâng cao hiệu quả tài chính DN, phạm vi đầu tư vốn lưu động tối ưu nên dưới 
32%. Thứ hai, các DN hiện đang có tỷ lệ đầu tư vốn lưu động cao hơn 32%, các nhà quản lý nên thiết lập 
một mức đầu tư vốn lưu động mục tiêu, và sau đó dần dần di chuyền về phía mục tiêu để tối đa hóa hiệu 
quả tài chính DN. 7 ba, các DÑ hiện đang có tỷ lệ đầu tư vốn lưu động thấp hơn 32%, các nhà quản lý 
nên có kế hoạch đầu tư vốn động nhiều hơn để nâng cao hiệu quả tài chính DN. Cuối cùng, trong quan hệ 
với việc quản trị vốn lưu động, các nhà quản lý nên có những chính sách tăng trưởng doanh thu, quản lý 
và sử dụng tài sản hiệu quả hơn, gia tăng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý đê góp phần cải thiện và nâng 
cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 


51 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. 


ĐÃ 


3. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


20. 


Arellano, M., Bond, S., 1991. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and 
an application to employment equations. The review of economic studies 58(2), 277-297. 
Baños-Caballero, S., García-Teruel, P. J., Martfnez-Solano, P., 2014. Working capital management, 
COrporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research 67(3), 332-338. 
Brigham, E., Houston, J. (2011). Fundamentals of financial management: Cengage Learning. 

Chiou, J.-R., Cheng, L., Wu, H.-W., 2006. The determinants of working capital management. Journal 
of American Academy of Business I0(1), 149-155. 

Cuong, N. T., 2014. Threshold Effect of Capital Structure on Firm Value: Evidence from Seafood 
Processing Enterprises 1n the South Central Region of Vietnam. International Journal of Finance & 
Banking Studies (2147-4486) 3(3), 14-29. 

Deloof, M., 2003. Does working capital management affect profitability of Belgian firms? Journal of 
business finance & accounting 30(3L4), 573-588. 

Dong, H., Su, J.-t., 2010. The relationship between working capital management and profitability: a 
Vietnam case. International Research Journal of Finance and Economics 49, 59-67. 

Garcia, ]J. F. L. (2011). The impact of working capital management upon companies”` profitability: 
evidence from European compamies. Porto UniversIty. 

GIIH, A., Biger, N., Mathur, N., 2010. The relationship between working capital management and 
profitability: Evidence from the Ủnited States. Business and Economics Journal 10(1), 1-9. 

Lazarids, IL, Tryfonidis, D., 2006. Relationship between working capital management and 
profitability of listed companies In the Athens stock exchange. Journal of financial management and 
analysis 19(1). 

Mansoori, D. E., Muhammad, D. J., 2012. The effect of working capital management on firm”s 
profitability: Evidence from Singapore. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In 
Business 4(Š), 472-487. 

Modigliani, F., Miller, M. H., 1963. Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. The 
American economic review 53(3), 433-443. 

Mohamad, N. E. A. B., Saad, N. B.M., 2010. Working capital management: The effect of market 
valuaton and profitability in Malaysia. International Journal of Business and Management 5(1]), 
140. 

Napompech, K., 2012. Effects of Working Capital Management on theProfitability of Thai Listed 
Eirms. International Journal of Trade, Economics and FInance 3(3), 227-232. 

Nobanee, Abdullatif, Haljjar, A., 2009. Working capital management and firms profitability: an 
optimal cash conversion cycle. Available at SSRN 147123. 

Ross, S. A., Westerfield, R., Jordan, B. D. (2008). Fundamentals of corporate finance: Tata McGraw- 
HiII Education. 

Shin, H.-H., Soenen, L., 1998. Efficiency of working capifal management and corporate profitability. 
Financial practice and education 8, 37-45. 

Studenmund, A. H., 2011. Ủsing econometrics: A practical guide. 

Ukaegbu, B., 2014. The significance of working capital management In determining firm 
profitability: Evidence from developIng economies In Africa. Research In International Business 
and Finance 31, 1-16. 

Vijayakumar, D., 2011. Cash Conversion Cycle and Corporate Profitability-An Empirical 
Enqurry In Indian Automobile Firms. International Journal of Research in Commerce, LI & 
Management I1(2), 84-91. 

















h2 


ẢNH HƯỚNG CỦA QUY MÔ CÔNG TY ĐÉN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA 


CÁC CÔNG TY Ơ KHANH HỌA 
Th.S Nguyễn Văn Hương 
Khoa Kế toán - Tài chính 
TÓM TẮT 
Trong nên kinh tế thị trường, các công fy hoạt động với quy mô, và khả năng sinh lời khác nhau. 
Quy mô công fy được coi là một trong những yếu tổ quyết định quan f†rọng đến lợi nhuận của doanh 
nghiệp. Bài viêt này nhằm khám phá ảnh hưởng của quy mô công ty lên khả năng sinh lời của một sỐ 
công íy ở Khánh Hòa, giai đoạn 2010 đến 2015. Khả năng sinh lời được ẩo lường bởi lợi nhuận sau thuế 
trên tông tài sản (ROA), hoặc lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE), và quy mô công íy dựa vào 
tổng tài sản. Với hơn 30 quan sát được thu thập, và phương pháp hôi quy QOLS được sứ dụng. Kết quả 
nghiên cứu tìm thấy, trong giai đoạn 2010 đến 2015, quy mô công ty có ảnh hưởng đến khả năng sinh lời 
của một số công ty ở Khánh Hòa; Quy mô công ty tác động âm với khả năng sinh lời của công ty. Trong 
giai đoạn này, khi các công ty trong mẫu gia tăng quy mô, không làm gia tăng ROA, hoặc ROE của công 
ty, mà trái lại làm ROA, hoặc ROE suy giảm. 


Từ khóa: Quy mô công ty, ROA, ROE, tỷ số nợ, Khánh Hòa. 
I. GIỚI THIỆU 


Quy mô công ty là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các mối 
quan hệ công ty được hưởng ở bên trong, và bên ngoài môi trường hoạt động kinh doanh của nó. Những 
công ty có quy mô lớn hơn, thì những công ty đó có sự ảnh hưởng lớn hơn đối với các bên liên quan. 
Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến sự ảnh hưởng của những công ty, tập đoàn đa quốc gia đối với nền 
kinh tế của toàn cầu. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của quy mô công ty trong môi trường kinh 
doanh. Một sự phô biến của hiệu ứng quy mô công ty tiếp tục phát triển để gia tăng trong sự mở rộng môi 
trường kinh doanh. Điều này đưa đến những kết quả thực sự về những thay đổi của cơ cầu bản thân công 
ty, và tác động đến mối quan hệ giữa bản thân công ty với các bên liên quan như: Cô đông, ngân hàng, 
người lao động, nhà cung câp và Chính phủ. Khi công ty mở rộng quy mô, một trong những lĩnh vực 
được đề cập nhiều nhất đó là lĩnh vực của hoạt động tài chính của công ty. Vì vậy, khi nghiên cứu những 
nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công ty, không thể không đề cập đến quy mô của công ty. 
nghiên cứu của Rajan và Zingales (1995) ở 43 quôc gia, chỉ ra sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp, 
có hai phần ba là sự tăng trưởng quy mô của những cơ sở hiện có, và chỉ có một phần ba là sự tăng trưởng 
quy mô tạo ra CƠ SỞ MỚI. 

Quy mô công ty được xem xét là một trong những nhân tố làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lời 
của công ty. Quy mô công ty có thể tác động dương, hoặc âm đến khả năng sinh lời của công ty 
(Serrasqueiro et al, 2008). Vậy đối với các công ty ở Khánh Hòa, ảnh hưởng của quy mô công ty đến khả 
năng sinh lời của nó như thế nào, có giống như những nghiên cứu trước? Đề làm rõ vấn đề này, bài viết 
thực hiện nghiên cứu mối liên hệ giữa quy mô công ty, và khả năng sinh lời của các công ty ở Khánh Hòa 
giai đoạn 2010 đến 2015. Bên cạnh, bài viết còn xem xét ảnh hưởng của tỷ số nợ đến khả năng sinh lời 
của công ty ở giai đoạn này. 


H. CƠ SỞ LÝ THUYÉT VÀ THIẾT KÉ NGHIÊN CỨU 


1. Cơ sở lý thuyết 

Mối quan hệ giữa quy mô công ty và khả năng sinh lời được đề cập phố biến trong lý thuyết kinh 
tế. Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu về vân đề này cung cấp bằng chứng trái ngược nhau vê môi quan hệ 
này. Một số nghiên cứu tìm thấy bằng chứng quy mô công ty tác động dương đến khả năng sinh lời của 
công ty (Punnose, 2008; ViJayakumar vàTamizhselvan, 2010). Nhưng cũng có những nghiên cứu tìm 
thấy quy mô công ty tác động âm đến khả năng sinh lời của công ty (Shepherd 1972; Ammar và cộng sự, 
2003). 

Nhiều lý thuyết đã giải thích tác động của quy mô công ty đến hiệu suất của nó, Baumunn và Kaenn 
(2003) đã bắt kịp với lý thuyết tổ chức đề giải thích quy mô công ty trong sự liên hệ với khả năng lợi nhuận. 
Lý thuyết này cũng giải thích sự liện hệ với chi phí giao dịch của tô chức, chỉ phí đại diện và toàn bộ chi phí 
kiểm soát. 

Một số lý thuyết tổ chức như: Miller và Chen (1994); Aldrich và Austen (1986) cho rằng: Quy 
mô, và tuổi của công ty có liên quan đến tính trì tệ của công ty. Sự trị tệ là không thỏa đáng, hoặc chậm 


53 


chạp thích ứng với những thay đổi, hoặc sự đề kháng với những thay đổi cơ bản trong hoặc động kinh 
doanh, dẫn đến công ty có thể bỏ lỡ những cơ hội có lợi nhuận. 

Penrose (1959) quan sát thấy răng các công ty lớn tạo ra hiệu suất cao là do họ có khả năng đa 
dạng, và khai thác nền kinh tế bởi quy mô đầy đủ của mình. Trái lại, Leibensten (1976), và Shephard 
(1986) có một cái nhìn khác, họ lập luận rằng quy mô công ty có tương quan với sức mạnh của thị trường, 
từ đó dẫn dắt sức mạnh của thị trường, làm cho thị trường không hiệu quả, dẫn đến hiệu suất thấp hơn. 

Nhiều nghiên cứu trước tìm thấy bằng chứng quy mô công ty tác động dương đến khả năng sinh lời 
(Serrasquerro và Nunes, 2008; Vijayakumar và Tamizhselvan, 2010; Abiodun, 2013; Došan, 2013). Nghiên 
cứu của Kumar và Kaur (2016) khi xét về chuỗi thời gian cho từng công ty, thì có sự liên hệ dương giữa quy 
mô công ty và khả năng sinh lời (ROA). Tuy nhiên, cũng có nhiều nghiên cứu tìm thấy bằng chứng, quy mô 
công ty có liên hệ âm với khả năng sinh lời của công ty (Shepherd,I972; Becker và cộng sự, 2010; 
Banchuenvijit, 2012). 

Sau đây, nghiên cứu xin tổng hợp cách thức đo lường khả năng sinh lời và quy mô công ty được 
các nghiên cứu trước thực hiện: 


Bảng 1: Đo lường biến phụ thuộc và biến độc lập theo các nghiên cứu trước 



































Tác giả Khả năng lợi nhuận Quy mô (SIZE) 
Kamerschen (1968) Tỷ số lợi nhuận trên vôn đầu tư Doanh thu và tông tài sản 
Whittington (1980) Tỷ số lợi nhuận trên tài sản thuần Tài sản thuần, tông tài sản, 
doanh thu, và giá trị tăng thêm 

Amoro and Wilder (1985) | Tỷ số lợi nhuận trên tài sản thuần Tài sản thuần, doanh thu và giá 
trị tăng thêm 

Nagarajan (1988) Tỷ số lợi nhuận ròng trên tông doanh thu | Tông doanh thu, tài sản 

Kaur (1997) Tông lợi nhuận trên tông tài sản Tông tài sản, tài sản cô định, 
doanh thu thuần 

Mistry (2012) Lợi nhuận trên vôn sử dụng Tông tài sản 

Dogan (2013) Tỷ số lợi nhuận sau thuê trên tông tài sản | Logarit của tông tài sản, logarIt 
của doanh thu 

John and Adebayo (2013) | Lợi nhuận trên tông tài sản (ROA) Tông tài sản, tông doanh thu 

SIvathaasan et al (2013) Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) Log của tông tài sản 











Nguồn: Từ Kumar và Kaur 
(2016) 

Nhìn vào bảng I có thể thấy, khả năng sinh lời (hoặc khả năng lợi nhuận) được nhiều nghiên cứu 
trước sử dụng tỷ sô lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đề đo lường khả năng sinh lời của công ty, hoặc tỷ 
số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Còn quy mô công ty, có nhiều nghiên cứu sử dụng tổng tài sản, 
có nghiên cứu sử dụng tổng. doanh thu, có nghiên cứu sử dụng cả hai. Trong nghiên cứu này, tác giả sử 
dụng tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), hoặc tý sô lợi nhuận trên vôn chủ sở hữu (ROE) để đo 
lường khả năng sinh lời của công ty, và quy mô của công ty được đo lường dựa vào tổng tài sản của công 
ty. 

2. Thiết kế nghiên cứu 


Từ cơ sở lý thuyết trên và những nghiên cứu trước, nghiên cứu đi xác định mối quan hệ giữa quy 
mô công ty, và khả năng sinh lời của các công ty ở Khánh Hòa giai đoạn 2010 — 2015. Nghiên cứu mong 
đợi, quy mô công ty ở Khánh Hòa có ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nó. Từ đó, giả thuyết nghiên 
cứu theo sau: 

HI: Có mối liên hệ âm giữa quy mô công tfy và khả năng sinh lời. 

Khả năng sinh lời được đo lường bởi lợi nhuận trên tài sản (ROA), và ROA được tính bằng lợi 
nhuận sau thuế trên tổng tài sản. Chỉ tiêu này cho thấy lợi nhuận được tạo ra bởi tài sản của công ty như 
thế nào? Kết quả của ROA đo lường khả năng quản lý công ty của nhà quản lý. Mặc khác, khả năng sinh 
lời của công ty có thể được đo lường bởi lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROBE). 

Bên cạnh quy mô công ty, nghiên cứu đi xém xét có mối liên hệ nào giữa tý số nợ và khả năng 
sinh lời của công ty ở Khánh Hòa, giai đoạn 2010 - 20152 Tỷ số nợ, như là tỷ sô của tổng nợ phải trả trên 
tổng tài sản. Tỷ sô này cho thấy một mức độ tài sản của công ty được tài trợ bởi những nguôn vay nợ 
(ngăn hạn và dài hạn). Nó còn cho thấy khả năng thanh toán của công ty, hoặc khả năng trang trải các 
nghĩa vụ hiện tại của mình cho các chủ nợ. Nhiều nghiên cứu trước về tác động của tỷ sô nợ lên khả năng 
sinh lời của nó cho kết quả trái ngược nhau. Trong khi có một vài nghiên cứu tìm thấy bằng chứng, tỷ sô 


54 





nợ có liên hệ dương với khả năng sinh lời, trong khi có một số khác thì cho rằng tỷ số nợ có liên hệ âm 
với khả năng sinh lời (Sarkaria và Shergill, 2001). Trong nghiên cứu này, tác giả kiêm tra liệu tỷ số nợ có 
tác động âm đến khả năng sinh lời của công ty ở Khánh Hòa, giai đoạn 2010 - 2015. Vì vậy, giả thuyết 
nghiên cứu theo sau: 
Hệ: Có sự liên hệ âm giữa tỷ số nợ và khả năng sinh lời của công dy. 
Đề kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu trên, mô hình nghiên cứu đề nghị như sau: 
- Nếu khả năng sinh lời của công ty được đo lường bằng lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 
(ROA), thì mô hình nghiên cứu là: 
ROA;¿ = Bo + BiŠI2E¡¿ + BẠDEBT;, + e1 (1) 
- Nếu khả năng sinh lời của công ty được đo lường bằng lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE), thì mô hình nghiên cứu là: 
ROE;.= Bo + B.SIZE¡. + BaDEBT;.+el (2) 
Trong đó: 
> Biến phụ thuộc: 
+ Mô hình (1): Biến phụ thuộc là ROA: khả năng sinh lời trên tổng tài sản. ROA;¿ được 
tính bằng lợi nhuận sau thuế của công ty ¡ ở năm t /Tổng tài sản năm t. 
+ Mô hình (2): Biến phụ: thuộc là ROE;.: Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu. ROE;.: 
được tính bằng lợi nhuận sau thuế của công ty 1 ở năm t/tống vốn chủ sở hữu của công ty I1 ở năm 
{. 
> Các biến độc lập: 
+ SIZE¡: Quy mô công ty 1 ở năm t, và được tính bằng log tài sản. (mục đích để đưa biến quy mô 
về phân phối chuẩn, tác giá tính logarit tài sản). 
+ DEBIT;.: Tỷ sô nợ của công ty 1 ở năm t, và được tính bằng tổng nợ phải trả năm t/tông tài sản 
năm t. 
Đề xử lý những mô hình trên, phương pháp hồi quy OLS được sử dụng, bên cạnh phương pháp 
thống kê mô tả. 
3. Dữ liệu cho nghiên cứu 
Dữ liệu cho nghiên cứu là rất quan trọng, trong nghiên cứu này, để đo lường các biến ROA, ROE, 
SLZE, và DEBTT, tác giả thu thập dữ liệu BCTC hơn 10 công ty trên địa bàn Khánh Hòa, giai đoạn 2010 - 
2015, và thực hiện hơn 30 quan sát. Những công ty được khảo sát ở phụ lục 1. 
HI. KÉT QUÁ VÀ THẢO LUẬN 


Kết quả thống kê về quy mô công ty và khả năng sinh lời trên tài sản của các công ty trong mẫu ở 
Khánh Hòa qua các năm như sau: 
Hình 1: Quy mô và khả năng sinh lời trên tài sản của các công ty trong mẫu ở Khánh Hòa 
giai đoạn 2010 - 2015 











E ROA (%) 


 SIZE 














2012 2013 2014 2015 








Nguôn: Tác giả thu thập và xử lý. 
55 


Kết quả thống kê ở hình I cho thấy, năm 2011, quy mô trung bình của các công ty trong mẫu tăng 
hơn năm 2010, tuy nhiên khả năng sinh lời trên tài sản bình quân của các công ty trong mẫu lại giảm so 
với năm 2010, ngược lại năm 2012, quy mô giảm hơn năm 2011, nhưng ROA lại tăng hơn năm 2011. Xu 
hướng này cũng lập lại ở những năm sau. Trường hợp cụ thê của công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa — 
Ninh Hòa, cho kết quả như sau: 

Hình 2: Quy mô và khả năng sinh lời trên tài sản của công ty TNHH MTV 
Đường Biên Hòa - Ninh Hòa qua các năm. 


25 








 ROA (%) 
BSIZE 











2010 2011 2012 2013 2014 








Nguôn: Tác giả thu thập và xử lý. 
Kết quả ở hình 2 cho thấy quy mô của công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa — Ninh Hòa tăng 
qua các năm, trong khi khả năng sinh lời trên tài sản (ROA) thì giảm qua các năm. 
Kết quả hồi quy OLS 
Nếu khả năng sinh lời được đo lường bằng ROA, kết quả hồi quy OLS cho ở bảng sau: 
Bảng 2: Các thông số trong mô hình hồi quy 1 


Standardized 
Ủnstandardized Coefficients| ` Coefficlents 
[DĐ | SúBnm | Bạn: —- 
227 


(Constant) 
SIZE 





a. Biên phụ thuộc: ROA R:0,496 R: 0,246 RỶ điêu chỉnh: 0,188 
Nếu khả năng sinh lời được đo lường bằng ROE, kết quả hồi quy OLS cho ở bảng sau: 
Bảng 3: Các thông số trong mô hình hồi quy 2 


Standardized 
Ủnstandardized Coefficilents| ` Coefficlents 


L1 Tim | HH — 


(Constant) 


SE 
DEBT 


a. Biên phụ thuộc: ROE R: 0,546 R7: 0,299 RỂ điều chỉnh: 0,245 





— Với biến phụ thuộc khả năng sinh lời được đo lường bởi ROA, kết hồi quy OLS ở bảng 2 cho 
thây, quy mô công ty có liên hệ âm với khả năng sinh lời. Khi quy mô công ty tăng lên I lân, thì khả năng 


56 


sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của công ty giảm 0,026 lần. Tuy nhiên trong mô hình này chưa thấy sự 
liên hệ giữa tỷ số nợ và khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, nếu khả năng sinh lời được đo lường bởi ROE (lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu), thì quy mô công ty tác động âm với ROE, và mức tác động của quy mô đến ROE mạnh hơn mức 
tác tộng của quy mô đến ROA (ở bảng 2). Cụ thể, ở giai đoạn 2010 đến 2015, quy mô công ty tăng lên 
một lần, thì làm cho khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các công ty trong mâu giảm 0,036 
lần. Bên cạnh tác động của quy mô, thì với mức ý nghĩa 5%, tỷ sô nợ tác động dương đến khả năng sinh 
lời (ROE). 

Nếu đứng trên quan điểm của lý thuyết cổ đông, mục tiêu của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận, một 
khi công ty không tạo ra lợi nhuận thì không phải là kinh doanh, thì khi công ty gia tăng quy mô, mà 
không làm gia tăng khả năng sinh lời trên tài sản (ROA), hoặc khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu 
(ROE), mà còn làm suy giảm ROA, hoặc ROE. Đây được xem như là một sự không thành công của công 
ty. Nhưng nếu đứng trên quan điểm của lý thuyết các bên liên quan (Donaldson and Preston, 1995), công 
ty kinh doanh không phải chỉ có chăm chú vào việc tạo ra lợi nhuận cho cô đông, mà còn quan tâm đến 
lợi ích của các bên liên quan khác như: Chủ nợ, nhà cung cấp, nhà đầu tư, người lao động, chính phủ; thì 
sự g1a tăng quy mô của các công ty ở Khánh Hòa trong thời gian qua chưa hắn là một thất bại. Vì nó góp 
phần vào việc tạo công ăn việc làm cho xã hội, gia tăng số thuế cho Chính phủ, tăng tiêu thụ hàng hóa 
dịch vụ cho nhà cung cấp..... 


IV. KÉT LUẬN 


Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng, trong giai đoạn 2010 đến 2015, có sự liên hệ âm giữa quy mô 
công ty và khả năng sinh lời của công ty trong mẫu ở Khánh Hòa. Trong giai đoạn này, sự giai tăng quy 
mô công ty không làm gia tăng ROA, hoặc ROE, mà trái lại làm suy giảm ROA, hoặc ROE. Cũng có thể 
sự gia tăng quy mô của các công ty trong mẫu chưa phù hợp với ngành nghề, thế mạnh của công ty, hoặc 
sự gia tăng quy mô rơi vào giai đoạn sự phát triển của nền kinh tế thấp so với giai đoạn trước. 

Vấn đề bài viết muốn đề cập là, những cô đông (chủ sở hữu) đừng luôn đứng trên quan điểm, cứ 
gia tăng quy mô là gia tăng khả năng sinh lời, điều này chưa chắc luôn luôn đúng ở những giai đoạn kinh 
tế khác nhau. Vì nó còn tùy thuộc vào sự gia tăng quy mô như thế nào (mở rộng ngành nghề, thị trường 
đang có, hay là bổ sung ngành mới,...), tùy thuộc vào giai đoạn phát triển chung của nên kinh tế. Vì vậy, 
một khi có sự gia tăng quy mô mà không làm gia tăng ROA, ROE, mà ROA, ROE suy giảm, thì cũng 
đừng vội đưa ra quyết định kinh tế, trong trường hợp này lợi ích cỗ đông bị suy giảm; Nhưng đổi lại 
doanh nghiệp được những lợi ích khác từ các bên liên quan, và chính những lợi ích khác này nó góp phần 
tạo ra doanh thu và khả năng sinh lời trong trương lai cho doanh nghiệp. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Abiodun, B.J. (2013). The Effect of Firm S1ze on Firms ProRtability in Nigerlia, Journal oƒ 
Economics and Sustainable Developmemi. Vol.4, No.5. 

2. Aldrich, H., & Austen, E. R. (1986). Even dwarf started small: liabilities of aøge and size and thelr 
strategic Implication. Kesearch im orgamizafion behavior. 8, 165 — 198. 

3. Ammar, Abdurahman, Awad S. Hanna, Eric V. Nordheim, and Jeffrey S. Russell. (2003). Indicators 
Variables model of firms size-profitability relationship of electrical Contracfors using financial and 
Economnc data. Journal oƒ Construction Engineering and Managememi. 129 (March): 192-197. 

4. Banchuenvijit, W. (2012), “Determinants of Firm Performance of Vietnam Listed Companies”, 
Academic and Business Research Institie. http://aabricom/SA12Manuscripts/SA12078.pdf 
(Erisim Tarihi, 05 Ocak 2013). 

5. Baumann, H. D. and Kaen, F. R. (2003), “Firm Size, Employees and Profitability in U.S. 
Manufacturing Industries”, Social Science Research Nefwork, January 13, 2003. 

6. Becker -Blease, John R., Fred R. Kaen, Ahmad EtebarI and Hans Baumann. (2010), “Employees, 
FHrm S1ze and Profitability in U.S. Manufacturing Industries”, mvestmenf Managememt and 
tFinancial Innovafions. Vol. 7, pp. 7-23. 

7. Donaldson, T., & Preston, L. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, 
and Iimplications. Academy øŸ Managemenf Review, 20: 65-01. 

8... Doðan, M. (2013). Does FIirm S1ze Affect The Firm Profitability? Evidence from Turkey. ®esearch 
Journal oƒ Finance and Accounfing, Vol.4, No.4. 


57 


10. 


Friedman, M. (1970). The social responsIbility of business 1s to 1ncrease 1ts profIts. New York 
Times Magazine, September 13, pp. 122-126. 

Kumar, N., and Kaur, K. (2016). Firm Size and Profitability in Indian Automobile Industry: An 
Analysis. Pacific Business Review International. PacVffic Business Review Infernafional. Volume 8, 
lIssue 7. 


. Leibenstein H (1976) Beyond Economic Man: A new ƒoundafion ƒor microeconomics. Cambridge 


(MA): Harvard Ủniversity Press 


- Miller and Chen (1994). Managing Green Business Model Transformations 

. Myres, S.C. ( 1984 ), The Capital Structure Puzzle, Journal oƒ Finance.39, 575-592. 

. Penrose, E.T. (1959).The Theory ofthe Growth ofthe Firm. Oxford: Basil Blackwell. 

. Punnose, E.M. (2008), A ProfitabilityAnalysis of Business Group Firms vs Individual Firms 1n the 


Indian Electrical Machine Manufacturing Industry, The ICFAI Journal oƒ Management Research. VoI. 
7,, pp.52-76. 


. Rajan and Zingales (1995). What do we know about Capital Structure?. Some evidence from 


International data. Jouznal øƒ Finance. vol.50. 


. Sarkaria, M. S. and ShergIll, G. S. (2001). Market Structure And Financial Performance - An Indian 


Evidence With Enhanced Controls. The Indian Economic Journal. Vol. 48, No. 2, pp. Ø7 — 107 


. Serrasqueiro, Z.S. and P.M. Nunes, (2008) “Performance and size: empirical evidence from 


Portuguese SMEs”, Small Business Economics, 31 (2), pp. 195 — 217. 


. Shepherd, W. G. (1986) “On the Core Concepts of Industrial Economics”, in H. W. De Jong and W. 


G. Shepherd, eds, Mainstreams In Industrial Organ1zation. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 


. Shepherd, W.G. (1972). The Elements of Market Structure. 7e Review øoƒ Economics and 


Sfafisfics, 54 (1): 25-37. 


. Vijayakumar, A. and Tamizhselvan, P. (2010). Corporate S1ze and Profitability-An Empirical 


Analysis. College Sadhana — Journal for Bloomers oƒ Research, Vol. 3, Ño. 1, pp. 44 — 53. 


58 





Phụ lục 1: NHỮNG CÔNG TY Ở KHÁNH HÒA ĐƯỢC THU THẬP VÀO MẪU 
ĐVT Ngàn đồng 
2N[ — |CTVCPĐsThuh | 220680, 324905] H90HAG| MSMUMG| 2650996| 
2015 CTY CP đầu tư và phát triển điện Miền Trung 


Nguồn: Tác giả thu thập từ Báo cáo tài chính của các công ty trong mẫu. 











59 


PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN HIỆU QUÁ 
HOẠT ĐỌNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU 
XÂY DỰNG Ở ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 


ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung & ThS. Đỗ Thị Ly 
Khoa Kê Toán - Tài Chính 


TÓM TẮÁT 

Mục đích của bài viết này là xác định các nhân tổ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 40 
doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2013. Bằng 
phương pháp hôi quy QOLS, kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh 
doanh vật liệu xây dựng Khánh Hòa chịu ảnh hưởng bởi đặc thù sản phẩm, đòn bẩy. tài chính và tính 
thanh khoản của doanh nghiệp. Từ kết quả này, bài viết đê xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay. 


Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, Vật liệu xây dựng, Đặc thù sản phẩm. 


Abstract: The purpose oƒ this article is †o identfy the ƒactors affecting the perƒfornmance oƒ 40 building 
mafterials enterprises in Khanh Hoa province oƒ 2010-2013. By OLS regression methods, research resul1s 
show that the perƒformance oŸ Khanh Hoa construction materials enterprise affected by product specffc, 
inancial leverage and liquidity oƒ the compamies. From these results, the arlicle propDoses some solufions 
to Iimprove the operation efficiency oƒ construcHon materials enterprises in Khanh Hoa In the current 
period. 


I. ĐẶT VẤN ĐÈ 

Từ xa xưa ông bà ta đã có câu “An cư thì mới lạc nghiệp” vì vậy trong tư tưởng của người Việt 
Nam nói chung mục tiêu xây cất được một căn nhà luôn là mục tiêu hàng đầu. Đặc biệt, kế từ khi Việt 
Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đến nay, tình hình kinh tế có nhiều biến động tích 
cực đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư, thu nhập gia tăng nên nhu câu của người dân đặc biệt là nhu câu về nhà 
ở ngày càng tăng. Bên cạnh đó với đặc điểm tập trung phát triển cho lĩnh vực du lịch thì việc phát triển cơ 
sở hạ tầng ở địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng nhận được quan tâm lớn. Vì thế, sự phát triển của các doanh 
nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ở Khánh Hòa là một tất yếu. Tuy nhiên, do lợi nhuận của lĩnh vực 
này tương đối cao đã thu hút các doanh nghiệp khác, đồng thời còn khuyến khích các doanh nghiệp tăng 
cường kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động của mình, từ đó đã hình thành nên cơn sốt ảo đối với thị 
trường và gây khó khăn không ít cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Kèm theo cuộc khủng 
hoảng kinh tế gần đây cùng với các chính sách của chính phủ để kiềm chế lạm phát như giảm đầu tư 
công, các chính sách tiên tệ, hạn chế cho vay phi sản xuất... đã gây cho các doanh nghiệp không ít khó 
khăn, thách thức. Thách thức lớn nhất đó chính là sự cạnh tranh gay sắt của nền kinh tế thị trường, với 
các đối thủ mạnh hơn về vốn, về công nghệ, khôn ngoan hơn trong việc sử dụng vốn, cách thức quản lý. 
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như vậy, làm thế nào để duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo ra 
lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là một câu hỏi lớn và không dễ trả lời đối với các doanh nghiệp trong 
ngành kinh doanh vật liệu xây dựng. 

Từ thực tế đó, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Hòa là vấn đề cần được quan tâm trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, 
bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh 
doanh vật liệu xây dựng Khánh Hòa nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
giúp các doanh nghiệp kịp thời có những chính sách phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình tránh 
được nguy cơ phá sản, đồng thời tạo điều kiện để ồn định và phát triển kinh tế, ôn định và kiềm chế lạm 
phát, cung cấp nhà ở phục vụ tốt đời sống an sinh xã hội. 


H. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


1. Dữ liệu sử dụng 

Đề tiến hành ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Hòa, đề tài sử dụng số liệu thứ cấp được lấy từ báo cáo tài chính 
của 40 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Hòa có số liệu báo cáo đủ 4 năm (2010, 
2011, 2012, 2013). 


60 


2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 
Bài viết dựa vào lý thuyết về hiệu quả hoạt động, các chỉ số trong phân tích báo cáo tài chính, các 
lược khảo tài liệu trước đó cũng như quan điểm cá nhân đề đề xuất các biến độc lập. Bằng phương pháp 
hồi quy OLS, mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trong nghiên cứu này có dạng tổng quát như sau: 
ROA¡;+ = Bo + ìLlQ;¡¿ + BySIZE¡¿ + 6ạTDTA,¿ + 6ñ„TANG,¡¿ + 6sGROWTH, ¿ + 6,UNIQ; ¿ + #¡¡ 
Trong đó, các biến được đo lường như sau: 
Lợi nhuận sau thuế 
“0 
Tổng tài sản 
Tài sản ngắn hạn 
ĐI 
Nợ ngăn hạn 


SIZE = Log(Tổng tài sản) 


Tổng nợ 
Tổng tài sản 
Tài sản cố định 
TANG =———>————— 
Tổng tài sản 
(Doanh thu nărn sau — Doanh thu năm trước) 
GROWTH =—————————- 
Doanh thu năm trước 
Giá uốn hàng bán 
UNIQ = 


Doanh thu thuần 

Khả năng thanh khoản (LIQ) của doanh nghiệp thê hiện khả năng doanh nghiệp có thê thanh toán 
các khoản nợ của mình. Vì vậy nêu khả năng thanh khoản của doanh nghiệp càng cao chứng tỏ rằng 
doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh nhưng và doanh nghiệp đã không tận dụng được những ưu 
điểm mà nợ vay mang lại và do đó hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị giảm xuống. Do đó, giả 
thuyết đối với biến LIQ được kỳ vọng: 


HI: Khả năng thanh khoản có quan hệ nghịch chiêu (—) với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. 


Quy mô doanh nghiệp (SIZE) là nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
Nghiên cứu của R. Zeitun và G. G. Tian (2007) chỉ ra răng quy mô của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích 
cực đên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, giả thuyết đôi với biên SIZE được kỳ vọng: 


H2: Quy mô doanh nghiệp có quan hệ thuận chiều (+) với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. 


Cơ cấu vốn (TDTA) có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Việc duy trì một tỷ lệ 
nợ cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (R. Zeitun và G. G. Tian, 2007, 
Ong Tze San, 2009). nghiên cứu về cầu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đã đưa ra kết 
luận rằng tỷ lệ nợ có ảnh hưởng tiêu cực đối với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Bên cạnh đó, đặc 
thù của các doanh nghiệp tại Việt Nam thường có tỷ lệ nợ vay rất cao, điều này làm ảnh hưởng đáng kể 
đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ vay cao làm tăng chỉ phí trả lãi và làm giảm lợi nhuận 
của doanh nghiệp. Do đó, giả thuyết đối với biến TDTA được kỳ vọng: 


H3: Cơ cấu vốn có quan hệ nghịch chiêu ( —) với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. 


Nghiên cứu của R. Zeitun và G. G. Tian (2007) chỉ ra rằng tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản 
(TANG) có tác động tiêu cực với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đầu tư vào tài sản 
cô định (trang bị mới tài sản có định, nâng cao kỹ thuật công nghệ...) cũng có thể làm g1a tăng hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp nếu tài sản cô định được các doanh nghiệp sử dụng một cách có hiệu quả. Do 
đó, giả thuyết đối với biến TANG được kỳ vọng: 


H4: Cấu trúc tài sản có quan hệ thuận hoặc nghịch chiêu (+⁄-) với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. 


Đặc thù của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng là bán được hàng hoá, vì vậy tốc độ tăng 
trưởng của doanh thu (GROWTH) sẽ phản ánh năng lực của hoạt động bán hàng, tôc độ này càng tăng 


61 


tức là hàng hóa bán được càng nhiều, việc này sẽ ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp. Do đó, giả thuyết đôi với biên GROWTH được kỳ vọng như sau: 


H5: Tốc độ tăng trưởng doanh thu có quan hệ thuận chiêu (+) với hiệu quả hoạt động doanh 
nghiệp. 


Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu là một nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động doanh thu. Tỷ lệ 
này có ý nghĩa là để tạo ra một đồng doanh thu thì doanh nghiệp đã phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí cho 
sản phẩm tiêu thụ. Như vậy ta dễ dàng thấy được nếu tỷ lệ này càng cao thì lợi nhuận gộp của doanh 
nghiệp càng thấp, hay nói cách khác hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ giảm xuống. Do đó, giả 


thuyết đối với biến UNIQ được kỳ vọng như sau: 


Hồ: Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu có quan hệ nghịch chiều (—) với hiệu quả hoạt động doanh 


nghiệp. 


Từ bản chất của các biến độc lập, mô hình kiểm định sự ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ở tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng dâu của các 


biến như sau: 
HI. KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU 


1. Thống kê mô tả các biến 


- Bảng I dưới đây trình bày thống kê mô tả dữ liệu các biến được sử dụng trong mô hình. Tt cả 
các biên này được tính toán dựa trên bảng cân đôi kê toán và báo cáo kêt quả hoạt động sản xuât kinh 
doanh của 40 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Hòa giai đoạn 2010-2013. 


Bảng 1. Thống kê mô tả các biến 















































Số Số Số Độ Giá trị Ô Giá 

Biên quan | trung | trung lệch nhỏ trị lớn 

sát bình vị chuân nhât nhât 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS ROA 160 | 0.0729 | 0.0616 | 0.0830 | -0.1555 | 0.4937 
TSNH/ Nợ ngắn hạn LIQ 160 | 2.3375 | 1.6867 | 1.6389 |_ 0.3395 | 7.6923 
Log (Tổng tài sản) SIZE 160 | 1.8581 | 1.8433 | 0.3907] 1.1951 | 2.7193 
Tổng nợ / Tổng tài sản TDTA 160 | 0.4140 | 0.4341 | 0.1830|_ 0.0707: 0.7989 
Tài sản cố định/ Tổng tài sản TANG 160 | 0.1180 | 0.1121] 00725|_ 0.0025 | 0.3285 
Tốc độ tăng trưởng DT GROWTH | 160 | 0.1671 | 0.1423 | 0.1199|_ 0.0028 j 0.5192 
Giá vốn/ Doanh thu UNIQ 160 | 0.7175 | 0.7352 | 0.1145 | 0.2507 | 0.9301 





2. Phân tích tương quan 


Nguồn: Tính toán từ số liệu của các doanh nghiệp trong mẫu. 


Bảng 2 dưới đây trình bày ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình. Kết qua cho thấy hệ 
số tương quan giữa các biến độc lập rất nhỏ (<0.4). Do đó, hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình có thể 


không tôn tại trong mô hình hồi quy. 


Bảng 2. Ma trận tương quan giữa các biến 


















































ROA LIQ SZE TDTA TANG GROWTH UNIO 
ROA 1.0000 
LIQ 0.0178 1.0000 
SE 0.0086 -0.0309 1.0000 
TDTA -0.1791 -0.1130 -0.0171 1.0000 
TANG -0.0609 -0.1535 -0.0007 -0.0168 1.0000 
GROWTH -0.0041 -0.1534 -0.1047 0.2189 -0.0781 1.0000 
UNIO -0.4470 -0.1042 -0.1678 0.2525 -0.0184 0.1148 1.0000 





Nguồn: Tính toán từ số liệu của các doanh nghiệp trong mẫu. 


62 








3. Kết quả hồi quy 


Bằng phương pháp hồi quy OLS, bảng 3 dưới đây trình bày kết quả hồi quy các nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt động của 40 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2010-2013. 
Bảng 3. Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính 









































TSNH/ Nợ ngắn hạn -0.0166 0.0065 |_ -2.5600 0.012 -0.0294 | -0.0038 
Log (Tổng tài sản) -0.0151 0.0152 -0.9900 0.322 -0.0451|_ 0.0149 
Tổng nợ/ Tổng TS -0.1617 0.0593 | -2.7200 0.007 -0.2789 | -0.0444 
TSCĐ/ Tổng TS -0.1380 0.0841 -1.6400 0.103 -0.3041| 0.0281 
Tốc độ tăng trưởng DT 0.0375 0.0502 0.7500 0.457 -0.0618|_ 0.1367 
Giá vốn/ Doanh thu -0.2983 0.0541 |  -5.5100 0.000 -0.4053 | -0.1914 
Hằng số 0.4307 0.06l6|_ 6.9900 0.000 0.3090 |_ 0.5524 











Hệ số RẺ: 0.2484 
Giá trị E: 8.43 
Mức ý nghĩa: 0.0000 








Nguồn: Uớc lượng từ số liệu của các doanh nghiệp trong mẫu. 


Qua bảng 3 cho thấy, giá trị "thống kê Prob (F) trong mô hình đều nhỏ hơn 1%, hàm ý rằng giả 
thuyết các hệ số hồi quy đồng thời bằng 0 bị bác bỏ ở mức 1%. Điều này có nghĩa là tồn tại mối quan hệ 
tuyến tính giữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng (ROA) với ít nhất một 
trong các yêu tố là biên độc lập, như vậy mô hình hồi qui tuyến tính được đưa ra phù hợp với dữ liệu. 

Hệ số xác định R” ở mô hình 24,84% là tương đối hợp lý, chỉ số này cho thấy biến động chung 
của các nhân tố ảnh hưởng giải thích được khoảng 24,84% hiệu quả hoạt động doanh nghiệp kinh doanh 
vật liệu xây dựng Khánh hòa. Phần mô hình hồi quy không đo lường được ở đây là khoảng 75,16% đối 
với biến phụ thuộc (ROA) chính là những nhân tố tác động quan trọng khác đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp nhưng vì không định lượng được nên không thể đưa vào mô hình hồi quy. Chắng hạn như 
trình độ lãnh đạo, số dự án đầu tư, tình hình biến động của nền kinh tế, các chính sách của chính phủ... sẽ 
tác động đến hiệu quá hoạt động của các doanh nghiệp một cách đáng kẻ. 

Trong tất cả 6 biến được đưa vào mô hình thì có 3 biến giải thích được mức độ ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh hòa thông qua biến phụ thuộc 
ROA ở mức ý nghĩa 5%, đó là các biến: TSNH/nợ NH (ILIQ), Tổng nợ/Tổng TS (TDTA) và giá 
vốn/doanh thu (UNIQ). Các biến còn lại như quy mô doanh nghiệp (SUZE), TSCĐ/tổng TS (TANG) và 
tốc độ tăng trưởng doanh thu (GROWTH) hầu như không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp này. Kết quả cụ thể từng biến như sau: 

Biến đầu tiên có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là tính thanh khoản của 
doanh nghiệp (LIQ) ở mức ý nghĩa là 5%. Điều này có nghĩa rằng tính thanh khoản của doanh nghiệp 
càng cao thì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng giảm. Sở dĩ như vậy là vì trong tài sản ngăn hạn 
của doanh nghiệp có các khoản mục hàng tồn kho, đây là một trong những khoản mục chiếm tỷ trọng 
lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng. Bởi là doanh nghiệp thương mại 
và giá trỊ sản phẩm của ngành nghề cũng có giá trị lớn. Tuy nhiên việc để hàng tồn kho lớn cũng phản 
ánh hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp không được tốt lắm. Hơn nữa tỷ lệ thanh khoản cao cũng đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp đã để tài sản nhàn rỗi nhiều mà không đưa vào đầu tư cho hoạt động kinh 
doanh. Kết quả của mô hình cho thấy giá trị ước lượng là -0,0166, nghĩa là khi TSNH/nợ ngăn hạn 
tăng 1% thì ROA sẽ giảm đi 0,0166%, trong khi các nhân tố khác không thay đổi. 

Biến tiếp theo có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là tổng nợ/tông TS 
(TDTA) và tác động tiêu cực đối với chỉ tiêu ROA với mức ý nghĩa 1%. Điều này có nghĩa là nêu doanh 
nghiệp có một tỷ lệ nợ trên tổng tài sản càng cao thì hoạt động sẽ ít hiệu quả hơn. Bởi lẽ nêu sử dụng một 
tỷ lệ nợ vay ngân hàng cao thì áp lực trả lãi, gốc càng lớn doanh nghiệp sẽ hoạt động khó khăn hơn. Do 
đó, những khoản nợ doanh nghiệp nên tăng cường đó là những khoản ít áp lực trả lãi, trả gốc như vốn 
chiếm dụng từ nhà cung cấp,... có như vậy thì doanh nghiệp mới tận dụng hết các lợi thế của nợ vay nhằm 


63 


g1a tăng hiệu quả hoạt động. Theo kết quả từ mô hình, giá trị ước lượng là =0,1617, có nghĩa là khi tỷ lệ 
này tăng lên 1% thì ROA sẽ giảm đi 0,1617%, trong khi các nhân tô khác không thay đi. 

Biến cuối cùng có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là giá vôn/doanh thu 
(DNIQ) với mức ý nghĩa là 1%. Tỷ lệ này phản ánh mức độ hao phí cho sản phẩm của doanh nghiệp đề 
tạo ra một đồng doanh thu. Tỷ lệ này càng cao cho thấy để tạo ra doanh thu doanh nghiệp đã bỏ ra chi phí 
càng nhiều và vì vậy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bị giảm xuống. Theo kết quả mô hình cho 
thấy, giá trị ước lượng đối với UNIQ là -0,2983, có nghĩa là khi tỷ lệ giá vốn/doanh thu của doanh nghiệp 
tăng 1% thì ROA sẽ giảm 0,2983%. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần nên có những biện pháp tiết 
kiệm chỉ phí giá vốn nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả hơn. 

Tóm lại, kết quả từ mô hình cho thấy ba biến tông TSNH/nợ NH (LQ), tổng nợ/tông tài sản 
(TDTA), và giá vốn/doanh thu (UNIO) đều có tác động đến hiệu quả doanh nghiệp (ROA). Trong đó, cả 
ba yêu tố đều có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 


IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 


Hiện tại các doanh nghiệp đa phần đều rơi vào tình trạng khó khăn thể hiện là doanh thu, tổng tài 
sản, lợi nhuận giảm, tỷ lỆ nợ vay tăng cao, điều này cho thấy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang dần xấu đi. Để nâng cao được hiệu quả 
hoạt động, thì hơn ai hết chính bản thân các doanh nghiệp này phải có những ứng xử sao cho phù hợp với 
khó khăn trong từng thời kỳ. 

Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện được điều đó các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng cần 
phải: 

1. Tái cấu trúc vốn doanh nghiệp: Kết quả mô hình chỉ ra rằng các doanh nghiệp sẽ hoạt động 
kém hiệu quả khi có tỷ lệ nợ vay cao. Vì thế, cơ cấu lại tỷ lệ vốn vay, giảm tỷ lệ này xuông mức thấp 
nhất, bởi vì tỷ lệ vốn vay/tông nợ càng cao, áp lực trả nợ (gốc và lãi) của doanh nghiệp càng lớn, trong 
khi doanh thu, lợi nhuận sụt giảm thì đây sẽ là vấn đề nan giải trong các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu 
xây dựng. 

2. Tìm kiếm nguồn hàng rẽ và chất lượng để tiết kiệm giá vốn: Kết quả mô hình chỉ ra rằng các 
doanh nghiệp sẽ hoạt động kém hiệu quả khi có tỷ lệ giá vốn trên doanh thu cao. Do đó, muốn giảm thấp 
tỷ lệ này cân tìm những nguồn hàng ôn định với giá cả hợp lý để giảm chí phí giá vốn nhằm gia tăng lợi 
nhuận trên một đồng vôn đã chi ra cho sản phẩm mua VỀ. 

3. Lập kế hoạch thanh toán hợp lý: Kết quả mô hình chỉ ra rằng các doanh nghiệp sẽ hoạt động 
kém hiệu quả khi có tính thanh khoản cao. Do đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch thanh toán hợp lý, không 
nên thanh toán quá sớm, mắt đi chỉ phí cơ hội dẫn đến làm giảm hiệu quả. 


V. KẾT LUẬN 


Bài viết “Phân tích các nhân tổ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh 
doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” đã tập trung nghiên cứu một số yếu tố tác động 
đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có cái nhìn cụ thể hơn về tình hình hoạt 
động nhằm tìm ra một số giải pháp để nâng cao được hiệu quả hoạt động của chính mình. 

Bằng phương pháp ước lược theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS) trong mô hình hồi 
qui, nghiên cứu đã ước lượng và xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp bao gồm: tổng TSNH/nợ NH, tổng nợ/tông tài sản và giá vôn/doanh thu. Kết quả chỉ ra 
rằng, nêu doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng có tỷ lệ thanh khoản, nợ vay và giá vôn/ doanh thu 
càng cao thì hoạt động càng kém hiệu quả. 

Kết quả nghiên cứu cũng đã giúp nhóm tác giả tổng hợp đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các 
doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh hòa có thể nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của mình trong giai đoạn thị trường có những khó khăn và thách thức như bối cảnh hiện tại. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Ong Tze San and Teh Boon Heng, 2010. Capital Structure and Corporate Performance of Malaysian 
Consfruction Sector. Centre for Promoting Ideas, USA. 
2. R. Zeitun and G. G. Tian, 2007. Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan. 
Australasian Accounting Business and Finance Journal. 


64 


ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ 
VỐN ĐAU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐỊA BẢN KHÁNH HÓA —- TRƯỜNG 
HỢP ƯỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH MANG DỮ LIỆU (DEA) 

ThsŠ. Từ Mai Hoàng Phi 
Khoa Kế toán - Tài chính 
TÓM TẮT 

DEA dựa trên sự xây dựng đường giới hạn hiệu quả và là một tham chiếu đối với các trị số hiệu 
quả của môi doanh nghiệp được đánh giá, mức độ hiệu quả của các doanh nghiệp được xác định bởi vị 
trí của các doanh nghiệp so với đường giới hạn hiệu quả (Charnes, Cooper, và Rhodes, 1978), (Nguyễn 
Văn Ngọc và Nguyên Thành Cưởng, 2010). Nghiên cứu này dùng phương pháp phân tích màng dữ liệu 
(DEA) tôi thiêu hóa đâu vào nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của 28 doanh nghiệp có vốn 
đâu tư nước ngoài tại địa bàn Khánh Hòa trong giai đoạn 2012 - 2013. Kêt quả chỉ ra răng tại Khánh 
Hòa có I1],1I%% Công ty có vốn đầu †tw nước ngoài đạt hiệu quả kỹ thuật năm 2012 và 42,86% công fy 

là không hiệu quả kỹ thuật trong năm 2013. 


Từ khóa: phân tích màng dữ liệu; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Khánh Hòa; 
I. ĐẶT VÁN ĐÈ 


Các đơn vị kinh doanh nói chung và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn 
Khánh Hòa nói riêng đều có chung mục tiêu là tối đa hóa hiệu quả đầu ra, tối thiểu hóa nguồn lực đầu 
vào. Ở bài nghiên cứu này, nguôn lực đầu vào sẽ sử dụng các yêu tố Chỉ phí, Vốn vay, tổng Tài sản trong 
khi đầu ra sẽ tập trung nghiên cứu các chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của Doanh nghiệp như 
ROE, ROS, vòng quay tài sản và ALEV. Bài viết lây sô liệu của 28 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài tại địa bàn Khánh Hòa từ năm 2012 đến 2013 với các chỉ tiêu đầu vào Chi phí, Vốn vay, tổng Tài 
sản và ROE, ROS, vòng quay tài sản và ALEV để khảo sát. Bài viết hướng tới mục tiêu sẽ chọn ra các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hoạt động tài chính hiệu quả nhất 
và tư vấn các điều chỉnh phù hợp cho doanh nghiệp còn lại để có hiệu quả tài chính cao. 


II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
1. Khái niệm về hiệu quả (Efficiency) 


Hiệu quả là sự liên quan giữa nguồn lực đầu vào (như lao động, vốn, máy móc thiết bị,...) với kết 
quả trung gian hay kết quả cuôi cùng. Hiểu theo nghĩa rộng, hiệu quả thể hiện mối tương quan giữa các 
biến số đầu ra thu được (oufputs) so với các biến số đầu vào (inputs) đã được sử dụng để tạo ra những kết 
quả đầu ra đó. 


Hiệu quả = Đầu ra /Đầu vào (Coelli, T.J., 2005) 
2. Hiệu quả hoạt động 


Theo nhà kinh tế học M. Farrell (1957), hiệu quả hoạt động (operational efficiency) được chia làm 
2 phần: 1) Hiệu quả kỹ thuật hoặc hiệu quả sản xuất (technical efficiency); và 2) Hiệu quả phân phối 
nguôn lực (allocative efficlency). Trong bài viết, tác giả chỉ tập trung đánh giá hiệu quả kỹ thuật trong 
quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp có với đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 


Hiệu quả kỹ thuật là. tối thiểu hóa lượng các yếu tố đầu vào với đầu ra cho trước hoặc tối đa hóa các 
yếu tố đầu ra với lượng yêu tố đầu vào cho trước. Có hai phương pháp đo lường hiệu quả kỹ thuật phô 
biến là: phân tích màng dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) và phân tích đường biên ngẫu nhiên 
(Schochastic frontier analysis — SEA), trong đó SEA sử dụng phương pháp tham sô (parametric methods), 
DEA dựa theo phương pháp phi tham sô (non — parametric methods) để ước lượng giới hạn khả năng sản 
xuất dựa trên các quan sát thực tế. 


" Phương pháp DEA 


DEA được phát triển bởi Charnes & ctv, (1978). Có hai phương pháp tiếp cận ước lượng giới hạn 
khả năng sản xuất là: phân tích màng dữ liệu trong trường hợp quy mô không ảnh hưởng đến kết quả sản 
xuất (Constant Return to Scale - CRS) và phân tích màng dữ liệu trong trường hợp quy mô ảnh hưởng 
đến kết quả sản xuất (Variable Return to Scale - VRS). Cả hai mô hình DEAcns và DEAvas đều được xây 


65 


dựng với giả thiết tối thiêu hóa các yếu tố đầu vào mà không làm giảm sút đầu ra và tối đa hóa đầu ra dựa 
trên đầu vào có sẵn 

Đề so sánh phương pháp DEAcgs và DEAvss, ta xét điểm không đạt hiệu quả kỳ thuật P (hình 1). 
Sự không hiệu quả kỹ thuật theo mô hình phân tích màng dữ liệu tối thiểu hóa đầu vào trong trường hợp 
qui mô không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất (CRS) của điểm P là một khoảng cách PPc. Trong khi đó, 
sự không hiệu quả kỹ thuật theo mô hình phân tích màng đữ liệu tối thiểu hóa đầu vào trong trường hợp 
qui mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất (VRS) chỉ là PPv. Sự khác biệt của hai mô hình đo lường này là 
do sự không hiệu quả về mặt qui mô. Các khái niệm này có thể chỉ rõ trong đo lường hiệu quả tỉ lệ 
như sau: 


TECRS = APc/ AP 
TEVRS = APv/ AP 


€CERS Fronticr ——= 





O ~ 


Hình 1. Mô hình phân tích màng dữ liệu tối thiểu hóa đầu vào DEAcgs và DEAvạs 


Hệ số hiệu quả TECRS, TEVRS trong mô hình phân tích màng dữ liệu luôn nằm trong khoảng từ 
0 đến 1 (Coelli, T.J &ctv, 2005). Chỉ số Malmquist trong cách tiếp cận DEA phản ánh sự thay đổi của các 
độ đo hiệu quả kỹ thuật, tiến bộ công nghệ, hiệu quả thuần, hiệu quả quy mô và năng suất nhân tô tổng 
hợp. Bằng cách phối hợp sử dụng tốt hơn các yếu tố đầu vào kết hợp cải tiến quản lý, đổi mới trình độ 
công nghệ, áp dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng lao động (gọi chung là các nhân tố 
tổng hợp) sẽ tạo ra giá trị mới gồm: giá frỊ phần đóng góp của từng nhân tố đầu vào cộng thêm phần giá 
trị mới (giá trị gia tăng) do nhân tô vô hình tạo ra. Giá trị này được thể hiện thông qua năng suất nhân tố 
tổng hợp (TEP - Total Factor Productivity). 


II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu sử dụng được thu thập từ bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả Kinh doanh của 28 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài điển hình ở tỉnh Khánh Hòa từ năm 2012 — 2013. 


: Dựa vào bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả Kinh doanh của 28 công ty nói trên, các biến 
đâu ra sử dụng: ROE, ROS, vòng quay tài sản và ALEV, biên đâu vào: Tông Chi phí, Tông Tài sản, Tiên 
Vay. 


3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 


Trong bài viết này đối VỚI mộ hình DEAcns và DEAvns, tác giả chỉ đo lường hiệu quả kỹ thuật 
theo hướng tôi thiêu hóa các yếu tố đầu vào mà không làm giảm sút yêu tố đầu ra. Phần mềm phân tích 
bao sô liệu DEAP, version 2.1(Tim Coelli & ctv, 1996), được sử dụng để ước lượng hiệu quả hoạt động 
của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn Khánh Hòa từ năm 2012 đến 2013. 


IV. KÉT QUÁ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 


se Hệ số hiệu quả kỹ thuật theo mô hình phân tích màng dữ liệu (DEA) tối thiểu hóa đầu vào trong 
trường hợp qui mô không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nằm trong khoảng từ 0 đến bằng 1. Nếu hệ số 
này băng 1 có nghĩa là công ty đạt hiệu quả kỹ thuật, nhỏ hơn 1 có nghĩa là công ty chưa đạt hiệu quả kỹ 
thuật. 


66 


® Năm 2012, trong 28 công ty có vôn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có 10 doanh 
nghiệp có lợi nhuận kế toán trước thuế âm chỉ có 18 doanh nghiệp chạy phân tích DEA tối thiểu hóa đầu 
vào. Năm 2013, tương tự trong 28 doanh nghiệp nghiên cứu có 14 doanh nghiệp có lợi nhuận kế toán 
trước thuế dương để tính ra các chỉ tiêu đầu ra đề chạy phân tích DEA tối thiêu hóa đầu vào. Như vậy giải 
pháp cho các doanh nghiệp có lợi nhuận kế toán âm là cố gắng hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi 
nhuận. 


e - Qua bảng l1, chúng ta thấy rằng năm 2012 hiệu quả kỹ thuật của các công ty biến động từ 0,01606 
— 1,000 với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn tương ứng là 0,3265 và 0,3336. Kết quả này cho thấy, hiệu 
quả kỹ thuật trung bình của các công ty là 0, 3265 và công ty kém hiệu quả nhất có hiệu quả kỹ thuật là 
0,01606. Điều này chỉ ra rằng các công ty có hiệu quả kỹ thuật nhỏ hơn I nên tiến hành giảm thiểu các 
yếu tố đầu vào hơn nữa để góp phần giúp cho công ty đạt hiệu quả kỹ thuật. Năm 2013 hiệu quả kỹ thuật 
của các công ty biến động từ 0,1215 — 1,000 với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn tương ứng là 0, 7112 
và 0, 3414. Kết quả này cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của các công ty là 0, 7112 và công ty kém 
hiệu quả nhất có hiệu quả kỹ thuật là 0, 1215. Điều này chỉ ra rằng các công ty có hiệu quả kỹ thuật nhỏ 
hơn 1 nên tiến hành giảm thiểu các yếu tố đầu vào hơn nữa đề góp phần giúp cho công ty đạt hiệu quả kỹ 
thuật. 


Bảng 1. Hiệu quả kỹ thuật của các cty có vốn đầu tư nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2012, 2013 























Chỉ tiêu 2012 2013 
Tông số mẫu 1§ 14 
| Tỷ lệ % các công ty hiệu qui |1 TÚ Da v VÌ vn 42865 _ 
| Hiệu quả kỹ thuật (0), ¡  - I5... 
[- Trung bình m.. 0/3265. 23-.ụy RE lộn ID SEN TH 
_- Khoảng biến thiên 0016061000 | 0 1215-1000 —_ 
- Độ lệch chuẩn 0.3336 0.3414 





® - Qua bảng trên chúng ta cũng thấy rằng năm 2012 chỉ có 11,11% công ty đạt hiệu quả kỹ thuật, 
còn lại 88,89% công ty chưa đạt hiệu quả kỹ thuật. Điều này chứng minh răng hầu hết các công ty có vốn 
đầu tư nước ngoài Khánh Hòa sử dụng lãng phí các yếu tố đầu vào trong trường hợp qui mô không ảnh 
hưởng đến kết quả sản xuất. Năm 2013 có 42,86% công ty. đạt hiệu quả kỹ thuật, còn lại 57,14% công ty 
chưa đạt hiệu quả kỹ thuật. Điều này chứng minh răng hầu hết các công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
Khánh Hòa sử dụng lãng phí các yêu tô đầu vào trong trường hợp qui mô không ảnh hưởng đến kết quả 
sản xuất. Vấn đề đặt ra đối với 88,89% công ty chưa đạt hiệu quả kỹ thuật (năm 2012) và 57,14% công ty 
(năm 2013) là họ có 3 phương án để giải quyết: thứ nhất là giảm các yếu tố đầu vào; thứ hai là chuyển 
sang nuôi đối tượng khác hoặc nghề khác; thứ ba là chấm dứt hoạt động. Phương án I và phương án 2 là 
hai phương án nên được công ty và chính quyền địa phương quan tâm, chú ý, phương án 3 là phương án 
cuối cùng để lựa chọn. 


se Bảng 2 và 3 cho thấy từng yếu tố đầu vào cần điều chỉnh giảm (đơn vị tính đồng Việt nam) 


để có được hiệu quả tài chính như công ty có hiệu quả tài chính nhất trong nhóm nghiên cứu của năm 
2012 và năm 2013. 


Bảng 2. 3 yếu tố đầu vào hiệu quả kỹ thuật cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Khánh Hòa năm 2012 









































Chênh lệch điều chỉnh 
Số TT MaCty TS CP TV 
l Hanmitech 991270.65613 2296222.3 0.0 
Ð) TSHoangKy 103645163.69653 991270.7 0.0 
3 TaishoVN §162064.44901 | 103645163.7 0.0 
4 NTraiSG 182741582.59955 §162064.4 0.0 
5 GallantOCVN 232049259.74721 | 1827415826 | 35912314.0 
6 PhillipSfVN 1379744.17261 | 232049259.7 0.0 
7 CvongVN 280467383.96266 1379744.2 0.0 





67 












































8 KomegaX 0.00000|_ 280467384.0|  79873758.0 
9 CnghiepTBD 129625177.55687 0.0 0.0 
10 TfamSakura 78958877.27596 |_ 1296251776 | 52853980.0 
II Longshin 51762264.07875 78958877.3 6097078.0 
12 Longhiep 0.00000 51762264.1 0.0 
13 KNDNhgNgTinhlg 99803610.78370 0.0 0.0 
14 TSAustralisVN 6986532.72347 99803610.8 |_ 42660500.0 
15 KarmsundMaVN 2106632.59545 6986532.7|_ 22090254.0 
16 PTrienAustralis 33041881.80478 2106632.6 0.0 
17 JeilVina 9480885.28353 33041881.8 0.0 
18 PowerBowINT 0.00000 9480885.3 0.0 





Bảng 3. 3 yếu tố đầu vào hiệu quả kỹ thuật cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Khánh Hòa năm 2013 
Chênh lệch cần điều chỉnh 
MaCty TẾ CP TV 
0.00000 0.00000 0.00000 
71430293.47318 | 80538014.62671 0.00000 
158250367.6284I | 230919704.27996 | 38854810.92604 
0.00008 0.00000 0.00000 
116891482.89239 | 205130978.41330 | 66942749.77144 
0.00000 0.00008 0.00000 
17189345.66929 | 23195430.78974 | 29903790.91633 
21742957.21630 | 20323248.59827 0.00000 
0.00000 0.00000 0.00000 
199001029.68794 | 119624971.68455 | 40795494.60969 
14768301.37671 2643898.24457 | 24556870.48363 
9014940.87859 147258.85445 0.00000 
0.00000 0.00000 0.00000 
0.00000 0.00013 0.00000 








Hanmitech 
TaishoVN 
GallantOCVN 
PhillipSfVN 
KomegaX 
TfamMaiTin 
TfamSakura 























Longhiep 
KNDNhsgNsTinhlg 
TSAustralisVN 
KarmsundMaVN 
PTrienAustralis 
JeilVina 
PowerBowINT 











©»x 
=l|=|©|=l¬lslolelsl®lmI¬ 
—] 





= 
t 





= 
G3 




















II 


V. KÉT LUẬN 


Nghiên cứu tập trung vào ước lượng hiệu quả kỹ thuật của các công ty CÓ vốn đầu tư nước ngoài 
tại Khánh Hòa năm 2012, 2013 trên nên tảng phân tích màng dữ liệu (DEA) tối thiểu hóa đầu vào trong 
trường hợp quy mô không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. 


Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng tại Khánh Hòa có tới 88,89% công ty đầu tư nước ngoài (năm 
2012) và 57,14% (năm 2013) công ty là không đạt hiệu quả tài chính. Kêt quả này là một kênh thông tin 
giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương tham khảo trong thực thi các chính sách quản lý 
nhà nước cũng như hỗ trợ chính các công ty này có biện pháp đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh 
một cách hiệu quả hơn. 

Vì không gian bài báo có hạn, bài này chỉ đề cập đến mô hình CRS. Trong nghiên cứu tiếp theo, 
tác giả sẽ đê cập đên mô hình VRS đê so sánh hiệu quả kỹ thuật giữa hai mô hình. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Coelli T.J. (1996), A Guide to DEAP Version 2.]: A Data Envelopmenf Analysis (Compufer) 
Program, CEPA Working papers 8/96, University of New England. 


68 


Coelli, T.J., Rao, Parasada, D.S., O°Donnel, C.J. and Battese, G.E. (2005). An ¡introduction to 
efficlency and Productivity Analysis. Springer Sclence-1-Business Media, Lnc: I-I81 


Charnes, A.; W. Cooper; and E., Rhodes, (1978). “Measuring the effeciency of decIsion making 
umts “. European Journal of Operational Research vol.2, pp 429-444 


Farrell, M.J (1957), "The measurement of Productive Efficlency", Journal oƒ the Royal Stafistical 
Sociefy, 120, pp. 253 - 281. 


: Đặng Hoàng Xuân Huy & ctv, 2009. Phân tích hiệu quả kỹ thuật cho các trại nuôi tôm sú thương 
phâm tại thành phô Nha Trang, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản, Đại học Nha 
Trang, sô 4-2009. 

: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thành Cường, 2010. Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong ngành chế 
biên thuỷ sản Khánh Hòa. Tạp chí KH &CN Thủy sản, sô 3/2010. 


69 


TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CÁU VỐN TỚI LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH 
NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 


ThŠ. Nguyễn Văn Đảm 
Cục thuê Khánh Hòa 


TÓM TÁT 

Bài nghiên cứu này phân tích tác động của cơ cấu vốn tới lợi nhuận trước thuế của các doanh 
nghiệp có vốn đâu fự nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong bài nghiên cứu sử dụng các chỉ số 
đo lường cơ cầu vốn đề đánh giá. Phương pháp phân tích dữ liệu bảng. Qua kết quả phân tích cho kết 
luận răng có sự tác động của cơ cáu vồn tới lợi nhuận của các doanh nghiệp có vồn đâu tư nước ngoài 
tại Khánh Hòa và tỷ số nợ trên tổng tài sản (D/A) và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là hai yếu tô có 
sự tác động đáng kế nhất đến lợi nhuận. Đề nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới các doanh 
nghiệp ĐTNN nên thực hiện đông bộ một số giải pháp sau. (]) Nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng 
lực tài chính là yêu cầu tất yêu đối với các doanh nghiệp hiện nay; (2) Xây dựng công cụ nhận diện tình 
trạng kiệt quệ tài chính đang ở mức độ nào và dự báo rủi ro phá sản; (3) Nâng cao vai trò của hệ thống 
kiểm soát nội bộ; (4) Chú trọng đầu tư công tác thu thập và lưu trữ thông tin; (5) Khai thác thêm kênh 
huy động vốn 
Từ khóa: Cơ cấu vốn, Lợi nhuận, Phân tích 


L LỜI MỞ ĐẦU 


Bắt kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong nền kinh tế thị trường cũng đều bị chỉ phối mạnh bởi 
nguồn lực tài chính. Đề tiễn hành các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải có nguồn vốn nhất định. 
Vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị cho 
doanh nghiệp. Do vậy, để có thể huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vôn của mình, giảm 
thiểu được rủi ro tài chính, chỉ phí sử dụng vôn, doanh nghiệp phải xác định cho mình một cơ cấu vốn 
hợp lý. Công cụ mà các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp không thể không quan tâm khi quyết định cơ 
câu vôn của doanh nghiệp đó là “đòn bây tài chính”. Sử dụng “đòn bây tài chính” hay nói các khác là một 
cơ cấu vốn hợp lý đúng cách sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đáng kể. Còn ngược lại, doanh 
nghiệp sẽ phải gánh chịu những rủi ro khó tránh khỏi. 

Xuất phát từ những vân đề trên tác giả đã mạnh đạn nghiên cứu: “Tác động của cơ cấu vốn tới lợi 
nhuận trước thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” với 
hy vọng bài nghiên cứu sẽ giúp làm rõ hơn các vấn đề này 


I. NỘI DUNG 


Hoạt động sử dụng vốn hay còn gọi là đầu tư, là quá trình phân bổ vốn vào đâu, khi nào và bao 
nhiêu là đạt hiệu quả cao nhất. 

Hoạt động huy động vốn là quá trình tạo ra các quỹ tiền tệ từ các nguồn lực bên ngoài và các 
nguồn lực bên trong. Nguồn lực bên trong có thể là nguôn vốn đóng góp từ người chủ sở hữu, từ lợi 
nhuận để lại.. .. Nguồn lực bên ngoài có thể là Nhà nước, các tổ chức tín dụng, sự đóng góp của các cô 
đông. 


1. Các chỉ tiêu đê phản ánh môi quan hệ giữa cơ câu vôn và lợi nhuận 


Cơ cấu vốn thể hiện chính sách tài trợ của DN nên khi phân tích cơ cấu vốn cần xem xét khả năng 
sử dụng nguồn vốn tự có của DN hay phải sử dụng nguồn vốn\từ bên ngoài, cụ thể bao gồm các chỉ tiêu 
Sau: 

Từ bốn tỷ lệ đại diện cho lợi nhuận là, tỷ suất lợi nhuận gộp (GPR); tỷ lệ lợi nhuận hoạt động 
(OPR); hệ số thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE) và hệ số hoàn vốn đầu tư (ROD, bốn mô hình dưới đây 
đo lường sự tác động của cơ cấu vốn tới lợi nhuận trước thuế; 

GPR = ơo + ơ1(D/E) + ơ2(D/A) + ø3 (IC) +ec 

OPR = Bo+1(D/E)+B2(D/A)+B3(C)+ c 

ROCE = öo+ö1(D/E)+ö2(D/A)+ö3(C) + c 

ROI =€o + €1(D/E) + €2(D/A) + €3(C) + c 

Dựa trên mô hình hồi quy trên thì GPR;OPR;ROCE;ROI được coi là các biến phụ thuộc, 


70 


D/E:D/A:IC được coi là các biến độc lập. 





GPR-hệ số lợi 


D/A- Tỷ lệ nợ trên 
tổng tài sản 





nhuận gộp 










OPR-Hệ số lợi 


D/E- Tỷ lệ nợ trên nhuận hoạt động 


VCSH 


ROCE-Hệ số thu 
: nhập trên vốn sử 

IC-Hệ sô thanh dụng 
toán lãi vay 







ROI-Hệ số hoàn 


vôn đầu tư 





Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu 


2. Doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài 


Luật đầu tư nước ngoài được ban hành năm 1987. Có thể coi đây chính là dấu mốc quan trọng đánh 
dấu cho sự phát triển của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Sự ra đời của Luật 
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 đã tạo môi trường pháp lý cao hơn đề thu hút vốn ĐTNN vào 
Việt Nam. Luật này đã bổ sung và chị tiết hoá các lĩnh vực cân khuyên khích kêu gọi đầu tư cho phù hợp 
với hoàn cảnh mới. Theo phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại; Ø8Óp 
phần thực hiện chủ trương phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế... 

Tính đến hết năm 2014, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng hơn 70 công ty có vốn đầu từ nước 
ngoài đang hoạt động (Không kế các chỉ nhánh công ty nước ngoài), và trong số này thì có một số công ty 
đang trong g1aI đoạn đầu tư chưa phát sinh doanh thu... 

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn của các DN có vốn ĐTNN trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015 





, Độ 
Sô h s GTlớn | GTnhỏ 
Tên DN 2012 2013 2014 Mean lệch F : 
TT 3 nhât nhât 
chuân 





Tỷ số nợ trên vốn CSH 0.930 0.864 7.026 2.940 53.779 9.133 -1.291 





Hệ số thanh toán lãi vay 1.751 375851 32.993 24.1101 40.424 69.788 -2.238 








1 

2 

3| Tỷ suất lợi nhuận gộp -25.27% | I1.71% | 1023%| -I.II% | 45.92% | 32.15% | -50.23% 
4_| Tỷ suất LN hoạt động -89.52% | -5.33% | -8.21% | -34.35% | 72.48% | 12.54% | -I16.14% 





Hệ số thu nhập trên vốn 
5 rả 34.61% | 62.33% | 6/.02%| 54.65% | 40.55% | 94.87% 17.29% 
sử dụng 
































6_ | Hệ số hoàn vốn đầu tư 88.6% | 85.85% | 99.69% | 91.40% | 47.25% | 137.09% 46.11% 








Nguồn: BCTC của các DN có vốn ĐTNN 
3. Kết quả hồi quy 


3.1. Phân tích hồi quy với dữ liệu bảng Panel Dafa- Phương pháp mô hình tác động ngẫu nhiên 
(REM) dối với loạt hình doanh nghiệp sản xuất. 


v_ Kết quả mô hình tác động của cơ cầu vốn tới tỷ suất lợi nhuận Sốp 


Ji 





Dependent Variable: GPR 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Sample: 2012 2014 

Periods included: 3 

Cross-sections included: 35 

Total panel (balanced) observations: 105 

Swamy and Arora estimator of componenf variances 






























































Variable Coefficlent | t-Statistic Prob. 
DA -0.667352 | -8.7748421 0.0000 
DE -0.01082|_ -1.807756 1 0.0736 
IC 0.009119 0.907446 | 0.3663 
C 0.715898 3.121927] 0.0023 
R-squared 0.270139 

Adjusted R-squared 0.24846 

S.E. Of repression 1.605013 

E-statistic 12.46082 

Prob(F-statistic) 0.000001 








Nguôn: Kết quả chạy từ phần mềm Eview 8 
Lúc này, mô hình hồi quy được viết lại như sau: 
GPR = 0.7158 - 0.6673(D/A) + c 


Từ phương trình trên cho thấy: Khi D/A thay đổi 1% thì GPR sẽ thay đổi 0.6673 theo hướng 
ngược chiều cụ thê khi khi tỷ lệ nợ trên tổng tài sản tăng 1% thì tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm bớt 0.6673 
trong điều kiện các nhân tố còn lại không đôi 


v_ Tác động của cơ cầu vốn tới tỷ suất lợi nhuận hoạt động 



























































Dependent Variable: OPR 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2012 2014 

Periods Iincluded: 3 

Cross-sections Included: 35 

Total panel (balanced) observations: 105 

SŠwamy and Arora estImator of component varIances 

Variable Coefficlent | t-Statistic Prob. 
DA -1.26000 -9.01234 0.000 
DE -0.00747 -0.67981 | 0.4982 
IC 0.015451 0.837486 | 0.4043 
C 1.0618 2.509446 | 0.0137 
R-squared 0.265749 

Adjusted R-squared 0.243939 

S.E. Of reøression 300.84% 

E-statistic 12.18503 

Prob(F-statistic) 0.000001 














Lúc này mô hình hồi quy được viết lại như sau: 
OPR = 1.0618 - 0.1260(D/A) + c 


Mi 


Từ phương trình trên cho thấy: Khi D/A thay đổi 1% thì OPR sẽ thay đổi 0.1260 theo hướng 
ngược chiều cụ thê khi khi tỷ lệ nợ trên tổng tài sản tăng 1% thì tỷ suất lợi nhuận hoạt động sẽ giảm bớt 
0.1260 trong điều kiện các nhân tố còn lại không đổi 
v Tác động của cơ cấu vốn tới hệ số thu nhập trên VỐN sử dụng (ROCE) 





Dependent Variable: ROCE 





Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 





Sample: 2012 2014 





Periods included: 3 





Cross-sections Included: 35 





'Total panel (balanced) observations: 105 





Swamy and Arora estimator of component variances 









































Variable Coefficient | t-Statisic | Prob. 
DA 0.020851L 0.574063| 0.5672 
DE -0.0022 -0.56778 | 0.5714 
IC 0.019149| 2.937084| 0.0041 
C 0.I1I01211 1.0808531 0.2823 
R-squared 0.0847 

Adjusted R-squared 0.057475 

S.E. OŸ reøression 0.765824 

E-statistic 311.40% 

Prob(EF-statistic) 0.029577 











Mô hình được viết lại như sau: 
ROCE = 0.1101 + 0.0121(1C) + c 
Từ phương trình trên cho thấy: 
Khi IC thay đổi 1% thì ROCE sẽ thay. đổi 0.019 theo hướng cùng chiều cụ thể khi hệ số thanh 
toán lãi vay tăng 1% thì hệ số thu nhập trên vôn sử dụng tăng 0.019 trong điều kiện các yếu tố còn lại 


không đồi. 


v_ Tác động của cơ cầu vốn tới hệ số hoàn vốn đầu tư (ROI) 





Dependent Variable: ROI 





Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 





Sample: 2012 2014 





Periods included: 3 





Cross-sections 1ncluded: 35 





'Total panel (balanced) observations: 105 





SŠwamy and Arora estimator of component variances 






































Variable Coecfficlent | t-Statistic Prob. 
DA -0.060175 -1.04313 0.2994 
DE -0.013103 -2.93029 0.0042 
IC 0.03033 4.039354 0.0001 
C 0.437566 2.501114 0.014 
R-squared 0.159441 

Adjusted R-squared 0.134474 

S.E. Of regression 0.950011 

F-sfatistc 6.386045 

Prob(F-statistic) 0.000525 











Mô hình hồi quy được viết lại như sau: 


ROI = 0.4375 - 0.0131(D/E) + 0.0303 (IC) + c 


73 





Từ phương trình trên cho thấy: Khi D/E thay đổi 1% thì ROI sẽ thay đổi 0.013 theo hướng ngược 
chiều cụ thể khi hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng 1% thì hệ số hoàn vốn đầu tư giảm 0.013 trong điều 
kiện các yếu tố còn lại của mô hình không đồi. Khi IC thay đôi 1% thì ROI sẽ thay đổi 0.030 theo hướng 
cùng chiều cụ, thể khi hệ số thanh toán lãi vay tăng 1% thì hệ số hoàn vốn đầu tư tăng 0.030 trong điều 


kiện các yếu tố còn lại của mô hình không đổi 


3.2. Hồi quy với dữ liệu bảng Panel Data - Phương pháp mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) đối với 


loại hình doanh nghiệp dịch vụ 


v_ Kết quả mô hình tác động của cơ cầu vốn tới tỷ suất lợi nhuận Sốp 





Dependent Variable: GPR 





Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 





Sample: 2012 2014 





Periods included: 3 





Cross-sections 1ncluded: 8 





Total panel (balanced) observations: 24 





Swamy and Arora estimator of component variances 


















































Variable Coefficlent | t-Statistic Prob. 
DA -0.021047 | -0.06761 0.9468 
DE 0.023729 | 0.499336 0.623 
IC 6.2IE-06 | 0.082681 0.9349 
C 0.456758 | 4.103078 0.0006 
R-squared 0.017379 

Adjusted R-squared -0.130014 

S.E. OŸ reøression 0.120906 

E-statistic 0.11791 

Prob(F- statistic) 0. 948533 


Qua bảng số liệu 3.8 về sự tác động của cơ câu vốn tới tỷ suất lợi nhuận gộp ta thấy rằng, các 
biến độc lập D/A, D/E, IC đều có giá trị P> 0.05, đều đó có nghĩa là mức độ tác động của các biến độc lập 
lên biến phụ thuộc không có ý nghĩa. Đối với loại hình dịch vụ thì tỷ số này không có sự tác động lên tỷ 


suât lợi nhuận gộp 


v_ Tác động của cơ cấu vốn tới tỷ suất lợi nhuận hoạt động 





Dependent Variable: OPR. 





Method: Panel EGLS (Cross-section 





Sample: 2012 2014 





Periods Iincluded: 3 





Cross-sections 1ncluded: 8 





Total panel (balanced) observations: 24 





Swamy and Arora estimator oŸ component 


















































Variable Coefficilent | t-Statistic Prob. 
DA -0.339962 -1.378303 0.1833 
DE 0.035209 0.942197 0.3573 
IC 1.99E-05 0.36692 0.7175 
C 0.337316 2.772253 0.0118 
R-squared 0.091232 

Adjusted R-squared -0.045083 

S.E. Of reøression 0.083427 

E-statistic 0.669271 

Prob(F- statistic) 0. 5 80795 


Qua bảng số liệu 3.9 về sự tác động của cơ câu vốn tới tỷ suất lợi nhuận hoạt động ta thấy rằng, 
các biến độc lập D/A, D/E, IC đều có giá trị P> 0.05, đều đó có nghĩa là mức độ tác động của các biên 


độc lập lên biến phụ thuộc không có ý nghĩa. 


74 


v_ Tác động của cơ cấu vốn tới hệ số thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE) 





Dependent Variable: ROCE 





Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 





Date: 11/17/15 Time: 14:21 





Sample: 2012 2014 





Periods Included: 3 





Cross-sections 1ncluded: 8 





Total panel (balanced) observations: 24 





SŠwamy and Arora estimator of component variances 






































Variable Coefficlent | t-Statistic Prob. 
DA -8.093501 | -12.24688 0.0000 
DE 4.228666 | 41.57556 0.0000 
IC -3.65E-06 | -0.01851 0.9854 
€ 0.505315 | 2.807102 0.0109 
R-squared 0.98976 

Adjusted R-squared 0.9885224 

S.E. OŸ reøression 0.393285 

F-statistic 644.3696 

Prob(F-statistic) 0.0000 














Mô hình này có thê viết lại như sau: 
ROCE = 0.5053 - 8.0935 (D/A) + 4.2286 (D/E) +c 

Từ phương trình trên cho thấy: 

Khi D/A thay đổi 1% thì ROCE sẽ thay đôi 8.093 theo hướng ngược chiều cụ thể khi hệ số nợ 
trên tông tài sản tăng 1% thì hệ số thu nhập trên vốn sử dụng tăng 8.093 trong điều kiện các yếu tố còn lại 
của mô hình không ‹ đổi. Khi D/E thay đổi 1% thì ROCE sẽ thay đôi 4.228 theo hướng cùng chiều cụ thê 
khi hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng 1% thì hệ số thu nhập trên vốn sử dụng sẽ tăng 4.228 trong điều 
kiện các nhân tố còn lại của mô hình không đôi 
Mã Tác động của cơ cấu vốn tới hệ sô hoàn vốn đầu tư (ROI) 

Dependent Variable: ROI 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Sample: 2012 2014 

Periods included: 3 

CToss-sections Included: 8 

Total panel (balanced) observations: 24 

SŠwamy and Arora estimator of component variances 

































































Variable Coefficlent | t-Statistic | Prob. 
DA -4.6065651 | -1.202329 0.2433 
DE 3.523188 5.020127 0.0000 
IC -0.000568 | -0.554784 0.5852 
C 1.265433 1.058817 0.3023 
R-squared 0.672415 

Adjusted R-squared 0.623278 

S.E. Of reøression 1.899064 

F-statistc 13.6843 

Prob(EF-statistic) 0.000044 








Mô hình này có thể được viết lại như sau: 
ROI = 1.2654 + 3.5231 (D/E) + c 


Từ phương trình trên cho thấy: Khi D/E thay đổi 1% thì ROI sẽ thay đổi 3.523 theo hướng cùng 
chiều cụ thể khi hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng 1% thì hệ số hoàn vốn đầu tư tăng 3.523 trong điều 


kiện các yếu tố còn lại của mô hình không đôi 


75 


s* Tóm tắt kết quả nghiên cứu 



















































































Biến trong mô hình 
(Biến phụ thuộc) Cơ cấu vốn (Biến Kết quả nghiên cứu 
độc lập) 
GPR D/A (-) 
D/E Không ý nghĩa 
IC Không ý nghĩa 
OPR D/A (-) 
D/E Không ý nghĩa 
Ngành IC Không ý nghĩa 
sản xuât ROCE D/A Không ý nghĩa 
D/E Không ý nghĩa 
IC (®) 
ROI D/A Không ý nghĩa 
D/E (-) 
IC (®) 
GPR D/A Không ý nghĩa 
D/E Không ý nghĩa 
IC Không ý nghĩa 
OPR D/A Không ý nghĩa 
D/E Không ý nghĩa 
Ngành IC Không ý nghĩa 
dịch vụ ROCE DA (-) 
D/E (+) 
IC Không ý nghĩa 
ROI D/A Không ý nghĩa 
D/E (+) 
IC Không ý nghĩa 




















Qua kết quả phân tích ở trên cho kết luận rằng có sự tác động của cơ cấu vốn. tới lợi nhuận trước 
thuế của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khánh Hòa và tỷ số nợ trên tổng tài sản (D/A) và 
(D/E) là yếu. tố có sự tác động đáng kể nhất đến lợi nhuận. Đối với loại hình doanh nghiệp sản xuất thì tỷ 
sô nợ trên tổng tài sản (D/A) có tác động ngược chiều đến tỷ suất lợi nhuận gộp(OPR) và tỷ suất lợi 
nhuận hoạt động (OPR), đối với loại hình doanh nghiệp dịch vụ thì D/A có tác động đến hệ số thu nhập 
trên vốn sử dụng (ROCE). 

Còn Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (D/E) của doanh nghiệp sản xuất có tác động đến hệ số 
hoàn vốn đầu tư (ROD) và doanh nghiệp dịch vụ thì tỷ suất này có tác động đến hệ số thu nhập trên vốn sử 
dụng(ROCE) và hệ sô hoàn vốn đầu tu(ROI). 

Hệ sô lãi vay có tác động đến hệ số thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE) và hệ số hoàn vốn đầu tư (ROI). 


4. Một số giải pháp về cơ cầu vốn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khánh hòa 


+“ Nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực tài chính 
-Tăng cường kiểm soát chỉ phí sản xuất kinh doanh, kiểm soát và đánh giá nghiêm túc các khoản 
đầu tư, nhất là những khoản đầu tư trái với ngành nghề kính doanh chính. 
- Quan tâm thường xuyên đến việc tô chức, đánh giá, phân tích hoạt động của doanh nghiệp. 
Nhận diện tình trạng kiệt quệ tài chính và dự báo rủi ro phá sản. 
Nâng cao vai trò của hệ thông kiểm soát nội bộ. 
Minh bạch thông tin. 
Chú trọng đầu tư công tác thu thập và lưu trữ thông tin. 
Khai thác thêm kênh huy động vốn. 


YA SVA 


76 


v_ Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt chú trọng đào tạo giám đốc tài chính. 


v⁄ Thực hiện chính sách tài trợ linh hoạt, ưu tiên các nguôn vôn nội bộ. 
v⁄. Chủ động xác định các nguyên tắc trong xây dựng cơ câu vôn tôi ưu. 


Hồ Chí Minh. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


3. Trần Ngọc Thơ, 2007, Tài chính Doanh nghiệp hiện đại, NXB Thống kê. 


thạc sỹ Kinh tế, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. 


Phụ lục 


. Trần Vũ Thu Hà 2015, “Tác động của cơ cấu vốn tới lợi nhuận của các Doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài (ĐTNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, thạc sỹ Kinh tê, trường Đại học Nha Trang. 
. Nguyên Minh Kiêu, 2009, Tài chính doanh nghiệp căn bản, Nhà xuât bản Thông kê, Thành phô 


. Lê Hoàng Vinh, 2008, “ Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam”, 


Bảng Tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của các DN ĐTNN giải đoạn 2013-2015. 
ĐVT: Triệu đồng 







































































h CP gz 
sẻ Tên doanh nghiệp W'2ft Giáyến | LNTT | LNST | thuế | CPHả 
Ð TNDN | Y3 
1 | CtyTNHH HANMI TECH 6.064 3.904 1.075 1.005 70 : 
ø- 4| CD TM NEUG DEN DLDA 1.270 2.513 -1.781 -1.781 Ê 5 
Trang 
3 | Cty Ngọc trai Việt Nam 6986| 12.073 -7.201 -7.201 R : 
CN na cua 148612 133839| -3196 -3.196 -| 2334 
Sakura 
Cty Thủy sản Hoăng Ký 
si 1.871 1.159 6 6 : : 
6› | E TH QU0E TP ODE 30.287 26.752 sÍ 276 -1.276 : 512 
Thăng 
7 Sa Ha đôi h?Hho Vy lạt 118.830 115.433 7.615 7.042 573 : 
§ DÀNG: D0 006 nh 18402 17362 507 454 53 : 
Để Ú  HUAIPMAUHOIDMU 238.193 | 208.196 3.144 2.544 600 : 
Việt Nam 
10 | Cty TNHH Phushin 9.918 8.176 -504 -605 T B 
Cty TNHH PHILLIPS 
th li ni 198.398 187.078 5.922 5.239 624 21 
l6 || TNHHENI VU Ai 5.887 3.681 -339 -330 : : 
Nam) 
Cty TNHH MARINE 
L0 | DPEPxetrolesasà 62333 | 106790| -6§/705| -68.705 -Ì| 4.663 
¡| 9218000202822 1À 2632| 14312 -149 -151 3 : 
Nam 
15_ | Cty TNHH KOMEGA - X 261.593 | 227.089 6.427 6.095 3342| 5.402 
Cty TNHH Công nghiệp 
Tôi Hài ii hon 1.117 702 212 212 : : 
lỡ | 2 ngạnH SINH ĐH Ni 3.051 2.325 22 22 - 33 
Nam 
l5: |ỆC 1E Tý TRIN MĂNG ĐH 99362| 8§447| -15.535| -15.535 -| 1.639 
Mãi Tín 
22222 268.882 230.208 19.636 18.040 | 1.596 ` 
Thông nhât 


























Tì 




























































































n Tên doanh nghiệp KHờ) Giá vốn | LNTT | LNST | thuế yeisg 
TNDN y 

Cty TNHH thuỷ sản 

200 | cau 2.395 2.207 61 34 27 Ề 

Ba co nh 301 319 -125 -125 : : 
Hàn Quôc 

30 | TẾ TH HAIHAP NHÀ 43.036 | 42.475 -2.155 -2.155 : 37 
Trang 

23 | Cty TNHH Miboo Vina 62.983| 63.363 -5.419 -5.419 0 B 

23: || TT TH EHHTHSUUO 17.425 4.435 8.737 1693| 1.043 582 
Maritime 

J3-| 0: TU NN hi 0e 2.395 2.207 61 34 27 ` 
Autralis 

26 | Cty TNHH Jeil Vina 50676| 30033| 23.790 23.733 57 274 

0n | EUTTNTHLVIEENAHI HE 15.742 1629| 13.200 12138| 1.092 : 
Minh B2 

28 | Cty TNHH Sejin VN 132533 | 134.818 -5.631 -3:631 -| 1.742 

29 | Cty TNHH LONGSHIN 160.528 153.153 -871 -000 128| 1.674 

30 | Cty TNHH Long Hiệp 55.200| 34.962 2.180 1.672 508 : 

SP l0 HE0rbpbit 11.097 9.618 837 683 154 1 
Nha Trang 

Số: | nà B/ TNIEHH TOORIDEPViNT 10.619 9.974 -780 -780 : : 
Nam 

3ã: | Hệ 0/-TYEEHEAHWGDIENEE 40.756 | 20929| — -5.927 -5.927 - : 
Nha Trang 

S4. |IED GA) TAYNHH TRO VE 26.761 12.640 4.881 4.796 85 276 
Việt Nam 

3ã: [ TRUIEEEDM.DENIOHUEE 384 146 | -4.304 -4.304 : : 
vịnh thiên đường 

SIN (b3 dù cty Sa 22m2 2.950 984 1.349 1.297 52 ' 
những ngày tĩnh lặng 

37. | CôDE lý Di8San.NHghl 191.499 | 140242| -62.789 -62.789 _ : 
Việt Nam 
Cry TNHH Liên Doanh Câu 

38 | Lạc Bộ Bơi Thuyền Nha 72866 | 24.579| 31.379 24.533 | 6.846 8 
Trang 
Công ty LD-TNHH trông 

39 | và chế biến cây NL giấy 271.038 240.431 9.142 7541| 1.610| 1.199 
XK Cát Phú 

d0: || ĐEE t/2100:Q08N0 KHI 30.230| 23.277 5.175 4026| 1.1290 1.977 
thác đá Hòn thị 
Công ty TNHH khách sạn 

XI| Tre LiDcip 44867| — 28.247 7.321 5754| 1567| 1741 

20||EOS.d2/7TTUHEbT HUộc lạt 8.133 7.148 13719 42 9]0 : - 
Nam 

#5 (|006/15 TTUEELTDIEIDIANH 410273| 402668|  -1967 -1.967 : 38 
viên Rapexco - Đại Nam 

đị: | Ho DịnENhh ki D0en 39297 | 30.410 909 700| — 216 206 
Toseco 


























78 























h CP ~e 
SH Tên doanh nghiệp “hờ Giá vốn | LNTT | LNST | thuế beiog 
Si TNDN y 

Công ty TNHH nhà máy tàu 

45_ | biển HYUNDAI-— 7.039.375 | 3.838.009 | -381.140| -394.693 | 13.716 : 
VINASHIN 

đi || D6171 E NiASnEsbiniloTÐD. 106.502| 71.703 20.757 22668 | 7.088 37 
NhaTrang 

Tổng 10.351.649 | 6.708.424 | -388./758 | -427.846 | 39.208 | 24.391 























79 


Nguồn. BCTC của các công ty 





CHỦ ĐÈ 4 


GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP, 
NGÂN HÀNG 


S0 


QUYẾT ĐỊNH PHÁT HÀNG CÔ PHIẾU HAY VAY DÀI HẠN TRONG 
ĐẦU TƯ MỞ RỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP 
THỦY SẢN 584 NHA TRANG 


ThS. Thái Ninh 
Khoa kế Toán Tài chính 


TÓM TẮT 

Qua hơn 30 năm trụ vững trên thương trường, trong những năm qua ngoài hiệu quả đạt được 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sự tín nhiệm của người tiêu dùng, Công ty đã đón nhận 
được nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý: Danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do người tiêu 
dùng bình chọn trong nhiều năm liễn (2000 đến năm 2014); Chứng nhận "Thực phâm Chất lượng và An 
tĐẠ0 ) Sản phẩm nước mắm 584 Nha Trang được Hội chợ triển lãm Festival Tây Nguyên trao tặng "Cúp 
vàng”; giải fưởng Sao Vàng Nam Trung bộ Tây Nguyên, Sao Vàng Đất Việt 2011, 2013/2015. Chính 
những danh hiệu và phần thưởng vinh danh trên đã phần nào khẳng định được chất lượng Cùng sự vững 
vàng của sản phẩm nước mắm 584 Nha Trang trên thị trường. Để mở rộng qui mô sản xuất nước mắm, 
công ty đầu tư 2 cơ sở SX nước nắm ở Phan Rí và Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận. Câu hỏi đặt ra đối với 
nhà quản trị doanh nghiệp là phát hành cổ phiếu hay vay ngân hàng để đâu tự mở rộng sản xuất-kinh 
doanh nhằm phát triên công ty và nâng cao giá trị của doanh nghiệp. Bài viết này được thực hiện trên cơ 
sở vận dụng lý thuyết về đòn bảy tài chính vào thực tiễn hoạt động SX — KD của công ty CPTS 584 Nha 
trang, qua đó mình chứng tác dụng của lý thuyết này đến hiệu quả tài chính của công ty CPTS 564 Nha 
trang 


Từ khóa: đòn bây tài chính, công ty cô phần thủy sản 584 Nha trang 


Abstract: Afier more than 30 years standing in the market, 5284 Nha Trang Seaproduct Joinf Stock 
Company (264 Nha Trang) has created certain competiive advamages and gaimed ejjiciencies In 
production, sales as well as the trust oƒ consumers. Additionally, the company had received many honors 
and prestigious awards such as the tile "Vietnam High Quality Œoods" voted by consumers ƒor many 
years (2000-2014), the certjficate oƒ meri “Food Quality and Saƒfety”, the “Gold Cup” oƒ Expo 
Highlands Festival, the Gold Star Award South Central Highlands, and the Vietnam Gold Star Award 
2011, 2013, 2015. Based on these honors and awards, the product quality oƒ 584 Nha Trang seems to be 
steadily confirmed In the market. As business expansion is necessary, the company has established 2 
production bases in Phan Rỉ and Ca Na, Ninh Thuan Province. In thís case, the execufives need fo 
consider whether they should issue shares or borrow bank loans In order f0 SuDpOFf tfs expansion and 
achieve business development as well as increase Jinm value. For this reason, the study considers the 
application oƒ financial leverage 0ƒ 564 Nha Trang and shows the evidence ƒor ifs e[fects on the fnancial 
eƒfficiency oƒ the company. 

Keywords: Financial leverage, 584 Nha Trang Seaproduct Joint Stock Company 


I. KHÁI NIỆM ĐÒN BÂY TÀI CHÍNH 


Đòn bây tài chính là khái niệm dung để chỉ sự kết hợp giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong 
việc điều hành chính sách tài chính của doanh nghiệp. Đòn bây tài chính sẽ rất lớn trong các doanh 
nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao và ngược lại. Đòn bây tài chính vừa là một công cụ thúc đây lợi nhuận 
sau thuế trên một đồng vôn chủ sở hữu vừa là một công cụ kiềm hãm sự gia tăng nó. Sự thành công hay 
thất bại tùy thuộc vào sự khôn ngoan hay khờ dại khi lựa chọn cơ cấu tài chính. Khả năng gia tăng lợi 
nhuận cao cho Ï đồng vốn CSH là điều mong ước của các chủ sở hữu, nên đòn bây tài chính là l công cụ 
được các nhà quản lý ưa dùng. 

Vì lãi vay phải trả không đổi khi sản lượng thay đôi, đòn bây tài chính sẽ rất lớn trong các doanh 
nghiệp có tỷ sô nợ cao và ngược lại đòn bây tài chính sẽ rất nhỏ trong các doanh nghiệp có tỷ số nợ thấp, 
những DN không có nợ (tỷ sô bằng 0) thì không có đòn bây tài chính. Như vậy đòn bây tài chính đặt 
trọng tâm vào tỷ số nợ. Khi đòn bây tài chính cao chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của lợi nhuận trước thuế và 
lãi vay cũng làm thay đổi lớn tỷ lệ LNST trên VCSH, nghĩa là LNS1/ VCSH sẽ rất nhạy cảm với EBIT. 

Về thực chất đòn bây tài chính phản ánh sự thay đổi của tỷ suất LNST/VCSH trước sự thay đổi 


6l 


của EBIT. Như vậy độ lớn của đòn bây tài chính được xem như là tỷ lệ thay đổi của tỷ suất LNST/VCSH 
phát sinh do sự thay đôi của EBTT 


















































x. : Tỷ lệ thay đôi LNST/VCSH 
BÉ DNioiiiifES2ZSbE : Tỷ lệ thay đôi EBIT 
Trong đó: 
Tỷ lệ thay đổi của LNST Chênh lệch giữa tý suât TNST trên VCSH 
trên VCSH = kỳ phân tích so với kỳ gôc 
Tỷ suât LNST trên VCSH kỳ gôc 
| Chênh lệch giữa EBIT kỳ phân tích 
Tỷ lệ thay đôi của EBIT = so với kỳ gôc 
EBIT kỳ gôc 

















Sử dụng đòn bây tài chính như sử dụng “con dao 2 lưỡi”. Nếu tổng tài sản không có khả năng 
sinh ra 1 tỷ lệ lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chỉ phí lãi vay phải trả thì tỷ suất LNST trên VCSH bị giảm sút, 
vì lợi nhuận do vốn chủ sở hữu tạo ra phải dùng để bù đắp sự thiếu hụt của lãi vay phải trả dẫn đến thu 
nhập của 1 đồng vốn chủ sở hữu sẽ còn lại rất ít so với tiền đáng lẽ nó được hưởng. Đòn bây tài chính 
được các nhà quản lý sử dụng để gia tăng tỷ suất LNST trên VCSH. Khái niệm đòn bây tài chính cung 
cấp cho các nhà phân tích một công cụ quang trọng đề dự kiến tỷ suất LNST trên VCSH. Cần lưu ý là khi 
EBIT không đủ lớn đề trang trải lãi vay thì tỷ suất LNST trên VCSH bị giảm sút. Nhưng khi EBIT đủ lớn 
thì chỉ cần gia tăng nhỏ về EBIT đã có sự gia tăng lớn về tỷ suất LNST trên VCSH. 


H. ÁP DỤNG ĐÒN BẢY TÀI CHÍNH TRONG ĐÀU TƯ MỞ RỘNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT 
TẠI CÔNG TY CPTS 584 NHA TRANG 


1. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2012, 2013, 2014 
Bảng 1: Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2012, 2013, 2014 


Chí tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 


1, Tổng số ho động 
5. Thu nhập bình quân tháng Trđ 5,065.0 






















































7. Vôn chủ sở hữu bình quân 16,234.3 16,582.3 16,792.3 
8. EBIT Trđ 4,849.7 5,381.0 6,518.0 
9. Lãi vay Trđ 819.4 1,091.30 1,119.64 
10. Nợ phải trả Trđ 27,429 20,562 32,356.4 86 














(Nguồn: phòng kế toán CTCPTS 584 NhaTrang) 


Qua bảng trên, công ty đang phát triển đúng hướng với sản phẩm truyền thống là nước mắm cá 
cơm. Công ty đã tăng cường mở rộng thị trường không chỉ trong nước mà cón hướng đến một số quốc gia 
trong khu vực, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh đó công ty đã tăng cường nâng cao chất 
lượng sản phẩm, sản xuất nhiều sản phẩm mới, trong đó có nước mắm 40 gN/lit và 60gN/lít là sản phẩm 
khá nổi tiếng được nhiều người tiêu dùng biết đến với hương vị đậm đà, làm đa dạng hóa rô sản phâm của 
mình, nhất là trong giai đoạn hiện này có rất nhiều sản phẩm nước mắm nổi tiếng như nước mắm Phú 


82 


Quốc, nước mắm Phan Thiết... đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường ø1a VỊ truyền thống Việt 


Nam. 
2. Sử dụng đòn bấy tài chính trong đầu tư mở rộng năng lực sản xuất nước mắm 


Hiện nay do nhu cầu tiêu thụ nước mắm của công ty hằng năm từ 4,5 — 5 triệu lít nước mắm qui 
15øN/i; trong khi đó năng lực sản xuất của công ty chỉ đạt 2,5triệu lít nước mắm qui 15gN/Ht còn lại 
công ty phải đi mua nước mắm của các cơ sở SX nước mắm trong và ngoài tỉnh đề chế biến lại theo tiêu 
chuẩn chất lượng của công ty, điều này làm gia tăng giá thành sản phẩm tiêu thụ và không chủ động được 
trong kinh doanh. Với nhu câu cấp thiết này, công ty đã chọn được hai khu đất với diện tích trên 3 ha để 
làm cơ sở chế biến nước mắm, gân nguồn nguyên liệu cá cơm dồi dào tại tỉnh Ninh Thuận là Phan Rí và 
Cà Ná đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận cho thuê đất trong 50 năm. Với 2 cơ sở chế biến 
nước mắm này có khả năng đầu tư mới mở rộng năng lực sản xuất với sức chứa 8.000 tắn/năm tương 
đương với 6,4 triệu lít nước mắm qui loại 1( 15gN/líU). Với chỉ phí đầu tư khoảng 2.670 trđ/ 1000tấn; nêu 
trong năm Ñ đầu tư mới giai đoạn 1 với 4000 tân sức chứa (khả năng sản xuất được 3,2 triệu lít nước nắm 
qui đôi 15gN/năm), thì tông chỉ phí đầu tư là 10.680 trđ. Câu hỏi đặt ra đối với các nhà quản trị của công 
ty là phát hành cô phiếu hay vay nợ đề đầu tư trong dự án này nhằm phát triển công ty bền vững và gia 
tăng lợi ích doanh nghiệp? 

Phương án 1: Đầu tư bằng cách tăng vốn cỗ phần thường 100% 

Năm N công ty bổ sung vôn 10. 680trđ (năng lực sản xuất 4000 tấn sức chứa) bằng cách phát 
hành cổ phiếu 100%, công ty đầu tư năm N, đến năm N+l (bắt đầu hoạt động có cơ sở CB mới ở Ninh 
Thuận) đã nâng sản lượng tiêu thụ năm 2014 từ 4,45 triệu lít (trong đó mua ngoài hơn 2 tr lít) lên 5,5 triệu 
lít (không phải mua ngoài) của năm N+l 

Phương án 2: Vay ngân hàng toàn bộ vốn đầu tư mớ rộng năng lực sản xuất 

Phương án đầu tư 10.680trđ (năng lực sản xuất 4000 tấn sức chứa) bằng cách vay 100% vốn vay 
ngân hàng, với lãi suất 7%/năm, thời gian thi công I năm (năm N), năm N+l đi vào hoạt động, 

Trong trường hợp này ta có bảng phân tích tài chính năm 2014 (năm sốc) và năm N+I(năm phân 
tích) như sau: 

Mặc dù tốc độ tăng doanh thu bình quân 3 năm 2012, 2013,2014 là 11,53%, nhưng trước tình 
hình cạnh tranh gay gắt hiện nay trong khâu mua nguyên liệu cũng như khâu tiêu thụ sản phẩm nên Cty 
đưa ra chỉ tiêu phần đấu tăng doanh thu bình quân 7%/năm, ta có bảng phản ánh các chỉ tiêu hoạt động 
và cơ cầu nguồn vôn năm 2014 và năm N+l như sau: 


Bảng 2: Phản ánh các chỉ tiêu hoạt động và cơ cấu nguồn vốn năm 2014 và năm N+1 







































































S12 _ năm Ñ+1 năm ÑN+1 
Chỉ tiêu ĐVT năm 2014 (PA 1) (PA 2) 
1. Tổng doanh thu Trđ 84,317.512 119,308.312 119,308.312 
2. Chi phí SX-KD Trđ 78,651.812 96,464.067 96,464.067 
3. EBIT Trđ 5,665.700 22,844.244 22,844.244 
4. Lãi vay Trđ 1,119.64 1,119.64 1,867.240 
5.LNTT Trđ 4,546.06 21,725 20,977.004 
6.LNST Trđ 3,543.65 17,379.68 16,781.60 
4. VCSH Trđ 16,792.3 27,472.30 16,792.30 
5. Nợ phải trả Trđ 32,356.4 32,356.4 43,036 
6.LNST/VCSH Lan 0.211 0.633 0.999 
Bảng 3: Phân tích các chỉ tiêu phản ánh đòn bẩy tài chính 
Chỉ tiêu Đvt PAI PA2 
Chênh lệch LNST/VCSH kỳ phân tích so với kỳ gốc Lần 0.38 0.749 
Tỷ lệ thay đôi của LNST/VCSH % 152.45 298.80 
Chênh lệch EBIT kỳ phân tích so với kỳ gốc Trđ | 16,326.20| 16,326.20 
Tỷ lệ thay đôi của EBIT % 250.48 250.48 
Độ lớn của đòn bây tài chính (DFL) Lần 0.61 1.19 




















63 


Nhận xét: 
- Phương án l (tài trợ bằng vốn cô phần thường) 
DFL là 0,61 lần; như thế nêu EBIT tăng 100% thì ROE sẽ tăng được 61% 
- Phương án 2 (vay nợ 100%) 
DFL là 1,19; như vậy nếu EBIT tăng 100% thì ROE sẽ tăng được 119% 
Với tình hình kinh doanh hiện nay thì công ty CPTS 584 NhaTrang chọn phương án vay để đầu 
tư nâng cao năng lực sản xuất thì hiệu quả tài chính tốt hơn phát hành cô phiêu để bổ sung vốn 


HI. KẾT LUẬN 


Việc sử dụng đòn bẩy tài chính là tương đối hiệu quả, đã làm gia tăng đáng kế tỷ suất lợi 
nhuận/vốn chủ sở hữu của công ty đạt được qua đầu tư mở rộng sản xuất- kinh doanh. Việc nâng cao hiệu 
quả sử dụng đòn bây tài chính chính là một trong những nhân tố làm cho việc sử dụng các nguôn lực vốn 
có (cụ: thể là vốn cô phần thường) của công ty được nâng cao. Tuy nhiên cũng cân phải nhìn nhận một 
thực tế là tình hình sản xuất kinh doanh đang ngày khó khăn do sự vươn lên và cạnh tranh của các doanh 
nghiệp chế biến nước mắm khác. Do vậy công ty cân có những chiến lược kinh doanh phù hợp đề tiếp tục 
giữ vững và gia tăng, tốc độ tăng trưởng như hiện nay. Nêu kinh doanh sa sút, EBIT < lãi vay thì hiệu quả 
tài chính giảm sút, vôn chủ sở hữu sẽ mất dần. Do đó nếu sử dụng đòn bây tài chính một cách không khoa 
học thì sẽ làm cho hiệu quả của các nguồn lực (cụ thể là vốn cô phần thường) sẽ bị sụt giảm, thậm chí đưa 
doanh nghiệp đến bờ vực của sự phá sản. Chính vì những lí do đó mà việc nâng cao hiệu quả sử dụng đòn 
bẩy tài chính và kết hợp với chiến lược kinh doanh năng động, không ngừng đổi mới và đa dạng hóa sản 
phẩm là một công việc hết sức cần thiết và thiết thực đối với Công ty CPTSS84 Nha Trang. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014 của Công ty CPTS 584 Nha trang 

2. Kế hoạch đầu tư mở rộng cơ sở chế biến nước năm ở Cà Ná & Phan Rí, Ninh Thuận 

3. Website: http://tailieu.vn/doc/don-bay-tai-chinh-cac-he-so-2055 15.htm]l 

4. http://123doc.org/document/24542-tac-dong-cua-don-bay-hoat-dong-don-bay-tai-chinh 
5. hffp://tailieu.vn/tag/g1ao-trinh-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep.html 











84 


GIẢI PHÁP TIẾP CẬN VÓN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 
(SME%) TẠI NHTM TREN ĐỊA BAN TINH KHANH HOA 
ThS. Nguyễn Hữu Mạnh 
Khoa Kế toán - Tài chính 
TÓM TẮT 
Mặc dù có đóng góp to lớn cho GDP của nên kinh tế, giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế tư nhân 
phát triển, nhưng rõ ràng SMEs vẫn gặp nhiêu khó khăn trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, mà 
một trong những nguyên nhân đó là việc khó tiếp cận được với nguồn vốn. của NHTM. Hâu hết các 
nghiên cứu đã thực hiện đêu đưa ra nhận định việc khó khăn trong tiêp cận vốn của SMEs là do bốn yếu 
tô chính. Thứ nhất là do thiếu tài sản thể chấp và sự bất cân xứng thông tin trong việc thẩm định giá trị 
tài sản của SMEs. Thứ hai là năng lực chứng mình khả năng tài chính yếu và sự thiếu mình bạch frong 
lập báo cáo tài chính cũng như mục đích sử dụng vốn không rõ ràng của SMEs gây khó khăn trong việc 
tiếp cận vốn của NHTM. Thứ ba là tính dễ tôn thương của SMES trước bồi cảnh, biến động của nên kinh 
tê vĩ mô như lạm phát, khủng hoảng kinh tế, lãi suất cho vay tăng, chính sách kinh tế của Chính phủ cũng 
nhự mức độ phát triển của thị trường tài chính. Thứ tư là chính sách tín dụng và quan liêu giấy tờ của 
NHIM. 


Từ khóa: Tiếp cận vốn, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng thương mại. 


Abstract: Desplte enormous confribufion to the GDP oƒ the economy, creating jobs and promofting 
private sector developmemt, but obviously SMEs still ƒace many difficulries in productiion and business 
developmemt, which one cause i1 is dị[ƒƒicHH! to gain access to the capital 0ƒ banks. Most studies have madđe 
the least dịficulty in accessing the capital of SMEs is due to four main ƒactors. The fIrst is due to a lack oŸ 
collateral and the asymmetric inƒformation in the appraisal value oƒ the assefs 0ƒ SMEs. The second ¡s the 
capacity demonstrated weak ftnancial capacity and a lack oƒ transparency In [financial reporting as well 
as the intended use oƒ the SMEs which are not clearly cause di[Jiculies in accessing capital from banks. 
Third is the vulnerability oƒ SMEs in the comtext, volatility oƒ macro economy such as In[Ïation, economic 
Crisis, rising Interest rates, the economic policies oƒ the Œovernment as well as the development oƒ 
inancial markets. Fourth, credit policy and bureaucracy oƒ banks. 


I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Sự đóng góp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đối với nền kinh tế đang trở nên ngày 
càng quan trọng, ngay cả đối với các nền kinh tế phát triển. SMEs không những tạo ra một tỷ lệ GDP 
đáng kể mà còn là một động lực tạo ,VIỆC làm và gia tăng kim ngạch xuất khâu cho nền kinh tế. Chẳng 
hạn, tỷ trọng của SMEs trong tổng số các doanh nghiệp nói chung của các thành viên Tổ chức Hợp tác 
phát triên kinh tế (OECD) là hơn 97%. Theo AyyagarI, Beck, và Demirgic-Kunt (2007), trung bình 
SMEs tạo ra khoảng 60% việc làm trong lĩnh vực sản xuất của các nước đang phát triển và phát triển. 
Theo “Sách trắng doanh nghiệp vừa và nhỏ” Thái Lan (2011), SMEs đóng góp 36,6% vào GDP của nước 
này năm 2011, trong đó nhóm doanh nghiệp nhỏ đóng góp 24.5% tổng GDP so với nhóm doanh nghiệp 
vừa là 12,1%. Đài Loan cũng có tới 1.279.784 SMEs trong tổng số 1.310.791 DN, chiếm tỷ lệ 97,63% 
(“Sách trắng doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan” (2012)). 

Tại Việt Nam, tỷ lệ SMEs trong tông số DN cũng chiếm một tỷ lệ gần như tuyệt đối và có xu 
hướng ngày càng tăng. Theo niêm giám thống kê 2014, tính đến 31/12/2013 tỷ lệ SMEs trong tổng số DN 
của Việt Nam là 98,54%, trong khi tỷ lệ này năm 2000 là 91, 95%. 

Tuy nhiên, việc phát triển của SME thường gặp một số trở ngại lớn, trong đó nồi bật nhất là việc 
tiếp cận với nguồn lực tài chính. Do có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, câu trúc đơn giản, ít chú ý tới 
công tác quản trị tài chính, nhân sự và đặc biệt là không đáp ứng được vê tài sản thế chấp vì vậy SMEs 
thường gặp trở ngại hơn là các công ty có quy mô lớn trong việc vay vốn mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Vòng luần quân về sự thiểu hụt tài chính lại bắt đầu và cản trở mạnh mẽ sự phát triển của 
SME trong tương lai, đặc biệt là khi nền kinh tế vĩ mô gặp bất ôn, như khủng hoảng tài chính thế giới 
2008 vừa qua. 

Trong khi đó, các tổ chức trung gian tài chính đặc biệt là NHTM thường coi SME là đối tượng 
khách hàng rủi ro và có chi phí phục vụ cao. Vì vậy SMEs thường khó thực hiện các khoản đầu tư cần 
thiết để tăng năng suất và khả năng cạnh tranh, phát triển các thị trường mới và tuyên dụng thêm lao 
động. Theo báo cáo của WB (2006), mặc dù chính phủ các nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển 


85 


nhằm duy trì vai trò quan trọng của các SMEs với nền kinh tế nhưng các NHTM vẫn gần như giữ vai trò 
quan trọng nhất trong việc tài trợ vốn cho các doanh nghiệp này. 


Theo Beck, Demirgic-Kunt, and Maksimovic (2005), những trở ngại chính với sự tăng trưởng 
của SMEs là “khó tiếp cận tài chính do không có tài sản đảm bảo, lãi suất quá cao và NH thiếu tiền để cho 
vay cũng như quan liêu giấy tờ”. 

Tại Việt Nam, SMEs đã có những bước phát triển nhanh chóng. Từ đó nhà nước đã có những 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển SMEHs. Mặc dù vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay chỉ có 
khoảng 32% SMEs có khả năng tiếp cận vốn, 35% doanh nghiệp khó tiếp cận và khoảng 33% không thê 
tiếp cận nguồn vốn.. .Trong bối cảnh khúng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn câu, sự bất ôn của 
hệ thống NHĨTM trong nước — nhà cung câp vôn vay chính cho SMEs đang đe dọa nghiêm trọng tới sự 
phát triển của các SMEs nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

Vấn đề khó khăn trong tiếp cận vốn tại các NHTM không còn là một vấn đề riêng ở tầm vĩ mô 
của quốc gia mà ngay cả tại các địa phương cũng ở trong tình trạng khó khăn tương tự. Chẳng hạn, tại 
Khánh Hòa tính đến 31/12/2010 có 3.668 SMEs chiếm tỷ lệ 96,55%% tổng sô doanh nghiệp của Tỉnh 
(Tổng cục Thống kê, 2011). Theo Cục thống kê Khánh Hòa, tông mức đóng góp vào cơ cấu thu của Tỉnh 
từ các doanh nghiệp năm 2011 là 39,67% trong đó số thu từ các SMEs của Tỉnh liên tục giảm từ năm 
2008. Trước tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới trong giai đoạn từ năm 2008 tới nay, hoạt 
động của các doanh nghiệp đặc biệt là SMEs gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù trên địa bàn Tỉnh có hơn 30 
chỉ nhánh NHTM và các tổ chức tín dụng khác đang hoạt động, nhưng việc SMEs tiếp cận với nguồn vốn 
của các tổ chức tín dụng đặc biệt là NHTM vẫn hết sức khó khăn. Hâu hết các SMEs đều “kêu khó” khi 
không tiếp cận được vôn, trong khi đó hoạt động sản xuất kinh doanh của SMEs phụ thuộc nhiều vào 
nguồn vốn từ NHTM. Ở phía ngược lại, các NHTM thường cho rằng đối tượng khách hàng mục tiêu của 
họ là SMEs, tuy nhiên SMEs thường không đạt được những yêu câu về mức độ an toàn tín dụng cần thiết 
để cho vay, chính vì vậy NHTM thường rất thận trọng khi cho SMEs vay. 

về phía UBND tỉnh Khánh Hòa, mặc dù đã tổ chức nhiều hội nghị tháo gỡ khó khăn về vốn cho 
SMEs nhưng “vẫn chưa tìm được tiếng nói chung” giữa NHTM và SMEs và UBND Tỉnh. Trước bối cảnh 
trên, cân có những nghiên cứu chuyên sâu nhằm tìm ra những vướng mắc chính qua đó đề xuất chính 
sách nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho SMEs, tạo động lực thúc đây tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh 
Hòa ồn định và bền vững trong tương lai. 


I. KÉT QUÁ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VÓN CỦA SMES TẠI NHTM TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

Qua phân tích các kết quả điều tra SMEs và phỏng vấn một số NHTM cũng như lãnh đạo UBND 
Tỉnh, Sở Tài chính...cho thấy, VIỆC tiếp cận vốn của SMEs trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa gặp một số trục 
trặc. Việc khó khăn trong tiếp cận vốn bắt nguồn từ một số nguyên nhân mang tính khách quan và chủ 
quan. 


1. Nhóm nguyên nhân khách quan 


Thứ nhất, mặc dù đã nhận được sự quan tâm của UBND Tỉnh thể hiện bằng việc tổ chức nhiều 
cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN nhưng vẫn chỉ mới dừng ở việc lắng nghe ý kiến, điều 
SMEs mong mỏi nhất là sự tham gia bảo lãnh hoặc có cơ chế tín dụng phù hợp như thành lập quỹ bảo 
lãnh tín dụng SMEs của Tỉnh đến nay vẫn chưa có. Nguyên nhân Tỉnh chưa có quỹ bảo lãnh tín dụng 
dành cho SMEs là do còn vướng cơ chế huy động nguồn tài chính để thành lập quỹ này, và hiện nay mới 
đang trong giai đoạn lập đề án thành lập quỹ. 

Thứ hai, giai đoạn 2005-2008, hầu hết NHTM không coi SMEs là đối tượng khách hàng mục tiêu, 
thay vào đó là các DNNN và DN của Tỉnh. Trong khi đó đối tượng SMEs rất cần sự trợ giúp tài chính, 
đặc biệt trong một số ngành trọng tâm mũi nhọn của Tỉnh như Du lịch, khách sạn và chế biến xuất khẩu 
thủy sản lại không được quan tâm. Trong giai đoạn 2009 - 2014, sau khi khủng hoảng kinh tế, vấn đề nợ 
xâu tăng cao đối với đối tượng DNNN thì hầu hết các NHTM đặc biệt là NHTMCP lại xác định SMEs là 
khách hàng mục tiêu cho vay. Tuy nhiên, giai đoạn này hầu hết SMEs gặp khó khăn trong vấn đề sản 
xuất, tồn kho tăng cao, vì vậy không đủ năng lực chứng minh khả năng tài chính cho NH. Vì vậy, khó 
khăn trong tiếp cận vốn không giải quyết được, vốn kinh doanh của SMEs vẫn chủ yếu hình thành từ 
nguồn vốn tự có hoặc huy động bên ngoài, không phải của NHTM. 

Thứ ba, giai đoạn 2009 - 2014 chứng kiến sự bất ôn của hệ thống ngân hàng, sự gia tăng nợ xấu, 
chính sách tiền tệ của Chính phủ thay đổi thường xuyên đã ảnh hưởng tới việc cho vay của NHTM, vì vậy 
làm cho khả năng tiếp cận vốn của SMEs gặp khó khăn hơn. 


SỐ 


Thứ tư, Vẫn tồn tại sự “phân biệt đối xử” giữa DNNN và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong 
khi đó SMEs hầu hết là doanh nghiệp tư doanh, vì vậy NHTM thường rất khắt khe trong việc cho vay đối 
với SMEs. 


2. Nhóm nguyên nhân chủ quan từ phía SMEs 


Thứ nhất, theo kết quả cuộc khảo sát, đa phần SMEs đều có quy mô nhỏ và rất nhỏ, thường mới 
được thành lập và là dạng công ty gia đình vì vậy chưa có chiến lược phát triển lâu dài, dự án sản xuất 
kinh doanh kém thuyết phục vì vậy khó thuyết phục được NH trong việc cho vay. 

Thứ hai, SMEs không có một bộ phận kế toán hoặc lập kế hoạch chuyên nghiệp, đa phần việc tư 
vấn hoặc tìm kiếm nguôn tài trợ cho DN đều do chủ DN tự tìm hiểu, việc tham gla tư vấn bán hàng của 
NHTM hoặc tư vấn của các tổ chức hiệp hội chưa nhiều và không mang lại hiệu quả, thiết thực cho SMEs. 

Thứ ba, hầu hết các chủ DN đều cho rằng yếu tố tài sản thế chấp là yêu tô quan trọng nhất khi 
NHIM cho vay, trong khi đó một số hình thức tín dụng khác cho vay dựa trên dòng tiền tương lai hoặc 
cho vay chiết khấu chứng từ xuất khâu lại không được SMEs chú ý. 

Thứ tư, hầu hết SMEs đều có tâm lý khai báo số vốn đầu tư thấp hơn số thực tế nhằm trốn tránh 
nghĩa vụ thuế, vì vậy khi NH tiến hành kiêm tra báo cáo kế toán của SMEs thường đánh giá năng lực tài 
chính của DN yếu hoặc không đủ năng lực trả nợ. 

Thứ năm, khi lựa chọn các phương thức bảo lãnh vay vốn (đối với SMEs có vay được NH), hầu hết 
đều có tài sản thế chấp (83% trường hợp) và bảo lãnh cá nhân, gia đình (13%) trong khi các hình thức bảo 
lãnh khác không được DN sử dụng. 


3. Nhóm nguyên nhân đến từ NHTM 


Thứ nhất, Hầu hết NHTM được phỏng vấn đều mới xác định đối tượng khách hàng cho vay là 
SMEs khi hiệu quả sử dụng vốn của đối tượng DNNN không như mong muốn. 

Thứ hai, Khi SME có thể có tiềm lực tài chính tốt, báo cáo tài chính minh bạch nhưng không thuộc 
“khẩu vị tín dụng” của NH thì cũng không được vay. Chăng hạn, Teckcombank xác định đối tượng SMEs 
được vay là vận tải hành khách và hàng hóa, xây dựng, xuất khâu nông sản và thủy sản do địa phương có 
thế mạnh. Và bắt buộc phải có thế chấp mới cho vay do lo ngại nợ xâu. Như vậy, đối tượng chiêm số đông 
SMEs của Tỉnh là kinh doanh thương mại và khách sạn nhà hàng không thuộc đối tượng cho vay của NH 
này. 

Thứ ba, hầu hết các NHTM khi được hỏi đều chỉ muốn cho SMEs vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu 
động vì lo ngại rủi ro, trong khi nhu cầu sử dụng vốn đầu tư trung và dài hạn của DN là khá cao. 

Thứ tư, Tuy xác định SMEs là đối tượng cho vay, nhưng hầu hết các NHTM vẫn chưa có một bộ 
phận chuyên trách nghiên cứu về nhu cầu và trợ giúp các tư vấn cần thiết cho SMEs. Thông tin về SMEs 
thường hạn chế hoặc không đáng tin cậy do các vẫn đề về thống kê, do đó NH không hiểu nhiều về SMEs 
gây tâm lý e ngại khi cho vay vì sợ rủi ro. 


II. KHUYÉN NGHỊ CHÍNH SÁCH 
1. Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng SMEs của Tỉnh 

Qua kết quả điều tra và phỏng vấn, VIỆC ¬ lập quy bảo lãnh tín dụng dành cho SMEs của Tỉnh 
đang rất được mong chờ. Nhiều SMEs cho rằng có “sự đối xử không công bằng” giữa DNNN và SMEs 
ngoài quốc doanh. Trong các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh và đại diện các SMEs, hầu hết đều có ý 
kiến về việc tham gia bảo lãnh của Tỉnh cho SMEs để vay vốn. Tuy nhiên, do chưa có quỹ bảo lãnh tín 
dụng vì vậy việc bảo lãnh của Tỉnh đối với SMEs chưa thực hiện được. SMEs vẫn phải tự mình tìm kiếm 
các nguồn tài trợ với chỉ phí cao. 
2. Nâng cao hiệu quả các hoạt động trợ giúp SMEs của hiệp hội và các cơ quan của Tỉnh 

Qua kết quả điều tra SMEs ở trên cho thấy, Sự trợ giúp đối với SMEs vần chưa mang lại hiệu quả. 
Nhu cầu trợ gIúp VỆ các yếu tố pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp thông tin một cách đầy đủ, 
đặc biệt là việc chuẩn bị hồ sơ vay vôn và khả năng chứng minh năng lực tài chính cho NH của SMEs còn 
yêu và thiếu. Cần phát huy vai trò của các hiệp hội và trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp của Tỉnh bằng vIệc 
mở các lớp đào tạo ngăn hạn cho chủ doanh nghiệp SMEs và các cán bộ làm công tác tài chính tại các 
doanh nghiệp này. Nguồn tài chính cho các hoạt động này cần được sự chia sẻ và đầu tư của Tỉnh nhằm 
nâng cao chất lượng và hiệu quả. 
3. Coi trọng đối tượng khách hàng SMEs đúng mức 

Các NHTM cô phần tư nhân đang dần chuyền hướng sang đối tượng khách hàng là SMEs, trong 
khi NHTM nhà nước vẫn chưa có nhiều chuyên biến tích cực. Chắng hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay SMEs của 
VCB chi nhánh Khánh Hòa trong tổng dư nợ của ngân hàng này trong 3 năm 2010-2012 chỉ đạt khoảng 


Š7 


20%. Các NHTM nhà nước khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Trong khi đó, theo số liệu của NHNN 
chi nhánh Khánh Hòa, mặc dù chỉ có 5 NHTM nhà nước nhưng nhóm NHTM này lại chiếm một tỷ lệ trên 
55% thị phần huy động vốn và cho vay trên tất cả các NHTM của Tỉnh. Vì vậy, nếu nhóm NHĨM nhà 
nước trên chú trọng hơn nữa việc cho SMEs vay thì sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hơn cho SMEs trong vấn đề 
tiếp cận vốn. 

Mặt khác, ngay cả nhóm NHTM cổ phần ngoài quốc doanh, mặc dù ghi nhận SMEs là khách 
hàng quan tâm của NH, tuy nhiên tất cả các NHTM này đều không có một bộ phận chuyên trách về 
SMEs. Mặc dù SMEs có nhu cầu vay vốn nhưng kết quả điều tra cho thấy trong số 82 SMEs trả lời không 
vay NH thì có tới 36% là từ chủ quan của doanh nghiệp cho rằng ngân hàng sẽ không cho vay và không 
biết thủ tục như thế nào là 11%. Có sự bất cân xứng thông tin giữa NHTM và SMEs trong việc đáp ứng 
nhu cầu vay vốn của DN và mong muốn cho vay của NH. 

Việc NHTM cần phải phân khúc và quan tâm đúng mức tới nhu cầu vay vốn của SMEs là quan 
trọng cho cả hai phía, cầu và cung về vốn. Vì không phải tất cả SMEs đều có nhu cầu khác nhau về dịch 
vụ NH. Chẳng hạn, một số SMEs có hoạt động xuất khẩu TÁt cần sử dụng các hình thức tài trợ xuất khẩu 
như chiết khâu bộ chứng từ hoặc chứng minh được có nguồn thu từ xuất khẩu, đảm bảo cho khả năng trả 
nợ. 

Trong khi đó, một số SMEs trong ngành sản xuất rất cần đầu tư mua tài sản để mở rộng sản xuất, 
nhưng hình thức tín dụng thuê mua hoặc cho thuê tài chính gần như không được SMEs sử dụng. Kết quả 
điều tra cho thấy, chỉ có 8% số trường hợp trả lời có sử dụng hình thức thuê mua tài chính để tài trợ nhu 
cầu về vốn. Trong khi đó, hình thức thuê tài chính có thể giúp ích cho SMEs trong việc tăng cường máy 
móc công nghệ trong khi NHTM giảm bớt được rủi ro cho SMEs vay khi đề cao vai trò của tài sản thế 
châp. 


4. »MEHs cần đáp ứng được những yêu cầu của NHTM không liên quan đến vấn đề về tài sản thế 
châp 

Thực tế điều tra SMEs cho thấy, ngay cả SMEs cũng cho rằng ngoài yếu tố về tài sản thế chấp, còn 
nhiều yếu tố quan trọng khác khiến cho NH quyết định "hoặc từ chối cho vay. Đó là khả năng trả nợ, lập kế 
hoạch kinh doanh tốt, minh bạch báo cáo tài chính và viễn cảnh kinh doanh của SME. Trong các yếu tô trên, 
có nhiều yếu tố SMEs có thể khắc phục được. "Việc lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính được lập 
rõ ràng, minh bạch liên quan nhiều đến yếu tố kỹ thuật. Vì vậy, SMEs cần có đội ngũ nhân viên chuyên 
trách về các vấn đề này. Một giải pháp có thể phát huy tác dụng ngay đó là việc thuê gOài nhân viên kế 
toán, tài chính của các công ty cung câp các dịch vụ kế toán, tài chính, thuế của DN. Điều này vừa tránh rắc 
rối về mặt pháp luật thuế cho DN đồng thời có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và minh bạch theo yêu cầu của bên 
cho vay. 

Tận dụng các lớp đào tạo cho lãnh đạo DN và nhân viên do hiệp hội và Tỉnh tổ chức nhằm cập 
nhật thông tin thị trường, nâng cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực trong DN. Việc SMEs ngại 
tiếp cận với NH xin vay vốn vì “nghĩ rằng NH không cho vay” và “không biết thủ tục như thế nào” cho 
thấy cần thay đổi nhận thức và tăng cường trợ giúp SMEs về mặt thông tin thông qua việc đào tạo thường 
xuyên cho các doanh nghiệp này. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
TIÊNG VIỆT 


1. Quốc Anh (2012), “JICA hỗ trợ tín dụng khu vực kinh tế tư nhân: Lãi suất cho vay 2%/năm”, Báo 
diễn đàn Doanh nghiệp, truy cập ngày 21/12/2012 tại địa chỉ: 
http://dddn.com.vn/2012062903004867cat54/1ca-ho-tro-tin-dung-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-lai-suat- 
cho-vay-2nam.htm. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển Doanh nghiệp (2011), Sách trắng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 
Việt Nam 20T]. 

3.. Nguyễn Thị Cành (2008), “Khả năng tiếp cận các nguồn tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế, (Sô 212). 

4. Chính phủ (2009), Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phú VỀ trợ giúp phát triển 
doanh nghiệp? nhỏ và vừa. 

5.. Chính phủ (2011), Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát 
triển và tín dụng xuất khẩu. 


S8 


Chính phủ (2012), Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2012 
của Chính phủ vẻ những giải pháp chủ yêu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 





7. Cục Thống kê Khánh Hòa (2012), Niêm giám thông kê tóm tắt 201 1, 

§. Hồ Hường (2012), “Rất ít các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được vốn ưu đãi”, Báo Diễn đàn Doanh 
nghiệp, truy cập ngày 26/12/2012 tại địa chỉ: http://dddn.com.vn/20120612041439318cat44/rat-It- 
cac-doanh-nghiep-nho-tiep-can-duoc-von-uu-daI.htm. 

9. IFC (2009), Cẩm nang kiến thức dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

10. Trương Văn Khánh (2011), “Hiệu quả hoạt động các quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt 
Nam”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, truy cập ngày 26/12/2012 tạ địa chỉ: 
http://www.sbv.øgov.vn/wps/wcm/connect/e00039004bfS56fa78b2bef722c17d02a/truong+van+khanh.d 
oc?MOD=AJPERES&CACHEID=e00039004bf56fa78b2bef722c17d02a. 

11. Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. HCM (2013), “Giới thiệu”, Quÿ Bảo 
lãnh Tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. HCM. truy cập ngày 10/12/2012 tại địa chỉ: 
http://www.hcgf.com.vn/g1oi-thieu.html. 

12. Trương Quang Thông (2009), Tài frợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB 
Tài chính. 

13: Tổng cục Thống kê (2008, 2012), Niên giám thống kê năm 2007, 2011. 

14. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Copenhagen, Viện 
Khoa học và Lao động Xã hội (2012), Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra 
doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011, NXB Lao động — Xã hội. 

TIÊNG ANH 

15. Ayyagarl, Meghana; Beck, Thorsten and Demirgic-Kunt, Asli (2003), “Small and Medium 
Enterprises across the Globe: A New Databases”, World Bank Policy Research Working Paper 3127, 
(No. August 2003), World Bank. 

16. Beck, Thorsten; Demirgiec-Kunt, Asli and Pería, María Soledad Martfnez (2009), “Bank Financing 
for SMEs: Evidence Across Countries and Bank-Ownership Types”, Journal oŸ Financial Services 
Research, (Issue 1-2), Vol. 39, pp. 35-54. 

17. Beck, Thorsten and Demirgic-Kunt, Asli (2006), “Small and Medium-S1ze Enterprises: Access fo 
Finance as a Growth Constraint”, World Bank Policy Research Working Paper. 

18. Berger, Allen N. and Udell, Gregory F. (2005), “A More Complete Conceptual Framework for 
Financing of Small and Medium Enterprises”, World Bank Policy Research Working Paper 3795, 
World Bank. 

19. Demirguc-Kunt, Asli (2008), Fimance ƒor AlI?: Policles and PHƒadlls im Expanding Access? The 
World Bank, Washington, D.C. 

20. Love, Inessa and Mylenko, Nataliya (2003), “Credit reporting and financing constraints”, World Bank 
Policy Research Working Paper 3142, (No. October 2003), World Bank. 

21. Ministry of Economy, Trade and Industry and Japan Small Business Research Institute (2009), Whire 
Paper on Small and Mediumn Emterprises in Japan: Finding Vitality through Innovafion and Human 
Resources, Ministry of Economy, Trade and Industry. 

22. Office of Small and Medium Enterprises Promotion (2011), S/uafion and Economic Indicafiors oƒ 
SMEšs in 201] and 2012: White Paper on Simall and Medium Emterprises 0ƒ Thailand in 201] Trends 
øŸ2012. 

23. RAM Consultancy Services Sdn Bhd (2005), “SME Access to Financing: Addressing the Supply Side 
of SME Einancing”, Final Main Report, (REPSE Project No. 04/003). 

24. Small and Medium Enterprise Administration, Mimstry of Economic Affairs (2012), White Paper on 
Small and Medium Enterprises in Taiwan 2009 and 2012. 

25. Wilkinson, ]im and Christensson, Jon (2011), “Can the Supply of Small Business Loans be 
Increased?”, Econormmc Review, (No. Second Quarter 201 1). 

26. Wymenga, Paul; Spanikova, Viera; Barker, Anthony et al. (2012), EU SME%s in 2012: at the 


Crossroads: Annual Report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/2012. 


69 


NÂNG CAO NĂNG LỰC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CÔ PHÁN TREN ĐỊA BẢN TÍNH KHÁNH HÒA 
ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 
Khoa Kế toán - Tài chính 

TÓM TẮT 

Nâng cao hiệu quả tài chính là một trong những mục tiêu hàng đầu luôn được các doanh nghiệp 
quan tâm và hướng tới. Với tw cách là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt ~ doanh nghiệp kinh doanh 
trong lĩnh vực tiên tệ, mục tiêu của các NHTMCP cũng không năm ngoài định hướng trên. Qua việc phân 
tích kết quả huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong giai: đoạn 2009-2014 cho 
thấy, nguồn vốn Kinh doanh của các NHTMCP ngày càng phụ thuộc vào nguôn vốn tiên gửi, trong khi, 
chỉ phí trả lãi cho nguồn vốn này của nhóm các NHTMCP lại cao hơn so với nhóm NHTMNN, dẫn đến 
hiệu quả hoạt động của nhóm NHTMCP đạt được chưa cao. Để giúp nâng cao năng lực huy động vốn với 
ý nghĩa là mội trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho các NHTMCP, 
bài việt tập trung vào nghiên cứu để xuất các gơI ý chính sách nhằm thu hút và giữ chân khách hàng gửi 


tiền tốt hơn, đừ đó tạo nên tảng cho các NHTMCP cải thiện được qui mô, tính ôn định và đặc biệt là chỉ 
phí cho nguồn vốn huy động quan trọng này. 


Từ khóa: huy động vốn, NHTMCP, nhân tố 
I- ĐẶT VẤN ĐÈ 


Huy động vốn là hoạt động quan trọng, mang tính chất sống còn của các NHTM. Hơn 80% nguồn 
vốn kinh doanh của các NHTM được hình thành từ nguồn vốn huy động, trong đó chủ yêu là vốn huy 
động từ tiền gửi của khách hàng. Vì thế, đối với NHTM, qui mô - hiệu quả - an toàn trong hoạt động 
kinh doanh ngân hàng phần lớn phụ thuộc vào qui mô - chi phí - và tính ôn định của nguồn vốn huy 
động, nguồn vốn tiền gửi. Tuy nhiên, do có sự tương đồng trong tính năng của các sản phẩm huy động 
vôn cũng như sự cạnh tranh gay gắt tất yếu giữa các NHTM, xảy ra tình trạng khách hàng dễ dàng dịch 
chuyên số dư tiền gửi của mình từ ngân hàng này sang ngần hàng khác, dẫn đến nguồn vôn tiền gửi của 
các ngân hàng thiếu bền vững về mặt qui mô, chi phí, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các 
ngân hàng trong hệ thống, đặc biệt giữa các NHTMNN và các NHTMCP. 

Mặc dù chiếm số lượng 26 trong tổng số 34 ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
nhưng nhóm các NHTMCP vân chưa thê hiện được ưu thế về qui mô cũng như hiệu quả huy động của 
mình. Cụ thể, ở các năm trong suốt giai đoạn 2008 - 2014, nhóm các NHMCP mới chí đạt gần 50% 
thị phần vốn huy động trong khi lại phải tốn chi phí huy động cao. Vì thế, làm thế nào để nâng cao 
năng lực huy động vôn, cụ thể là huy động vốn tiền gửi một cách hiệu quả và bền vững là vấn đề có ý 
nghĩa quan trọng với mục tiêu nâng cao hiệu quả tài chính của NHTMCP. 

Xét về tính chất, huy động vốn tiền gửi của NHTM là một dịch vụ tài chính, do đó, nếu biết 
được những nhân tố nào ảnh hưởng đến khách chàng trong việc ra quyết định lựa chọn ngân hàng cung 
cấp dịch vụ để giao dịch, các ngân hàng có thê xây dựng những chính sách hữu hiệu nhằm thu hút và 
giữ chân khách hàng đến giao dịch, nhờ đó, các ngân hàng có thể ồn định được nguồn vốn huy động cả 
về qui mô và chỉ phí. 

Xuất phát từ những tiếp cận trên, bài viết tiến hành xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 
định lựa chọn ngân hàng g1ao dịch của khách hàng thông qua việc tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã 
được công bồ trên các tạp chí quốc tế; trên cơ sở các nhân tố đã được xác định, bài viết đề xuất những 
gợi ý chính sách giúp nâng cao năng lực huy động vốn tiền gửi cho các NHTM với ý nghĩa như là một 
trong những nhóm giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả tài chính cho các NHTMCP trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa. 


I- KẾT QUÁ HUY ĐỘNG VÓN CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH KHÁNH HÒA GIAI 
ĐOẠN 2009 - 2014 


1. Qui mô và tốc độ tăng trướng vốn huy động 


Phân tích kết quả huy động vốn của các nhóm ngân hàng trên địa bàn Khánh Hòa giai đoạn 2009 — 
2014 cho thấy, 2 nhóm NHTMNN và NHTMCP luôn chiếm thị phần huy động vốn chủ yêu (hơn 97%) 
trên toàn hệ thống. Trong đó, mặc dù kết quả huy động vốn của nhóm các NHTMCP đạt tốc độ tăng 


90 


trưởng cao hơn so với nhóm NHTMNN nhưng giá trị vốn huy động lại mới chỉ chiếm gần 50% thị phần 
vôn huy động trên toàn tỉnh. 
Bảng 1. Kết quả huy động vốn của các nhóm ngân hàng trên địa bàn Khánh Hòa 


giai đoạn 2009- 2014 : 
ĐVT: Tỷ đông 






























































Các NHTM và TCTD 2009 2010 | 2011 | 2012 2013 2014 
1.Nhóm NHTM NN §.707 | 10.178, 12.322| 16.158| 18.475 | 21.402 
Tốc độ tăng trưởng 17% 21% 31% 14% 16% 

Thị phần 553% | 515%| 540%| 528%| 517% | 49,6% 
2.Nhóm NHTM CP 6.756 9.119| 10.298| 13.796| 16.477 | 20.828 
Tốc độ tăng trưởng 35% 13% 34% 19% 26% 

Thị phần 429% | 462%| 451%| 450%| 461% | 48.3% 

3.Các TCTD khác 276 450 194 676 799 S87 
Tốc độ tăng trưởng 63%| — -57%|_ 248% 18% 11% 

Thị phần 1,8% 23%|_ 0/99%|_ 22%|_ 22% 2,1% 

Tổng VHĐ 15.739 | 19.747| 22.814| 30.630| 35.751 | 43.117 
Tốc độ tăng trưởng 25% 16% 34% 17% 21% 





Nguôn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 
Kết quả huy động vốn theo hình thức huy động và đối tượng khách hàng 


So vớí nhóm NHTMNN, nhóm các NHTMCP có ưu thế hơn trong việc thu hút vốn tiền gửi. Cụ thể 
là tốc độ tăng trưởng huy động vốn tiền gửi bình quân giai đoạn 2009- 2014 của NHTMCP đạt 31,5%, 
trong khi nhóm NHTMNN chỉ đạt 20,8%. Các sản phẩm thuộc nhóm tiền gửi tiết kiệm là kênh chủ lực 
giúp các NHTMCP huy động vốn rất lớn. Tỷ trọng vôn tiền gửi tiết kiệm trên tổng tiền gửi của nhóm 
NHTMCP luôn đạt trên 90%; trong khi đó, ở nhóm NHTMNN. con số này chí dao động từ 60% đến 
80%. Phân tích kết quả huy động vốn theo đối tượng khách hàng cho thấy, dân cư là đối tượng khách 
hàng huy động vốn chủ yêu của các ngân hàng, tốc độ tăng trưởng nguôn vốn huy động từ dân cư của 
nhóm NHTMCP trong những năm qua lại luôn cao hơn nhóm NHTMNN. 


Bảng 2. Phân tích kết quả huy động vốn của các nhóm ngân hàng giai đoạn 2009- 2014 






























































ĐYVT: % 

Tiêu chí phân loại 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Cơ cầu nguồn vốn tiền gửi trên tổng vốn huy động 

Nhóm NHTM NN 95,6 98,7 96,8 95,0 97,3 99,7 

Nhóm NHTM CP 79,8 79,1 61,9 94,1 99,7 99,8 
Tốc độ tăng trướng vốn tiền gửi 

Nhóm NHTM NN 20,7 18,8 29,9 16,1 18,7 

Nhóm NHTM CP 33,8 16,9 53,8 26,6 26,5 
Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm trên tổng tiền gửi 

Nhóm NHTM NN 62,0 65,2 69,5 67,3 78,0 80,8 

Nhóm NHTM CP 90,2 90,8 90,4 93,1 92,2 91,7 
Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ tô chức kinh tế trên tổng vốn huy động 

Nhóm NHTM NN 42,2 34,2 30,7 33,0 33,6 29,8 

Nhóm NHTM CP 39,5 40,2 33,7 23.2 19,4 20,5 




















Nguồn: Ngân hàng Nhà nưuóc tỉnh Khánh Hòa 
Kết quả huy động theo kỳ hạn của nguôn vốn 
Xem xét kết cấu nguồn vốn theo tính kỳ hạn của các NHTM càng khẳng định rõ hai nhóm 


NHTMNN và NHTMCP đều chú trọng huy động nguồn vôn có kỳ hạn phục vụ cho hoạt động kinh 
doanh. Tuy nhiên, cơ câu nguôn vôn có kỳ hạn của nhóm NHTMCP luôn cao hơn 92% và cao hơn hăn so 


0Ị 


VỚI CƠ cấu này (dao động trong khoảng 80%- 87%) ở nhóm NHTMNN trong cả giai đoạn 2009- 2014. 
Điều này có thể do hệ thông các NHTMCP còn kém ưu thê về qui mô, về uy tín so với NHTMNN nên 
kém khả năng cạnh tranh hơn trong thu hút các sản phẩm huy động vốn có chỉ phí thấp như tiền gửi thanh 
toán của các tổ chức kinh tế, tiền gửi cá nhân,... Do vậy, họ tập trung vào thị phần mục tiêu là các sản 
phẩm tiền gửi định kỳ, tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân. 














95.00% 
90.00% 
O 
là bức  NHTMNN 
80.00% 
 NHTMCP 


75.00% 
70.00% 








2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Nguôn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa và tính toán của tác giả. 


2. Hiệu quả huy động vốn của nhóm NHTMNN và NHTMCP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn 2009- 2014 


Phân tích tỉ lệ chỉ phí huy động vốn cận biên, chỉ tiêu phản ánh số chỉ phí trả lãi tăng thêm mà ngân 
hàng phải gánh chịu đề có thê huy động được khoản vốn tăng thêm trong năm cho thấy khả năng huy 
động được các nguồn vốn có chỉ phí rẻ của nhóm NHTMCP kém hơn so với NHTMNN. Ở hầu hết các 
năm thuộc giai đoạn phân tích, nhóm NHTM CP đều tốn chỉ phí trả lãi nhiều hơn so với nhóm 
NHTMNN. Vì thế, nhóm NHTMCP luôn đạt các chỉ tiêu tỷ lệ thu lãi/chi lãi và chỉ tiêu thu nhập lãi thuần 
thấp hơn so với NHTMNN trong toàn giai đoạn 2009- 2014. 


Đồng thời, tý lệ thu nhập lãi thuần tính trên một đồng dư nợ bình quân của nhóm NHTMCP cũng 
thấp hơn và kém ôn định hơn qua các năm so với nhóm NHTMNN. Điều này góp phần khẳng định sự 
kém ưu thế của các NHTMCP so với NHTMNN trong huy động vốn, từ đó ảnh hưởng đến khả năng sinh 
lời của các NHTMCP. 


Bảng 3. Phân tích hiệu quả huy động vốn của nhóm NHTMNN và NHTMCP trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2009- 2014 














Chỉ tiêu đánh giá 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 2014 
Chỉ phí huy động vốn biên (ĐVT: %) 
Nhóm NHTMNN 24,5 52,0 SIk7 - 83 - 7,0 
Nhóm NHTMCP 5,0 45,l S5 - 3,5 3.3 





Tỷ lệ thu lãi/Chỉ lãi (ĐVT: lần) 
Nhóm NHTMNN | 1665| 1I,553| 14l6| 1.415 1429| 1,543 
Nhóm NHTMCP | 1063| 1/290| 1332| 1,361 1170| 1,234 
Thu nhập lãi thuần (ĐVT: tỷ đồng) 
Nhóm NHTMNN | 4664| 5868| 9060| 8916 83943 | 935,1 
Nhóm NHTMCP 278] 1618] 3615| 4620| 2016| 311,0 
Tỷ lệ lãi thuần/Dư nợ bình quân của các ngân hàng 
Nhóm NHTMNN | 0,080 0061| 0044| 0076| 0061| 0,060 
Nhóm NHTMCP | 0073| 0032| 0061| 0075| 0029| 0,031 













































































Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 


Nhìn chung, kết quả huy động vôn của các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đóng góp 
chủ yếu từ hoạt động thu hút vôn tiền gửi, trong đó tiền gửi tiết kiệm từ dân cư là nhóm sản phẩm chủ lực. 
Trong giai đoạn 2009- 2014, nhóm NHTMCP đã luôn đạt hiệu quả thấp hơn trong việc huy động vốn so 
với nhóm NHTMNN. Các nguồn vốn huy động có chỉ phí trả lãi (là bộ phận chỉ phí lớn nhất trong chỉ phí 
huy động vốn) cao hơn, dẫn đến thu nhập thuân thấp hơn so với nhóm NHTMNN. Bên cạnh đó, mức độ 
biến động của các chỉ tiêu phân tích hiệu quả huy động vốn qua các năm của nhóm NHTMCP luôn cao 
hơn NHTMNN, điều này cũng cho thấy phần nào tính ôn định chưa cao trong hoạt động kinh doanh của 
NHTMCP. 


g2 


HI- CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GIAO DỊCH 
CỦA KHÁCH HÀNG 


Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu được công bố trong các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, các 
nhân tô sau được xác định có ảnh hưởng đên quyêt định lựa chọn ngân hàng giao dịch của khách hàng: 


1. Nhân tố sự thuận tiện của ngân hàng 

Sự thuận tiện của ngân hàng được biểu hiện thông qua những thuận lợi về cơ sở vật chất (văn 
phòng, mạng lưới các chỉ nhánh, các điểm giao dịch, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ngân hàng, 
hệ thông thông tin, công nghệ ngân hàng...) cũng như những thuận lợi về qui trình, thủ tục tạo tiền đề để 
có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả, rút ngắn được thời gian giao dịch và dễ dàng 
tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. 

Trong nghiên cứu của Schram (1991) về các tiêu chuân chọn ngân hàng của sinh viên đại học Mỹ, 
ông đã chỉ ra răng sự tiện lợi là lý do chính tại sao hầu hết các sinh viên đại học chọn ngân hàng của họ. 
Cùng kết quả của Schram (1991), trong một nghiên cứu tại một khu vực đô thị lớn ở miên tây nước Mỹ, 
Pass (2006) cũng tìm thấy răng một trong những lý do cơ bản tại sao các sinh viên chuyên đổi ngân hàng 
hiện tại sang một ngân hàng khác là sự thuận tiện. Tương tự, nghiên cứu của Blankson et al. (2009) đã 
xác định 4 nhân tố then chốt là sự thuận tiện, năng lực, lời khuyên của gia đình và không thu phí ngân 
hàng là những nhân tố có tác động mạnh đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng của 2 quôc 
gia là Mỹ và Gana. 

2. Giá cả dịch vụ 

Trong ngành dịch vụ ngân hàng, giá cả bao gồm phí thực hiện giao dịch, lãi suất, và phí thanh toán 
hay hoàn trả (Gerrard và Cunningham, 2004). Almossawi (2001) đã xác định giá cả là yếu tố quan trọng 
trong lựa chọn ngân hàng đối với sinh viên cao đẳng và có tác động đến hành vi chuyền đổi của các khách 
hàng ngân hàng. Nhìn chung, nhận thức giá cả không hợp lý có thể ảnh hưởng đến việc khách hàng 
chuyên đổi lựa chọn ngân hàng khác (Campbell, 1999; Clemes và cộng sự., 2007). Những kết quả tương 
tự đã được tìm thấy từ nghiên cứu của ]avalgi và cộng sự (1989) trong việc điều tra các nhân tố ảnh 
hưởng đến các quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng ở Mỹ. Tại Singapore, Huu và Kar (2000) 
thấy răng sinh viên đại học chú trọng quan tâm về giá cả và các thành phần của của các dịch vụ ngân hàng 
khi quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch. Trong một cuộc nghiên cứu của Pass (2006) trong một khu 
vực đô thị lớn ở miền Tây nước Mỹ đã thu được thông tin về lý do vì sao sinh viên chuyền đôi ngân hàng 
và lựa chọn ngân hàng mới. Kết quả cho biết giá cả và sự tiện lợi đã được tìm thấy là những lý do chính 
cho việc lựa chọn một ngân hàng mới và các ngân hàng chuyền đổi. Đặc biệt, các yêu tố kinh tê/ tài chính 
khác như những ưu đãi trong vay vốn, lãi suất tiền gửi, phí và lệ phí giao dịch cũng đã tăng trong tầm 
quan trọng trong việc quyết định lựa ngân hàng bán lẻ (Devlin và Gerrard, 2004). 

3. Nhân tố hình ảnh và danh tiếng ngân hàng 

Boyd và cộng sự (1994) đã thực hiện một cuộc điều tra đối với các hộ gia đình ở Anh nhằm đánh 
tầm quan trọng của các tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng danh tiếng của 
ngân hàng là một tiêu chuẩn quan trọng nhất có ảnh hưởng hành vi chọn ngân hàng của các hộ gia đình ở 
Anh. Almossaw! (2001) cũng đã tiến hành một nghiên cứu tại Bahrain để kiểm tra các tiêu chí lựa chọn 
ngân hàng của sinh viên đại học. Ông thấy rằng những yếu tố quan trọng quyết định lựa chọn ngân hàng 
sinh viên đại học "là danh tiếng của ngân hàng, tiếp đến là tính sẵn có của bãi đậu xe gần ngân hàng, sự 
thân thiện của nhân viên ngân hàng và vị trí của các máy rút tiền tự động”. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng 
hình ảnh (tên) và danh tiếng của ngân hàng cũng là nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến việc ra quyết 
định lựa chọn ngân hàng của khách hàng (Yousuff và Azurah, 2006; Clemes và cộng sự, 2007). Tuy 
nhiên, trong nghiên cứu xu hướng lựa chọn ngân hàng, Devlin và Gerrard (2004) đã phát hiện ra rằng tầm 
quan trọng của tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng dựa trên hình ảnh và danh tiếng của ngân hàng lại không 
tăng theo thời gian. 

4. Nhân tố chất lượng dịch vụ và sản phẩm ngân hàng 

Trong trường hợp ngân hàng, Kamilia và Jacques (2000) cho rằng chất lượng dịch vụ chính là 
khoảng cách giữa sự mong đợi của khách hàng về dịch vụ được cung cầp với cảm nhận thực tế về dịch vụ 
được cung câp đó bởi ngân hàng. Mức độ cao của chất lượng dịch vụ là rất quan trọng nhằm đề ngăn chặn 
khách hàng rời bỏ ngân hàng đang giao dịch hiện tại của họ (Clemes và cộng sự, 2007). Một nghiên cứu 
khác của Dusuki và Abdullah (2006) đã chỉ ra các nhân tố chính thúc đây khách hàng chọn các ngân hàng 
Hồi giáo ở Malaysia. Kết quả nghiên cứu của các tác giả này cho thấy mức độ chất lượng dịch vụ được 
cung cập bởi ngân hàng Hồi giáo có đóng góp đáng kê đến sự thỏa mãn khách hàng, và ảnh hưởng đến 
những ủng hộ lâu dài đôi với ngân hàng Hồi giáo. Mavri và loannou (2008) đã nghiên cứu hành vi chuyên 


93 


đổi của khách hàng ở các ngân hàng Hy Lạp tìm thấy rằng chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ ngân 
hàng cung cấp có tác động tích cực làm giảm đi hành vi chuyên đôi ngân hàng. Zeithaml và cộng sự 
(1996) và Aydin và Ozer (2005) khẳng định rắng chất lượng dịch vụ nghèo nàn có thê đưa đến lòng trung 
thành của khách hàng thấp đi và giảm đi ý định sử dụng lại dịch vụ đó. 
5. Nhân tố cảm nhận rủi ro 

„ Trong các nghiên cứu về yếu tố rủi ro cảm nhận, nhiều nghiên cứu đã xác định các thành phần của 
yếu tố cảm nhận rủi ro là rủi ro tài chính, rủi ro thực hiện, rủi ro vật chất, rủi ro xã hội và rủi ro tâm lý 
(Ho và Ng,I994; Lockett và Littler, 1997). Hai nghiên cứu của Gan et al. (2006) và Lee (2009) đưa nhân 
tố Cảm nhận rủi ro như là một trong những tiêu chuẩn đề đo lường hành vi lựa chọn ngân hàng. Cả 2 
nghiên cứu này đều đưa đến kết luận Tăng nhân tố cảm rủi ro có ảnh hưởng có ý nghĩa và ngược chiều lên 
hành vi lựa chọn ngân hàng, tức là nêu khách hàng cảm nhận rủi ro khi sử dụng giao dịch ngân hàng càng 
cao thì khả năng từ chối lựa chọn ngần hàng này đề thực hiện giao dịch cũng càng cao và ngược lại. Kết 
quả nghiên cứu này cũng phù hợp với các kết quả nghiên cứu của Ho và Ñg (1994), và Lockett và Littler 
(1997). 
6. Nhân tổ lời khuyên/ giới thiệu và quảng cáo 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm của Blankson et al. (2007) về việc kiểm tra các tiêu chuẩn lựa 
chọn ngân hàng của khách hàng trong 3 nền kinh tế và văn hóa khác nhau là Mỹ, Đài Loan và Gana đã 
chỉ ra răng một trong 3 nhân tố quan trọng có tính quyết định đến lựa chọn ngân hàng của các khách hàng 
giữa 3 quốc gia này chính là sự giới thiệu. Thêm vào đó, Blankson et al. (2009) khẳng định lời khuyên từ 
gia đình và bạn bè đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn ngân hàng đối với khách hàng có kinh 
nghiệm và kiến thức tài chính. Ngoài ra, Devlin & Gerrard (2004) đã thực hiện một phân tích xu hướng 
về tầm quan trọng tương đối của các tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng và đã chỉ ra rằng lời khuyên đã tăng 
mức độ quan trọng và đã trở thành nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng. 
Ủng hộ kết luận này còn có các nghiên cứu của Devlin (2002) vàDevlin & Gerrard (2005). Tuy nhiên, 
nhân tố quảng cáo truyền thông lại không tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng Hồi giáo của 
khách hàng cá nhân ở Malaysia như đã được kết luận trong nghiên cứu của Marimuthu et al. (2010). 
Cùng với kết quả nghiên cứu của Marimuthu et al. (2010), các nghiên cứu của Mokhilis et al. (2010) và 
Hedayatnia & Eshghi (2011) cũng đã chỉ ra nhân tố truyền miệng từ bạn bè và người thân ít ảnh hưởng 
nhất đến quyết định lựa chọn ngân hàng. 
7. Nhân tô nhân viên NH và kinh nghiệm 

Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng là những người đại diện, chuyên tải hình ảnh cho ngân hàng. 
Do đó, đề tăng cường huy động vốn thì một điều cực kỳ quan trọng là các nhân viên ngân hàng phải có đủ 
những tiêu chí của một nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp: hiểu biết khách hàng, hiểu biết nghiệp vụ, 
hiểu biết quy trình, hoàn thiện phong cách phục vụ. Theo kết quả các nghiên cứu của Blankson et al. 
(2007, 2009) cho thấy một trong ba nhân tố quan trọng có tính quyết định đến lựa chọn ngân hàng của các 
khách hàng giữa 3 quốc gia Mỹ, Đài Loan và Gana là năng lực nhân viên ngân hàng. Cùng với kết quả 
này còn có các nghiên cứu của Mokhlis et al. (2010), Hedayatma & Eshghi (2011), Narteh & Owusu- 
Frimpong (2011). 
8. Nhân tố niềm tin 

Trong nghiên cứu của Babakus et al. (2004) về lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản vãng lai của 
khách hàng Mỹ, các tác giả này đã chỉ ra được 3 nhân tố có ảnh đến hành vi lựa chọn ngân hàng là tìm 
kiếm thông tin, niềm tin và kinh nghiệm, trong đó yếu tô niềm tin đóng vai trò quan trọng nhất trong việc 
lựa chọn ngân hàng khi khách hàng quyết định mở tài khoản giao dịch. Bởi vì, theo Babakus et al. (2004), 
các sản phâm/dịch vụ ngân hàng là dạng sản phẩm cao cấp và có tính rủi ro, do đó khi khách hàng có 
niềm tin vào ngân hàng thì khách hàng mới quyết định lựa chọn ngân hàng để giao dịch. Tương tự, một 
nghiên cứu của Haque et al. (2009) về việc xem xét hành vi lựa chọn giữa ngân hàng Hồi giáo và ngân 
hàng thông thường của khách hàng cá nhân ở Malaysia cũng khẳng định có những ảnh hưởng quan trọng 
của nhân tố niềm tin vào ngân hàng. Đồng thời, nghiên cứu của Rashid & Hassan (2009) khi kiểm tra sự 
tác động của các yếu tố nhân khẩu học đối với các tiêu chí lựa chọn ngân hàng Hồi giáo của khách hàng 
nội địa ở Bangladesh cũng nhận ra rằng sự tin tưởng được đánh giá có tầm ảnh hưởng quan trọng cao 
nhất đối với quá trình ra quyết định lựa chọn ngân hàng. 
9. Các nhân tố khác 

Ngoài các nhân tố nói trên thì trong giai đoạn này các tác giả cũng phát hiện thêm nhiều nhân tố 
khác như nhân tố Công nghệ ngần hàng, Sự cảm nhận sự dễ dàng sử dụng, Sự cảm nhận tính hữu ích, Sự 
cảm nhận an toàn... Nhìn chung, các nhân tố này đều có những ảnh hưởng nhất định đến hành vi lựa 
chọn ngân hàng của khách hàng. 


94 


IV. CÁC GỢI Ý CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC HUY ĐỘNG VÓN CỦA CÁC 
NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH KHÁNH HÒA 

Xuất phát từ thực trạng qui mô huy động của các NHTMCP phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tiền gửi 
tiết kiệm của dân cư - nguôn vôn có chỉ phí huy động và mức độ nhạy cảm với lãi suất huy động cao hơn 
nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn, dẫn đến tính ổn định cũng như hiệu quả nguồn vốn huy động của các 
NHTMCP chưa thật sự bền vững. Để cải thiện chỉ phí huy động, tránh tình trạng chuyên đổi vốn tiền gửi 
của khách hàng giữa các ngân hàng, các NHTMCP cân quan tâm đến các giải pháp nâng cao năng lực 
huy động từ tiền gửi thanh toán, tiên gửi cá nhân, tiền gửi vãng lai vì đây là nguôn vôn có chi phí rẻ; đồng 
thời cân có những biện pháp ngoài cạnh tranh lãi suất huy động giúp thu hút và giữ chân khách hàng cá 
nhân tốt hơn. Dựa trên các nhân tô ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch của khách 
hàng đã được xác định như trên, bài viết đề xuât một sô giải pháp nhằm giúp các NHTMCP tăng tính bền 
vững và hiệu quả huy động vốn phù hợp với tầm quản trị của các chi nhánh NHTMCP trên tỉnh Khánh 
Hòa như sau: 

1- Chú trọng việc xây dựng chỉ nhánh, điểm giao dịch, đầu tư trang thiết bị ngân hàng để tạo sự 
thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch. 

- Nghiên cứu, lựa chọn địa điểm phù hợp để đặt các điểm giao dịch, phòng giao dịch đảm bảo sự 
thuận tiện và an toàn về giao thông, về không gian để xe cho khách hàng đến giao dịch. 

- Đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ của ngân 
hàng, hỗ trợ cho việc rút ngăn thời gian giao dịch cũng như tạo sự thoải mái và tiện lợi cho khách hàng. 

- Tổ chức tốt công tác đón tiếp và tư vấn cho khách hàng đến giao dịch để tránh tình trạng khách 
hàng lúng túng, chờ đợi lâu khi đến ngân hàng giao dịch. 

2- Nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi của ngân hàng 

- Đa dạng hóa các sản phâm tiền gửi từ tiền gửi không kỳ hạn đến tiền gửi định kỳ và tiền gửi tiết 
kiệm, đặc biệt quan tâm đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm để thu hút khách hàng cá nhân vốn 
là thế mạnh của ngân hàng. 

- Chú trọng nâng cao chất lượng của các tài khoản tiền gửi cá nhân, tiền gửi thanh toán qua việc 
nâng cao mức độ an toàn của tài khoản, khả năng truy vấn thông tin cũng như khả năng thực hiện các 
giao dịch được dễ dàng và độ chính xác cao. 

- Các sản phẩm tiền gửi nên được kết hợp với các dịch vụ về bảo hiểm cũng như các giao dịch trên 
tài khoản tiền gửi dễ dàng thực hiện ở các chỉ nhánh trong cùng hệ thống. 

3- Quan tâm xây dựng các chính sách liên quan đến lợi ích tài chính đối với các khoản tiền gửi 

Lợi ích tài chính đối với các khoản tiền gửi được thể hiện qua lãi suất; chính sách thưởng, khuyến 
mãi, hậu mãi đối với khoản tiền gửi này, cũng như các ưu đãi tài chính khác mà khách hàng gửi tiên được 
hưởng thêm. Đề thu hút các khách hàng gửi tiền đến với ngân hàng cũng như giữ chân được khách hàng ở 
lại với mình, các ngân hàng cần xây dựng các mức lãi suât tính cho các khoản tiền gửi có tính hấp dẫn so 
với các ngân hàng khác; đồng thời xây dựng các chính sách thưởng và thiết kế các chương trình khuyến 
mãi, hậu mãi tốt. Bên cạnh đó, thiết kế các ưu đãi tài chính khác phù hợp cho từng nhóm đối tượng khách 
hàng như: giảm phí dịch vụ liên quan đến tài khoản tiền gửi, tặng thêm lãi suất duy trì tiền gửi, ưu đãi vay 
vốn tại ngân hàng... 

4- Nâng cao hình ảnh và chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng 

Hình ảnh và chất lượng nhân viên ngân hàng được thể hiện qua diện mạo — trang phục - thái độ - 
kinh nghiệm, chuyên môn của đội ngũ nhân viên. Để nâng cao hình ảnh và chất lượng nhân viên ngân 
hàng, các ngân hàng nên chú trọng hơn về những vấn đề sau: 

- Công tác tuyên dụng nhân viên: cần được triển khai minh bạch và khoa học, qua nhiều kênh tuyên 
dụng khác nhau (như trường đại học, ngày hội việc làm, đăng tin tuyên nhân viên trên các phương tiện 
truyền thông) nhằm thu hút được lượng lao động tham gia tuyển dụng dồi dào, tạo điều kiện cho ngân 
hàng tuyên lựa được nhiều nhân viên thỏa mãn các yêu câu như đã đề ra. 

- Chú trọng đầu tư trang phục, nâng cao điện mạo cho nhân viên ngân hàng. 

- Công tác đào tạo — bồi dưỡng nguồn nhân lực: để có được đội ngũ nhân viên — giao dịch viên xuất 
sắc đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục tổ chức đào tạo — bồi dưỡng cho các nhân viên của mình dưới 
nhiều hình thức. Việc đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ 
mà còn trong cả lĩnh vực kỹ năng, thái độ giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống cho khách hàng...; đào 
tạo, bồi dưỡng đề hình thành thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên ngân hàng. 

- Cùng với việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, các ngân hàng cân xây dựng qui trình nghiệp vụ chặt 
chẽ hơn, dùng các biện pháp tích cực giúp ngăn chặn và kiểm soát các sai phạm trong tác nghiệp; cũng 
như luôn đề cao tỉnh thần trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng. 


95 


- Quan tâm đến các chế độ đãi ngộ nhân viên: Ngoài chính sách tuyển dụng và đào tạo, các 
NHTMNN cũng cần có những chính sách đãi ngộ nhân viên công bằng và cạnh tranh cao, khen thưởng 
khi hoàn thành công việc, phê bình hay kỷ luật khi vi phạm các quy định ngân hàng. Đề giữ chân nhân 
viên giỏi, tận tâm với công việc, thì ngân hàng cần quan tâm đến các chế độ của nhân viên như lương 
thưởng, bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, vay ưu đãi, định kỳ cho nhân viên đi tham quan nghỉ 
dưỡng...Những chính sách trên góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng hiệu quả công việc, khích 
lệ, động viên tạo nên sự gắn bó lâu dài đối với nhân viên của mình. 
5.Nâng cao hình ảnh và danh tiếng ngân hàng 

- Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho giao dịch ngân hàng để tăng niềm tin và sự thu hút đối với 
khách hàng. Khi đầu tư Cơ SỞ Vật chất, các ngân hàng cân chú ý đến hình ảnh mà ngân hàng đang muốn 
xây dựng để có sự thiết kế, bài trí cho phù hợp và đồng bộ. 

- Các ngân hàng nên thiết lập nhiều kênh giao tiếp với khách hàng; tích cực chủ động cải thiện hình 
ảnh bằng cách tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng hơn và dài hạn hơn. Các ngân hàng cũng cần quan 
tâm hơn đến công tác truyền thông, cung cấp liên tục hình ảnh và thông tin về các hoạt động nhất là các 
hoạt động tình nguyện, tài trợ của mình qua các kênh truyền thông riêng, nhờ đó, ngân hàng vừa xây 
dựng được hình ảnh và danh tiếng, vừa tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng hơn. 

- Củng cố và phát triển các năng lực vốn có của ngân hàng để tạo và giữ lòng tin với khách hàng. 
Chỉ những ngân hàng tạo dựng được niềm tin với khách hàng mới duy trì được sự gắn bó, lòng trung 
thành của khách hàng đối với thương hiệu của mình. Và chỉ có lòng trung thành của khách hàng mới giúp 
ngân hàng đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay sắt. 

KÉT LUẬN 

Với thực trạng kết quả huy động vốn còn có những hạn chế về chỉ phí, qui mô cũng như tính ô ồn 
định và hiệu quả, việc nâng cao năng lực huy động vôn, cụ thể là huy động vôn tiền gửi trở thành vấn 
đề có ý nghĩa quan trọng của các NHTMCP. Từ các kết quả nghiên. cứu đã được công bố trên các tạp 
chí quốc tế, bài viết đã xác định được có các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng 
giao dịch của khách hàng như sự thuận tiện, giá cả dịch vụ, chất Tượng sản phẩm dịch vụ, nhân viên, 
niêm tin, hình ảnh và danh tiếng của ngân hàng. Dựa trên việc hiểu biết về, các nhân tố ảnh hưởng đến 
quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng, bài viết đã đề xuất một số chính sách nhằm giúp các 
NHTMCTP trên địa bàn Khánh Hòa trong điều kiện năng lực quản trị của mình quan tâm thực hiện để có 
thê đạt được những kết quả huy động vốn tích cực hơn, nhờ đó góp phần nâng cao hiệu quả tài chính 
trong quá trình hoạt động. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

L Tiếng Việt 

1 Nguyễn Đăn Dờn (2009),Mghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP-Hồ 
Chí Minh. 

2 _ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, chỉ nhánh Khánh Hòa. Báo cáo hoạt động của hệ thống ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa các năm 2009 -2014. 

3. Kotler, P. (2004), Marketing căn bản, NXB Lao động và xã hội, Hà Nội. 

I. Tiếng Anh 

Almossawl, M. (2001), Bank selection criteria employed by college students In Bahrain: an 


empirical analysls, ïnernafional Journal oƒ Bank Marketing, 19, 3, 115-125. 

5 Aydin, S. and Ozer, G. (2005), An analysis of antecedents of customer loyalty 1n the Turkish 
mobile communication market, European Journal oƒ Marketing, 39, 7, 910-923. 

6 Babakus, E., Eroglu, S., and Yavas, U. (2004), Modeling consumers' choice behavior- an 
application 1n banking, Jouznal öøƒ Services Marketing, 18, 6, 462-470. 

7 Blankson, C., Ming-sung C. J., and Spears, N. (2007), Determinants of banks selection In SA, 
Taiwan and Ghana, /mfernational Journal of Bank Marketing, 25, 7, 469-489. 

8 Boyd, W. L., Leonard, M., and White, C. (1994), Customer preferences for financial services: An 
analysis, mfernafional Journal oƒ Bank Marketing, 12,1, 9-15. 

9 Campbell, M.C. (1999), Perceptions of price unfairness: antecedents and consequences, Jowrnal oƒ 
Marketing Research, 36, 2,187-200. 

10 Clemes, M.D., Gan, C. and Zheng, L.Y. (2007), Customer switching behaviour 1n the NewZealand 


banking Industry, Banks and Banks System, 2, 4, 50-66. 
96 


II 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


Devlin, J. F. (2002), Customer knowledge and cholIce criteria In retail banking, Journal øŸ Strafegic 
Marketing, 10,4, 273-290. 

Devlin, J. E., and Gerrard, P. (2004), Choice criteria In retail banking: an analysis of trends, Journal 
Øƒ Strategic Marketing, 12, l, 13-27. 

Dusuki, A.W. and Abdullah, Ñ.I. (2006), Why do Malaysian customers patronise Islamic banks?, 
The International Journal oŸ‡ Bank Marketing, 25, 3, 142-60. 

Gerrard, P., and Cunningham, J.B. (2004), Consumer switching behavior In the Asian banking 
market, Journal oƒ Services Marketing, 18, 3, 215-223. 

Haque, A., Osman, J., and Ismail, A. Z. (2009), Factor influences selection of Islamic banking- a 
study on Malaysian customer preferences, Aznerican Journal oƒ Applied Sciences, 6, 5, 922-927. 
Hedayatmia, A., and Eshghi, K. (2011), Bank selection criteria in the Iranian retail banking Industry, 
International Journal oƒ Business and Managememr, 6, 12, 222 -229. 

Ho, S.S.M. and Ng, V.T.F. (1994), Customers” risk perceptlons of electronic payment system, 
ImternaHonal Journal oƒ Bank Marketing, 12, 8, 26-39. 

Huu, P. T. and Kar, Y. H. (2000), A study of bank selection decisions In Singapore using the 
Analytical Hierarchy Process, Imfernafional Journal oƒ Bank Marketing, 18,4,170-180. 

Kamilia, B. and Jacques, N. (2000), A reliable and valid measurement scale for the perceived 
service quality of banks, The Imternafional Journal oƒ Bank Marketing, 18, 2, 81-91. 

Lockett, A. and Littler, D. (1997), The adoption of direct banking services, Journal oƒ Marketing 
Managemerr, 13, 791-81 ]. 

Mavri, M. and loannou, G. (2008), Customer switching behaviour In the Greek banking services 
using survival analysls, Managerial Finance, 34, 3, 186-97. 

Mokhlis, S., Mat, N.H.N., and Salleh, H.S. (2008), Commercial Bank Selection: The Case of 
Undergraduate Students in Malaysia, Imernafional Review oƒ Business Research Papers, 4,5, 258- 
270. 

Pass, M. W. (2006), Western ỦS college students: Banking preferences and marketplace 
performance, Jowurnal oƒ Financial Services Marketing, I1, 1, 49-63. 

Rashid, M. (2009), Customer Demosraphics Affecting Bank Selection Criteria,Preference, and 
Market Segmentation: Study on Domestic Islamic Banks in Bangladesh. Iwernafional journal oƒ 
Business and Managermment, 4, 6, 173-182. 

Schram, J. (1991), How student choose their banks, US Banker, T10, 75-78. 

Yousuff, R. and K.N.Md. Azurah, (2006). Selection factors of Islamic Banking between Bank 
Islam Malaysia berhad and conventional banks amongst public servants in Kotakinabalu. 
Proceeding oƒ the Annual Conference on Malaysian Finance Associatlons, 315-329. 

Zeithaml, V.A., Berry, L. and Parasuraman, A. (1996), The behavioural consequences of service 
quality, Journal oƒ Marketing, 60, 2, 31-46. 


97 


CHỦ ĐÈ 5 


NGHIÊN CỨU THƯỚC ĐO EVA TRONG PHÂN TÍCH 
HIỆU QUÁ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 


985 


VẬN DỤNG THƯỚC ĐO EVA ĐÈ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUÁ HOẠT ĐỌNG TẠI 
CÔNG TY CÓ PHẢN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 KHÁNH HÒA 
ĐIÊU CHỈNH THEO CHÉ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM 


ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 
Khoa Kê toán — tài chính 


TÓM TẮT 

Việc sử dụng các thước đo truyễn thống để đánh giá thành quả hoạt động doanh nghiệp như lợi 
nhuận, vòng quay hàng tôn kho, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn cô phân, thu 
nhập trên môi cô phần... cũng như cơ sở để xác định các thước ẩo truyền thống đêu dựa trên số liệu kế 
toán đã bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy, mục đích của bài viết này là đề cập đến một công cụ đo lường hữu 
ích khác đó là EVA (giá trị kinh tế tăng thêm) nhằm đánh giá thành quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, khắc phục được những hạn chế vốn có của các thước đo truyền thống. Đồng thời, ứng dụng công 
cụ này để ảo lường đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cô phân tư vấn xây dựng điện 4 Khánh Hòa, 
giúp nhà quản lý cũng như những nhà đầu tư biết được giá trị thật sự được tạo ra từ thành quả hoạt động 
của doanh nghiệp 
Từ khóa: EVA, lợi nhuận, vốn đầu tư, lãi suất. 


I. ĐẶT VẤN ĐÈ 

Trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, để có thê tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh 
nghiệp phải sử dụng các công cụ khác nhau để quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sao 
cho hiệu quả nhất. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần phải có những đổi mới trong việc quản lý và kinh doanh, 
đặc biệt là công việc đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Cho nên, để đo lường thành quả 
hoạt động, các doanh nghiệp đã và đang sử dụng những thước đo truyền thống như: lợi nhuận, vòng quay 
hàng tồn kho (Inventory Turnover), vòng quay tài sản, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (Return on total 
asset -ROA), tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (Return on equity - ROE), thu nhập trên mỗi cổ phần 
(EPS), .v.v 

Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay,ngoài mục tiêu lợi nhuận thì mục tiêu 
mà tất cả các doanh nghiệp hướng đến chính là việc tạo ra các giá trị cho cô đông. Thế nhưng giá trị ấy 
được đo lường như thế nào cho hợp lý. Bởi nếu không thể đo lường giá trị ấy một cách định lượng cụ thể 
thì làm sao các cô đông cũng như nhà đầu tư có thê nhận biết tốt nhất giá trị mà doanh nghiệp thật sự 
đang tạo ra là bao nhiêu? 

Việc sử dụng các thước đo truyền thống trên để đánh giá thành quả hoạt động doanh nghiệp đã 
bộc lộ một số hạn chế: Thứ nhất, hầu hết các thước đo truyền thống không tính đến chỉ phí sử dụng vốn, 
đặc biệt là chi phí sử dụng vốn chủ - là chỉ phí cơ hội khi nhà đầu tư bỏ vốn vào hoạt động kinh doanh. Vì 
vậy, chúng chưa chỉ ra được liệu rằng doanh nghiệp có tạo ra giá trị cho mình và cô đông hay không. Thứ 
hai, cơ sở để xác định các thước đo truyền thống đều dựa trên sô liệu kế toán. Nhưng số liệu kế toán được 
phỉ nhận lại dựa trên một số giả định và tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận, vì vậy, sẽ 
dẫn đến một số hạn chế như: hạn chế trong việc xác định lợi nhuận, hạn chế trong việc phản ánh vôn đầu 
tư. 

Sử dụng thước đo EVA (giá trị kinh tế tăng thêm) để đánh giá thành quả hoạt động sẽ khắc phục 
được những hạn chế vốn có của các thước đo truyền thống, giúp cho các nhà quản lý cũng như những nhà 
đầu tư biết được giá trị thật sự được tạo ra từ thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Khi được xây dựng, 
tính toán một cách chính xác, khách quan thì EVA sẽ là kim chỉ nam cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư 
và cô đông đánh giá về sự thành công trong tương lai của một doanh nghiệp. Ngoài ra, EVA còn là thước 
đo tốt nhất để đánh giá trách nhiệm và khen thưởng cho những nhà quản lý các bộ phận, giúp cho các nhà 
quản lý bộ phận hướng mục tiêu của bộ phận vào mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp 

Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi thước đo EVA như là một công cụ hữu hiệu nhất để đánh giá 
thành quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam còn khá khiêm tốn. Nhận thức được 
tầm quan trọng cũng như công dụng to lớn của thước đo EVA, tác giả đã đi đến chọn đề tài:” Vận dụng 
thước đo EVA để đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cô phần tư vấn xây dựng điện 4 Khánh Hòa”. 


II. GIỚI THIỆU EVA VÀ VẬN DỤNG 
Thước đo EVA có nguôn gôc từ khái niệm lợi nhuận còn lại R[I, được công ty Stern Steward 
(Mỹ) xây dựng và đăng ký bản quyên (1994). Thuật ngữ này được Stern Stewart&Co sáng tạo ra trong 


99 


lúc cố gắng tìm kiếm cách thức đo lường mức lợi nhuận kinh tế (economic profït) thật sự mà một doanh 
nghiệp nào đó có thê tạo ra. Nhờ đó mà chúng ta có thê xác định được mức độ thành công cũng như thua 
lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nào đó một cách chính xác hơn và đơn giản hơn. Gía trị 
kinh tế gia tăng- EVA cũng là một thước đo hữu ích đối với nhà đầu tư khi muốn xem xét một cách định 
lượng giá trị mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể dùng thước đo EVA 
để so sánh doanh nghiệp này với các doanh nghiệp khác cùng ngành một cách nhanh chóng. EVA được 
tính dựa trên lợi nhuận kinh tế không phải lợi nhuận kế toán. Trong suốt những năm 1990, hầu như các 
công ty lớn của Mỹ đều sử dụng EVA trong quản lý như Coca Cola, Walmart, AT&T... 

Trước đây người ta vẫn quen dùng chỉ sô lợi nhuận ròng hay thu nhập trên mỗi cô phần EPS là 
căn cứ cho giá trị doanh nghiệp tạo ra cho cô đông. Song, càng ngày người ta càng ưa dùng thước đo 
EVA. Bởi vì EVA xác định mức lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi trừ đi chi phí sử dụng vôn. Bởi vì lợi 
nhuận thật sự nên được tính tương xứng với chỉ phí sử dụng vốn. Dễ thấy nhất là nếu cả hai doanh nghiệp 
đều tạo ra lợi nhuận là 1 tỷ đồng một năm, nhưng một doanh nghiệp đã phải sử dụng vốn đầu tư 500 triệu 
với một doanh nghiệp chỉ sử dụng vốn đầu tư có 200 triệu phải nên được đánh giá khác nhau. 

Giá trị kinh tế tăng thêm (Economic value added ~ EVA) là thước đo phần thu nhập tăng thêm từ 
chênh lệch giữa lợi nhuận trước lãi vay và sau thuế trừ chỉ phí sử dụng vốn bình quân của tất cả các tài 
sản kinh doanh được sử dụng vào việc tạo ra lợi nhuận. 

Công thức tính: EVA = NOPATT - (TC x WACC) 

- NOPAT (Net Operating Profit after tax): Lợi nhuận trước lãi vay và sau thuế = Lợi nhuận sau 
thuế + lãi vay x(I- thuế suất thuê TNDN) 

- TC: (Total capital): Vốn đầu tư xác định bằng tổng tài sản bình quân trên bảng cân đối kế toán. 

- WACC: Lãi suât sử dụng vốn bình quân gia quyên theo tỷ trọng các nguôn vốn ( bao gồm cả 
vốn vay và vốn chủ) 

Như vậy để tạo ra giá trị kinh tế tăng thêm, doanh nghiệp cần chú trọng vào một số các yếu tố 
Sau: 

- — Đầu tư vào các hoạt động tạo ra giá trị 

- __ Đổi mới tài sản kinh doanh từ việc thanh lý những tài sản không tạo ra giá trị. 

- Tối ưu hóa cấu trúc vốn 

Đề thấy rõ sự ưu việt của thước đo này, tác giả tiến hành ứng dụng thước đo EVA vào đánh giá 
hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần tư vân xây dựng điện 4 Khánh Hòa dựa vào số liệu trên Báo cáo 
tài chính năm 2015 của công ty. 


Bảng 1:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt năm 2015 


















































Chỉ tiêu Số tiền 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 140,542,529,949 
Gía vốn hàng bán 97,/716,980,532 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 42,825,549,417 
Doanh thu hoạt động tài chính 12,495,797,255 
Chỉ phí tài chính 287,555,474 

Trong đó: Chi phí lãi vay 272,832,675 
Chi phí bán hàng 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 29,458,655,563 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25,575,135,635 
Lợi nhuận trước thuế 
CP thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2,990,626,210 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 22,545.879,288 





100 


Bảng 2:Bảng cân đối kế toán tóm tắt năm 2015 


A- Tài sản ngắn hạn 106,716,218,995 | A-Nợ phải trả 60,466,301,691 
I- Tiền và các khoản tương đương 22,446,436,893 | I- Nợ ngắn hạn 57,466,301,691 
1. Tiền mặt 8,446,436,893 | 2. Phải trả người bán 7,293,851,403 
2. Các khoản tương đương tiền 14,000,000,000 | 3. Người mua trả tiền trước 29,118,791,548 
I- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.552.778.700 
HI- Các khoản phải thu ngắn hạn 70,887,111,072 | 5. Phải trả ngắn hạn khác 4.156,290,116 
1. Phải thu khách hàng 71,152,693,943 | 5. Phải trả người lao động 7,803,724,472 
2, Trả trước cho người bán 2,596,806,461 | 6. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,540.865.452 
3. Các khoản phải thu khác 8,877,920,737 | HI- Nợ dài hạn 3.000.000.000 
2. Dự phòng phải thu khó đòi -11,740,310,069 [ 1. Vay và nợ thuê TC 3,000,000.000 
IV- Hàng tồn kho 13,377,472,269 | B- Nguồn vốn chủ sở hữu 180,487,014,702 
V- Tài sản ngắn hạn khác 5,198,761 | Vốn cô phần thường 145,996, 140,000 
B- Tài sản dài hạn 134,237,097,398 | Thặng dự vốn cô phần -15,784,110,000 
I- Các khoản phải thu dài hạn 2,082,336,984 | Cô phiếu quỹ -745,850,060 
I- Tài sản cố định 24.894.878.303 | Quỹ đầu tư phát triển 26,753,260,607 
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 105,941,640,000 | Quỹ khác 1,721,694.867 
V- Tài sản dài hạn khác 1,318,242,111 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22,545,879,288 


240.953,316,393 240.953,316,393 





101 


Để tính toán chỉ tiêu EVA có 4 bước: 

Bước 1: Tính lợi nhuận hoạt động trước lãi vay và sau thuế (NOPAT) 

Dữ liệu này được lấy từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 

NOPAT = Lợi nhuận sau thuế + Lãi vay (1 — thuê suất thuế TNDN) 

= 22.545.879.288 + 272.832.675 (I- 22%) = 22.758.688.775 đ 

Bước 2: Tính tông vốn đầu tư 

Tổng vôn đầu tư chính là tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty 

TC = 240.953.316.393 đ 

Bước 3: Xác định lãi suất sử dụng vốn bình quân WACC 

WACC là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỷ trọng các loại vốn mà doanh 
nghiệp sử dụng Đề tính WACC, chúng ta cần tính được lãi suất sử dụng nợ vay và lãi suất sử dụng vốn chủ 
sở hữu. Công thức như sau: WACC = (E/V)*Re + (D/V)#*Rd *(1-Tc) 

Trong đó: 

Re : chi phí sử dụng vốn cô phần 

Rd : chi phí sử dụng nợ 

E_ : giá trị thị trường của tổng vốn cô phần 

D :giá trị thị trường của tổng nợ của doanh nghiệp 
V : Tổng vốn dài hạn của doanh nghiệp 

Tc : thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Đối với lãi suất sử dụng nợ vay được tính toán theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng của từng 
khoản nợ. 

Phần suất sinh lời kỳ vọng của vốn chủ sở hữu: có rất nhiều cách tính, tuy nhiên để đơn giản hóa, 
công ty có thê lấy cô tức mà Đại hội cổ đông thông qua hàng năm làm lãi suất sinh lợi cho năm tài chính tiếp 
theo. Hoặc đối với các doanh nghiệp khác, có thê dựa vào lãi suất chính phủ trung hạn là lãi suất sinh lợi kỳ 
vọng hoặc sử dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) đề tính toán 

Theo báo cáo tài chính của Công ty lãi suất sử dụng nợ vay là 10%, lãi suất sử dụng nợ vay sau thuế 
được xác định theo công thức 

Lãi suất sau thuế = = lãi suất x(TI- thuế suất thuế TNDN) = 10%x Ál: 22%) = 1,8%. 

Do công ty cô phần tư vấn xây dựng điện 4 chỉ phát hành cổ phần thường, vì vậy lãi suất sử dụng cổ 
phần thường chính là lãi suất sử dụng vôn chủ. Đề tính lãi suất sử dụng vôn chủ, bài viết sử dụng mô hình 
định giá tài sản vốn (CAPM). Theo mô hình này, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của vốn chủ sở hữu được tính toán 
theo công thức sau: 

Fc=I( + (Œm - Fÿ) 
Trong đó: 

r, lãi suất sử dụng vốn chủ sở hữu 

r;_ lãi suất bình quân trong 10 năm của trái phiếu chính phủ 

rạ tỷ suất sinh lời kỳ vọng trên thị trường 

ÿ hệ số đo lường rủi ro của thị trường 

Do hướng nghiên cứu của bài viết chủ yếu tập trung vào vấn đề Kế toán quản trị nên tác g1ả không đi 
sâu vào tính toán hệ sô ÿ và tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường. Hệ số J và tỷ suất sinh lời kỳ vọng của 
thị trường( ở đây là VN — Index) sử dụng trong bài được công ty tính toán sẵn . 

Bảng 3: Bảng tính lãi suất sử dụng vốn chủ sở hữu 















































Chỉ tiêu Năm 2015 

Lãi suất bình quân trong 10 năm của trái phiêu chính phủ 6,6 % 

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng trên thị trường (giai đoạn 2005- 2015) 14% 

Hệ số 0,03 

Lãi suất sử dụng vốn chủ sở hữu 6,82% 

Bảng 4: Bảng tính WACC 
Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng Lãi suất sử 
nguồn vốn dụng vốn 

Vôn chủ sỡ hữu 180.487.014.702 0,75 6,82% 
Nợ phải trả 60.466.301.691 0,25 7,8% 
Tổng nguồn vốn 240.953.316.393 1,00 
Lãi suất sử dụng vốn bình quân 7,07% 




















102 


Bước 4:Xác định giá trị kinh tế tăng thêm 
Bảng 5: Bảng tính EVA 









































STT Chỉ tiêu Giá trị 
1 Lợi nhuận trước lãi vay và sau thuế 22.758.088.775 
2| Vôn đầutư 240.953.3 16.393 
3 WACC 7,07% 
4 Chi phí sử dụng vốn bình quân( x 3) 17.035.399.469 
5 EVA( -4) 5.723.289.306 
6 EVA trên vốn đầu tư(5/2) 2,38% 
7 ROI (1/2) 9,45% 
Nhận xét 


Bảng 4 cho thấy lợi nhuận ròng của Công ty cổ phần Tư vấn điện 4 năm 2015 là 22.545.879.288 
đồng, sau khi tính EVA chúng ta thu được kết quả là 5.723.289.306 đồng. Điều này có thể khẳng định là 
trong năm 2015, công ty cô phần Tư vấn điện 4 thực tế đã tạo ra giá trị tăng thêm cho cổ đông tương đương 
2,38%. Kết quả trên cũng cho thấy lợi nhuận đạt được đủ bù đắp lãi suất vay vôn và đáp ứng được kỳ vọng 
mà cổ đông mong muôn: năm 2015 tỷ suất sinh lời mong muôn của nhà đầu tư là 7,07% và kết quả thực sự 
đạt được là 9,45%. 

Ưu điểm 

Thứ nhất, thước đo EVA có tính tới chỉ phí sử dụng vốn chủ, đây là chi phí cơ hội khi nhà đầu tư bỏ 
vôn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh này thay vì lĩnh vực kinh doanh khác, qua đó có thể xác định chính xác 
giá trị thực sự được tạo ra cho các nhà đầu tư, cô đông trong một thời kỳ nhất định. Các thước đo khác không 
tính tới loại chi phí này. 

Thứ hai, khi xác định EVA đòi hỏi các chỉ tiêu được phán ánh theo quan điểm kinh tế khắc phục 
được hạn chế của các thước đo truyền thống khác khi sử dụng sô liệu kế toán phục vụ cho việc tính toán. Vì 
vậy, khi tính toán EVA cần phải dựa trên quan điểm kinh tế coi tất các các nguôn vốn được huy động vào 
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đều phát sinh chi phí sử dụng vốn và phải được phản ánh theo cơ sở 
tiền 

s* Nhược điểm 

Thước đo EVA ít phù hợp với những doanh nghiệp có giá trị tài sản vô hình lớn. 

EVA chỉ là thước đo quá khứ. Vì vậy, doanh nghiệp không thể sử dụng thước đo này để đánh giá 
hiệu quả kinh doanh trong tương lai. 

Khi vận dụng EVA trong môi trường kế toán Việt Nam, cần điều chỉnh số liệu cho phù hợp với mục 
đích tính EVA, đó là số liệu sử dụng cần dựa trên quan điểm kinh tế. 

Điều chỉnh số liệu kế toán khi tính EVA: 

Hiện tại, đề tính EVA, chúng ta dựa vào số liệu kế toán do công ty cung cấp. Việc công ty thực hành 
kế toán dựa trên chế độ kế toán Việt Nam dẫn đến kết quả tính toán cuôi cùng chưa thật sự chính xác. Theo 
đề xuất của Stern Steward, khi tính EVA cần chú ý rằng: chỉ những tài sản nào của doanh nghiệp tham gia 
vào việc tạo ra giá trị mới được đưa vào chỉ tiêu tính toán (chỉ quan tâm đến các tài sản kinh doanh). Các tài 
sản không tham gia vào việc tạo ra giá trị ( ví dụ như các tài sản chờ thanh lý, các tài sản không sử dụng 
đến....) phải được loại ra. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu trên liên quan đến việc tính toán chỉ phí sử dụng vốn nên 
các khoản nợ nào không chịu lãi cũng phải được loại ra. Vì vậy, để biết được liệu doanh nghiệp có thực sự 
tạo ra giá trị tăng thêm cho cổ đông hay ko, công ty cần thực hiện một số điều chỉnh kế toán như sau: 

Từ công thức tổng quát xây dựng để tính EVA cần thiết phải điều chỉnh lại một số nhân tổ : Lợi nhuận, 
vốn đầu tư, lãi suất sử dụng vôn. Điều chỉnh một trong 3 nhân tố này hoặc đồng thời chúng ta cũng thu được EVA 
khác nhau: 

Lợi nhuận: là chỉ tiêu được quan tâm đầu tiên và nhiều nhất bởi nó phản ánh kết quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ được xác định bằng tổng doanh thu trừ đi tổng chỉ phí. Tuy nhiên, 
không phải lúc nào chỉ tiêu này cũng cung cấp thông tin hữu ích và thoả mãn nhu cầu của mọi đối tượng quan tâm 
bởi những hạn chế vốn có của nó. 

- Kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam đang thực hành được dựa trên cơ sở dồn tích. Theo đó, doanh 
thu, chi phí được ghi nhận khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh chứ không phải căn cứ vào thời điểm thực thu hoặc 
thực chi (ghi nhận theo cơ sơ tiền). Chính vì vậy, lợi nhuận trên báo cáo kết quả kính doanh chưa chỉ cho đối 
tượng quan tâm biết được thu nhập bằng tiền thực sự mà doanh nghiệp nhận được là bao nhiêu. 


103 


- Theo nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận người làm công tác kế toán có thê lựa chọn cho mình 
các phương pháp kế toán, chính sách kế toán, ước tính kế toán phù hợp yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán. 
Việc được phép chủ động lựa chọn nhiều khi sẽ mang ý muốn chủ quan của nhà quản lý sao cho có lợi cho nhà 
quản lý, cho bản thân doanh nghiệp hơn các đối tượng quan tâm khác khi lập và trình bày báo cáo tài chính. 

- Lợi nhuận có thê trở thành mục tiêu mà nhà quản lý muốn đạt được bằng cách thay đổi các chính sách 
đầu tư, tài chính, chính sách bán hàng phục vụ cho lợi ích cá nhân, bộ phận hơn là lợi ích chung của tổ chức. 

Đề khắc phục những hạn chế vốn có trên, cần phải giảm sự khác biệt bằng cách điều chỉnh số liệu theo cơ 
sở dồn tích Sang cơ sở tiền mặt để thấy được thu nhập, chi phí thực tế phát sinh. 

Vốn đâu tư: là số tiền nhà đầu tư chỉ tiêu đề hình thành nên tài sản phục vụ cho hoạt động đầu tư hoặc 
sản xuất kinh doanh. Trên Bảng cân đối kế toán, có những khoản mục không phải là vốn đầu tư của doanh nghiệp, 
cần được loại trừ khỏi tổng vốn đầu tư khi tính EVA. 

Lãi suất sử dụng vốn bình quân — WACC (%): phụ thuộc vào lãi suất từng loại vốn và cấu trúc vốn của 
doanh nghiệp cũng như chính sách tài chính mà doanh nghiệp lựa chọn. Khi xác định chỉ phí sử dụng vốn cần dựa 
vào giá thị trường để xác định giá trị từng nguồn vốn. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán Việt Nam mới hình 
thành và phát triên một số năm gân đây và có những diễn biến bất thường chưa phản ánh đúng quy luật. Vì vậy, 
lựa chọn cấu trúc vốn theo giá trị sô sách kế toán để tính toán EVA phù hợp hơn cho giai đoạn này. 

Mục tiêu điều chỉnh: 

- Hạn chế sự khác biệt giữa quan điểm kế toán và quan điểm kinh tế, cung cấp kết quả đo lường phù hợp 
theo quan điểm kinh tế hơn ( tính tới chỉ phí sử dụng vốn). 

- Thu hẹp chênh lệch giữa số liệu ghi nhận theo cơ sở dồn tích và số liệu phản ánh dựa trên cơ sở tiền 
bằng cách điều chỉnh kết quả tính theo cơ sở tiền. 

Các bước điều chỉnh: 

Sau khi thực hiện so sánh điểm khác biệt giữa các nguyên tác, chuân mực, chế độ kế toán Việt nam với 
quan điểm tài chính, doanh nghiệp cần phải thực hiện một số điều chỉnh cơ bản khi tính toán EVA. Qua đó, hình 
thành một phương pháp ghi nhận thông tin thống nhất khi tính toán, xác định các chỉ tiêu đo lường cung cấp kịp 
thời cho các nhà quản lý và đối tượng quan tâm. Đồng thời nhà quản lý cũng rất khó có thê tìm cách bóp méo sô 
liệu kế toán đề phục vụ mục đích chủ quan của mình. 

Các bước điều chỉnh bắt đầu từ việc xác định lại vốn đầu tư trên bảng cân đối kế toán: Những khoản mục 
nào không hoặc ít tạo ra thu nhập cần phải loại bỏ khỏi vốn đầu tư; thêm vào những khoản mục nào chưa được 
phản ánh đúng trên bảng cân đối kế toán như là vốn đầu tư. Tiếp đến, cần phải điều chỉnh lại lợi nhuận trên báo 
cáo kết quả kinh doanh bằng cách loại bỏ những khoản chỉ phí được ghi nhận vào trong kỳ mà thực chất đó là 
những khoản đầu tư và cuối cùng cần phải điều chỉnh giảm những khoản chỉ phí được phân bồ trong kỳ mà thực 
tế chưa phát sinh. 

Bưuóc I: Một số khoản mục không được coi là vốn đầu tư phải trừ ra gồm 

Trên Bảng cân đối kế toán có nhiều khoản mục không phải là vốn đầu tư của doanh nghiệp. Như vậy, 
chúng ta lấy tông tài sản trừ đi những khoản mục không phải là vôn đầu tư bên cột nguồn vốn trên Bảng cần đối 
kế toán gôm: 

- Các khoản nợ không phát sinh lãi: Các khoản khách hàng ứng trước, phải trả người bán, thuế phải nộp, 
nợ lương, nợ khác... 

- Các quỹ của doanh nghiệp: số dư khoản mục các quỹ dự trữ này là số tiền chưa được sử dụng để tái 
đầu tư, chưa tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp. Do đó, khi xác định vốn đầu tư thì các quỹ dự trữ này cũng phải 
được loại trừ. 

Bưóc2. Một số khoản mục chỉ phí cần được vốn hoá ngược lại vào vốn đầu tư đồng thời phải điều 
Chính tăng lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh 

Chỉ phí nghiên cứu phát triển: Chúng ta cần phải vốn hoá những chi phí này và coi nó như những khoản 
đầu tư. Khi đó NOPAT sẽ tăng do phải điều chỉnh giảm khoản chỉ phí nghiên cứu đã ghi nhận. 

Chỉ phí thuê hoạt động: quan điểm kinh tế cho rằng, thuê hoạt động như đầu tư một tài sản, đi kèm với 
nghĩa vụ nợ. Nghĩa là cần phải hạch toán kế toán thuê hoạt động như thuê tài chính và phản ánh tài sản đi thuê 
trên bảng cân đối kế toán giống như một khoản đầu tư. Khi đó chúng ta cần điều chỉnh: 

-_ NOPAT: tiền lãi phải trả từ thuê hoạt động được điều chỉnh tăng lên ( tính trên số tiền thuê phải trả 
cho từng kỳ nhân với chi phí sử dụng vốn bình quân) loại trừ ra khỏi chi phí thuê hoạt động đã ghi nhận trong kỳ. 

- Vốn đâu wr: Điều chỉnh tăng vốn đầu tư bằng với giá trị tiền thuê mà đơn vị đi thuê ước tính phải trả 
được chiết khấu về tại thời điểm thuê. 


104 


- Điễu chỉnh trong bảng cân đối kế toán: Các tài sản sụt giảm hay các khoản nợ tăng lên do thực hiện 
việc phi nhận trước của kế toán trong khi thực tế chưa xảy ra ảnh hưởng đến vốn đầu tư và lợi nhuận: 

+ Các khoản dự phòng: giá trị trích lập thường được phản ánh vào chi phí trong kỳ và làm giảm lợi 
nhuận trong kỳ kế toán đó. Trong kỳ, kế toán quản trị đánh giá xem liệu rằng mức trích lập dự phòng có phù hợp 
hay không và nó có xảy ra hay không từ đó có các điều chỉnh sao cho phù hợp với mục tiêu quản trị của mình. 

+ Các khoản trích trước: là việc phản ánh trước trong kỳ kế toán khoản chỉ phí nào đó theo ước tính. Vì 
vậy, cần thiết phải điều chỉnh tăng vốn đầu tư và tăng lợi nhuận đúng bằng số dư các khoản chỉ phí trích trước trên 
bảng cân đối kế toán. 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Khi tính NOPAT, chúng ta lấy lợi nhuận trước lãi vay và thuế đã điều 
chỉnh trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta chỉ trừ số thuế mà doanh nghiệp thực sự trả bằng tiền 
mặt vì quan điểm kinh tế dựa trên cơ sở dòng tiền thực thu, thực chị. 







































































Ứng dụng đối với công ty Cô phần. điện 4, cần thực hiện 1 số điều chỉnh trước khi tính EVA như sau: 
Bảng 6: Điều chỉnh vốn đầu tư và lợi nhuận 
Chỉ tiêu Vốn đầu tư NOPAT 
Vốn đầu tư 240,953,3 16,393 
Lợi nhuận trước lãi vay và sau thuết(NOPAT) 22,758.088,775 
Trừ các khoản 85,941,257,165 
1. Các loại quỹ 28.474.955.474 
2. Các khoản nợ không phát sinh lãi 57,466,301,691 
Cộng các khoản 11,740,310,069 11,740,310,069 
3. Các khoản dự phòng 11,740,310,069 
Vốn đầu tư sau khi điều chỉnh 166,752,369,297 
Lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh 34.498.,998,844 
Bảng 7: Bảng tính EVA sau khi thực hiện điều chỉnh số liệu kế toán 
STT Chỉ tiêu Giá trị 
1 Lợi nhuận trước lãi vay và sau thuế 34.498.998.844 
sau điệu chỉnh : 
2 Vôn đâu tư sau điêu chỉnh 166.752.369.297 
3 WACC 7,07% 
4 Chi phí sử dụng vốn bình quân x 3) 11.789.392.509 
5 EVAđ( -4) 22.709.606.335 
6 | EVA trên vốn đầu tư(%)(5/2) 13,62% 
7 ROI (%)(1/2) 20,69% 

















+* Nhận xét 
Với kết quả tính toán trên cho thấy sau khi điều chỉnh số liệu kế toán để giảm sự sai biệt do cách 
thức ghi nhận của kế toán, giá trị kinh tê tăng thêm của Công ty cô phần tư vân điện 4 năm 2015 đạt 
22.709.606.335 đồng. Chênh lệch giá trị 16.986.317.029 đồng (22.709.606. 335 - 5.723.289.306) do cách ghi 
nhận của kế toán. Như vậy, chỉ khi nào thực hiện điều chỉnh sự khác biệt số liệu kế toán thì EVA mới cung 
cấp số liệu chính xác hơn về thu nhập thực sự tạo ra hay mất đi của cô đông. 


II. KẾT LUẬN 

Mỗi thước đo đều được sử dụng để cung cấp những thông tin khác nhau về mức độ đóng góp của các 
nguồn lực tài chính và phi tài chính vào kết quả đạt được. Với thước đo EVA, nhà quản trị có thể đánh giá 
được giá trị kinh tế tăng thêm do mỗi bộ phận trong doanh nghiệp tạo ra, từ đó có cái nhìn tổng quan và sâu 
sắc về mức độ đóng góp của các bộ phận vào mục tiêu chung của công ty. Còn với cổ đông, họ sẽ cảm thấy 
lạc quan hơn với sô vôn đầu tư của mình một khi biết được giá trị cô phiếu của họ trên thị trường sẽ tăng 
giảm ra sao sau một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Việc áp dụng thước đo EVA vào đánh giá thành quả 


105 


của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp có thêm một công cụ đánh giá hiệu quả mới bên cạnh các 
thước đo truyền thống, giúp doanh nghiệp có cái nhìn đa chiều về hiệu quả kinh doanh đạt được trong kỳ. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


]) 
2) 


3) 


Đoàn Ngọc Quế, Bài giảng kế toán quản trị, (dùng cho học viên cao học) 

Huỳnh Đức Trường, 2007.Đánh giá giá trị kinh tế gia tăng của doanh nghiệp- Một phương thức quản 
trị rủi ro tài chính. Tạp chí Phát triển kinh tế 4/2007. 

Nguyễn Ngọc Khánh Dung, 2013. Vận dụng thước đo EVA trong việc đánh giá thành quả tại Công 
ty CP dầu Tường An, Luận văn Thạc sĩ. 

Robert S.Kaplan, Anthony A Atkinson, Advanced Mamagement Accounting, 3rd. 
http://www.khoahockiemtoan.vn/Category.aspx?newsID=293 
http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=345 
http://s.cafef.vn/hastc/TV4-cong-ty-co-phan-tu-van-xay-dung-dien-4.chn 


106 


TỎNG QUAN LÝ THUYÉT VÈẺ EVA VÀ CÁC VẤN ĐÈ LIÊN QUAN 
kYA —- LITERA TURE REVIELW AND RELEVANT ISSUES 


Ths. Nguyễn Thị Kừn Dung & Ths. Huỳnh Thị Như Thảo 
Khoa KẾ toán - Tài chính 


TÓM TẮT 

Mục tiêu của bài viết này là nhằm giới thiệu một công cụ đề đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp bên cạnh những thước đo truyền thống như ROE, ROA, EPS,... đó là chỉ số EVA (. giá trị kinh tế gia 
tăng). Đây sẽ là một công cụ hỗ trợ để giúp các nhà quản lý, các vn ni nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
biết được giá trị thật sự được tạo ra fừ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trong phạm vì bài viết này, tác giả tham gia trao đổi một số vấn đề vê thước đo EVA: Thứ. nhất, bài 
viết sẽ đựa ra khái niệm, cách tính chỉ số EVA và ý nghĩa của việc sử dụng chỉ số giá trị kinh tế gia tăng 
(EVA). Thứ hai, bài viết tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết cũng như thực nghiệm đã được công bố [rước đó 
về EVA. Kết quả tổng hợp cho thấy trong khi EVA được sứ dụng khá phổ biến ở các quốc gia phát triển như 
một công cụ đo lường hiệu quả tài chính doanh nghiệp thì ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, 
đây còn là một chỉ số khá mới mẻ và chưa có nhiễu nghiên cứu thực nghiệm. Ngoài ra, kết quả tổng hợp 
trong bài viết cho thấy việc ứng dụng thực nghiệm EVA trong thực tẾ còn gây nhiêu tranh cãi, đặc biệt về 
tính ưu việt của EVA so với các công cụ đo lường kế toán truyền thống khác. 

Từ khóa: Giá trị kinh tế gia tăng (EVA), hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, nghiên cứu. 


I.MỞ ĐẦU 

Trong tình hình nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh như ngày nay, các doanh nghiệp ở Việt Nam nói 
chung và trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng luôn phải đối mặt với việc làm sao để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp mình. Đề làm được điều này thì việc tìm kiếm sử dụng một công cụ đo lường 
phù hợp để xác định hiệu quả hoạt động tài chính là vô cùng quan trọng. Bên cạnh các thước đo truyền thống 
như ROE, ROA, EPS... báo cáo này giới thiệu thêm một công cụ để đo lường giá trị thực được tạo ra bởi 
doanh nghiệp có tên là EVA (chỉ số giá trị kinh tế gia tăng). 


II. NỌI DUNG 
1... TÔNG QUAN VẺ GIÁ TRỊ KINH TẺ GIÁ TĂNG (EVA). 

Thuật ngữ giá trị kinh tế g1a tăng xuất hiện rất sớm từ những năm 1980, tuy nhiên nó vẫn chưa được 
nhiều sự quan tâm cho đến khi được công bố trên tạp chí Fortune (1993), giới thiệu chỉ tiết khái niệm EVA, 
được xây dựng bởi công ty tư vấn Stern Stewart và vận dụng thành công đề đánh giá kết quả hoạt động kinh 
doanh của các tập đoàn lớn ở Mỹ. Kế đó, hàng loạt các nghiên cứu vê EVA được công bố như: Walbert, 
1993; Bernett, 1995; Stewart, 1995; Birchard, 1996; Lehn and Makhija, 1996... Mặc dù EVA là một thước 
đo khá mới mẻ nhưng nó được xây dựng dựa trên một khái niệm đã được các doanh ngiệp sử dụng trước đây 
là lợi nhuận còn lại (Residual income — RÌ): Sự chênh lệch giữa lợi nhuận thuần và chỉ phí sử dụng vôn, 
theo Salomons (1965). 

Sau khi đưa vào sử dụng mô hình EVA, công ty Stern Stewart đã tư vấn cho hơn 200 doanh nghiệp ở 
Mỹ áp dụng thước đo EVA đề đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và xây dựng chính sách khen thưởng 
(Stern Stewart & Co., 1997), có thê kể đến các công ty như: Coca Cola, Monsanto, Olin, Sprint... EVA ngày 
càng thể hiện được tính ưu việt và được sử dụng ngày càng rộng rãi không chỉ tại Mỹ mà còn ở các nước 
khác ở Châu Âu, Châu Úc như: Anh, Đức, New Zealand... 

1.1. Sự cần thiết vận dụng thước đo EVA. 

Các thước đo truyền thống như ROE, ROA, EPS, tốc độ tăng trưởng.... đánh giá được hoạt động của 
các doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh và đáp ứng nhu cầu quản trị của nhiều đối tượng khác nhau. Tuy 
nhiên, đôi khi các thước đo này lại mâu thuân hay trái ngược nhau và dữ liệu được sử dụng là dựa trên dữ 
liệu quá khứ. Vậy nên, các thước đo này phù hợp với góc độ nhà quản lý doanh nghiệp hơn là các nhà đầu tư. 
Bởi vì, các nhà đầu tư quan tâm đến mỗi đồng vốn của họ bỏ ra sẽ có thu nhập thực sự là bao nhiêu hơn là 
hiệu quả. Như vậy, cần có 1 công cụ có thể cho các nhà quản lý cũng như các nhà đầu tư thấy được giá trị 
thực sự của doanh nghiệp và lợi nhuận mà doanh nghiệp đó tạo ra có tạo ra tiền cho cô đông hay không. Sử 
dụng EVA giúp doanh nghiệp hướng tới mục tiêu chung là tạo ra giá trị của cô đông: nhiều nghiên cứu đã 
chỉ ra sử dụng EVA có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Ngoài ra, thước đo EVA còn là cơ sở để khen thưởng 


107 


cho các nhà quản lý ở các bộ phận trong công ty phù hợp với thành quả mà họ đem lại cho doanh nghiệp. Có 
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: Sử dụng giá trị kinh tê gia tăng EVA để đánh giá hiệu quả hoạt động sẽ duy trì 
được sự ôn định và tạo động lực cho các nhà quản lý (Fortune, 1993). 

1.2. Khái niệm và cách tính EVA. 

1.2.1. Khái niệm: 

Giá trị kinh tế tăng thêm (Economic value added -EVA) là thước đo phần thu nhập tăng thêm từ 
chênh lệch giữa lợi nhuận hoạt động trước lãi vay sau thuế và chỉ phí sử dụng vốn. Đó là giá trị mà doanh 
nghiệp tạo ra được từ vốn đầu tư ban đầu. 

Cơ sở đề tính chỉ phí sử dụng vốn là lãi suất sử dụng vốn và số vốn sử dụng. về chi phí sử dụng vốn: 
Đối với nhà đầu tư, là những người cung cấp vốn cho doanh nghiệp thì lãi suất sử dụng vốn là lDÃ suất sinh lời 
mà nhà đầu tư kỳ, vọng, tương đương với rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư vào doanh nghiệp. về phía doanh 
nghiệp sử dụng vốn, lãi suất sử dụng vốn là tỷ lệ hoàn vôn đầu tư tối thiêu để đảm bảo tăng trưởng của doanh 
nghiệp Và giá trị gia tăng cho cô đông. Lãi suất sử dụng vốn phụ thuộc vào nhiều yêu tô: rủi ro đầu tư, lãi 
suất vay ngân hàng, câu trúc vốn... VÌ vậy, chúng ta cân lượng hóa được lãi suất bình quân của các nguồn tài 
trợ vôn doanh nghiệp thể hiện qua WACC. 

Giống như các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh truyền thống khác, việc tính toán 
EVA cũng sẽ dựa trên số liệu kế toán. Tuy nhiên, số liệu kế toán được lập dựa trên một số chuẩn mực và có 
một vài sự khác biệt so với lý thuyết tài chính: giữa giá trị theo số sách kế toán và gia trị thị trường của các 
loại tài sản và nguồn vốn, lợi nhuận và số tiền tạo ra cho cô đông. Chính vì vậy, khi tính EVA cân thiết phải 
có một số điều chỉnh đề có được giá trị kinh tế g1a tăng chính xác nhất. 

1.2.2. Công thức tính EVA. 
EVA = NOPAT - (TC * WACC) 
Với NOPATT: Lợi nhuận trước lãi vay và sau thuế 

TC: Total capital — Vốn đầu tư 

WACC: Chi phí sử dụng vốn bình quân. 

NOPATT= Lợi nhuận sau thuế + lãi vay x (1 — thuế suất thuế TNDN) 


Lãi suất sử dụng Tỷ trọng nợ Lãi suất sử Tỷ trọng vốn 
WACC= nợvay sauthuê x trong tôngvôn + dụng vôn chủ x chủ trong tổng 
đầu tư vôn đầu tư 


Điều chỉnh số liệu kế toán để tính EVA: 
a)_ Một số khoản mục không được coi là vốn đầu tư phải trừ ra gồm: 

Trên bảng cân đối kế toán có một số khoản mục không phải là vốn đầu tư của doanh nghiệp, ta lấy tổng 

tài sản trừ đi những khoản mục không phải là vốn đầu tư bên cột nguồn vốn, cụ thể như sau: 

- _ Các khoản nợ không phải trả lãi: Thuế phải nộp, khách hàng ứng trước, phải trả người bán... lý do 
phải trừ ra khỏi vôn đầu tư là các khoản này thường có thời hạn ngắn và doanh nghiệp thường phải 
chủ động một khoản tiền để thanh toán khi chúng đến hạn. Vì vậy, có rất ít mối liên hệ giữa chúng 
VỚI Việc tạo ra gia trị cho doanh nghiệp. 

- - Các quỹ của doanh nghiệp: Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài 
chính, quỹ trợ cấp,... đây là những quỹ được trích lập theo quy định hiện hành và chưa được sử dụng 
để tái đầu tư, chưa tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp nên khi xác định vốn đầu tư nên trừ ra. 

Có quan điểm khác khi loại trừ khoản nợ không phát sinh lãi và các quỹ xuất phát từ quan điểm vốn luân 

chuyên và tài sản có thể bị thôi phông lên. 
b) Các khoản mục chi phí cần được vốn hóa vào vốn đầu tư, đồng thời điều chỉnh tăng lợi nhuận trên 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
Điều chỉnh các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán: 
- Chi phí nghiên cứu phát triển: Toàn bộ chi phí này không được ghi nhận là TSCĐ vô hình mà là 
chỉ phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Chúng ta cần vốn hóa chỉ phí này coi như vốn đầu tư, đồng 
thời điều chỉnh giảm khoản chỉ phí đã ghi nhận vào NOPAT. 
- Tiền thuê hoạt động: Tiền thuê hoạt động được theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán và khoản thanh 
toán tiền thuê sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất trong suốt thừoi gianthuê hoạt động. Theo quan 
điểm kinh tế, chúng ta nên coi tài sản thuê hoạt động như một khoản vôn đầu tư và chỉ phí được xem 
là tiền lãi thuê vốn. 
Điều chỉnh các khoản mục trong bảng cân đối kế toán: Dự phòng, trích trước và thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

















108 


Các khoản dự phòng: Là việc ước tính kế toán xác định mức giảm giá có thê xảy ra trong tương lai 
và được ghi nhận trong kỳ hiện tại. Như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh và 
làm giảm vốn đầu tư. Như vậy, dưới góc độ nhà đầu tư, nhà quản trị, cần xem xét điều chỉnh để phù 
hợp với mục tiêu của mình. 

Các khoản trích trước: Thật chất các khoản này chưa được chỉ trong kỳ hiện tại nên điều chỉnh tăng 
vốn đầu tư và tăng lợi nhuận . 

Thuế TNDN: Theo quan điểm kinh tế, khi tính NOPAT dựa trên số tiền thực thu và thực chỉ nên chỉ 
trừ số tiền thuế mà doanh nghiệp trả bằng tiền mặt. 

Như vậy, tính EVA sẽ khác với RI bởi số liệu kế toán để tính EVA sẽ thực hiện những điều chỉnh 


trên. 


Công thức tính vốn đầu tư (TC) và NOPAT sau khi điều chỉnh như sau: 
Vốn đầu tư (TC) = Tổng tài sản trên bảng cần đối kế toán — Số dư nợ không páht sinh lãi — Các quỹ 


dự trữ + Vốn hóa (chỉ phí nghiên cứu, tiền thuê hoạt động) + số dư dự phòng 


NOPAT = Lợi nhuận sau thuế + lãi vãy x (I- thuế suất) + dự phòng + chi phí trích trước + chi phí 


R&D + tiền lãi thuê hoạt động (I- thuế suất) + thuế thu nhập hoãn lại trong kỳ. 


TỎNG HỢP CÁC LÝ THUYÉT VÈ EVA. 


. Các chủ đề chính được nghiên cứu trong EVA 


Các nghiên cứu về EVA có thể được phân loại thành 7 chủ đề cơ bản: 


Mối quan hệ giữa EVA và tỷ suât sinh lời của cô phiếu: Đây có lẽ là chủ đề thu hút nhiều sự quan 
tâm nhất. Các công trình nghiên cứu về chủ đề này gôm (¡) các nghiên cứu về mối quan hệ giữa 
EVA và hiệu quả của doanh nghiệp, Œ) so sánh EVA với các chỉ sô đo lường kế toán truyền thống 
khác, (11) công cụ chọn lựa danh mục đầu tư, (iv) kiểm chứng nội dung thông tin mà EVA mang lại, 
(v) dự báo doanh thu, và (v) mô hình thu nhập còn lại (residual income model). 

Mối quan hệ giữa EVA và MVA (Market value added): Các nghiên cứu vê chủ đề này bao gồm: @) 
nghiên cứu lý thuyết về mối quan hệ giữa BVA và MVA, (¡) EVA được dùng như đại diện thay thế 
cho MVA, (11) sự tương quan giữa EVA và MVA, (iv) môi quan hệ giữa MVA và hiệu quả doanh 
nghiỆp. 

Mối quan hệ giữa quản trị hành vi và hiệu quả doanh nghiệp: Các nghiên cứu về chủ đề này bao 
gồm () mối quan hệ giữa EVA và lý thuyết về đại diện (agency theory), (11) mối quan hệ giữa EVA 
và chính sách chi trả lương thưởng cho người quản lý công ty. 

Lý thuyết về EVA và cách thức thực hiện: Các nghiên cứu về chủ đề này bao gồm () các nghiên cứu 
lý thuyết về EVA với tư cách là hệ thống, chính sách quản trị tài chính, (1) cách thức tính EVA và 
các điều chỉnh, (11) hạn chế còn tồn tại của EVA. 

Quản trị giá trị: Các nghiên cứu về chủ đề này bao gồm (ï) nghiên cứu về quản trị dựa trên giá trị 
(value-based management VBM), (ii) các yếu tố tạo nên giá trị cho cổ đông, (ii) phương pháp đo 
lường giá trị tăng them. 

Các phương pháp chiết khấu: Các nghiên cứu về chủ đề này bao gồm (¡) mối quan hệ giữa EVA và 
NPV, (1) môi quan hệ giữa DCF và residual Income. 

Tổng hợp một cách toàn diện các nghiên cứu trước đó về EVA. 


2.2 Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: 


Phương pháp mà các nhà khoa học sử dụng khi nghiên cứu về EVA có thể được phân loại thành 4 


nhóm chính: nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu mô tả, nghiên cứu thực nghiệm. và nghiên cứu explanatory 
cross-sectional. Các nghiên cứu lý thuyết cung cấp các lý thuyết cơ bản, chính yêu vê EVA, trong khi nghiên 
cứu mô tả giải thích nội dung, ý nghĩa của EVA cũng như quy trình và cách thực hiện. Các nghiên cứu thực 
nghiệm được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu có sẵn, trong khi nghiên cứu explanatory cross-sectional lại được 
thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các cuộc khảo sát. 

Kết quả tổng hợp 112 bài báo của Sharma và Kumar (2010) cho thấy, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
được sử dụng nhiều nhất với 80 bài báo (chiếm tỷ lệ 71%), trong khi phương pháp explanatory cross- 
sectional ít được sử dụng nhất (chiếm tỷ lệ 4%), kế tiếp là phương pháp nghiên cứu lý thuyết (7%) và 
phương pháp nghiên cứu mô tả (18%). 


109 


2.3 Thời gian và địa điểm thực hiện các nghiên cứu: 


Kết quả tổng hợp của Sharma và Kumar (2010) cho thấy trước năm 1999 chỉ có 24 bài báo (tương 
đương tỷ lệ 21.4%) vê EVA được xuất bản trên các tạp chí uy tín, trong khi có 88 bài báo (tương đương tỷ lệ 
78.6%) về EVA được đăng trong khoảng thời gian 2000-2008. Ngoài ra, kết quả tổng hợp còn cho thấy 45% 
(tương đương với 5[I bài báo) được thực hiện ở nước Mỹ, 19% (tương ứng với 21 bài báo) được nghiên cứu 
ở Ấn Độ, 21% (tương ứng với 23 bài báo) được thực hiện ở các nước như Braxin, Nga, Indonesia, New 
Zealand, Malaysia. 

3. TÔNG HỢP KÉT QUÁ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VẺ EVA. 


3.1 Mỗi quan hệ giữa EVA và tý suất sinh lời của cỗ phiếu: 


Những người ủng hộ thước đo EVA cho rằng EVA có mối tương quan chặt chẽ với tỷ suất sinh lời 
của cổ phiếu. Stewart (1994) và Medeiros (2005) đều cho rằng EVA đo lường giá cổ phiếu tốt hơn các chỉ số 
đo lường hiệu quả dựa trên kế toán. Lefkowitz (1999) khi nghiên cứu các công ty ở Mỹ cũng ủng hộ giả 
thuyết của Stern-Sfewart rằng EVA có mối tương quan chặt chẽ với tỷ suất sinh lời của cổ phiếu hơn các 
công cụ đo lường truyền thống khác. Các nhà nghiên cứu này cho rằng EVA là thông tin hướng dẫn hợp lý 
giúp người sử dụng hiểu rõ hơn giá trị của công ty. Nghiên cứu của Machuøga và các cộng sự (2002) đã nhắn 
mạnh răng EVÀA có thể được sử dụng để tăng khả năng dự báo lợi nhuận tương lai. Lehn và Makhija (1997) 
đã điều tra mức độ tương quan giữa các thước đo hiệu quả khác nhau với tỷ suất sinh lời của thị trường 
chứng khoán. Kết quả nghiên cứu cho thấy EVA là thước đo có mối tương quan cao nhất với tỷ suất sinh lời 
của cô phiếu. Những nghiên cứu khác kiểm tra lượng thông tin tăng thêm của EVA đều chứng minh được 
rằng EVA thực sự bổ sung thêm thông tin ý nghĩa cho EPS trong việc giải thích tỷ suất sinh lời cỗ phiếu. 
Nghiên cứu của Bao và Bao (1998) vê sự hữu ích của EVA và lợi nhuận kinh tế bắt thường của các công ty ở 
Mỹ cho thấy EVA là yếu tố quan trọng giải thích tỷ suất sinh lời của thị trường và sức mạnh giải thích của 
thước đo này cao hơn thước đo lợi nhuận kế toán. _Worthington và West (2004) cung cấp thêm bằng chứng 
trong bối cảnh nước Úc rằng tỷ suất sinh lời của cô phiếu có liên hệ chặt chẽ với EVA hơn lợi nhuận còn lại 
(residual income), lợi nhuận kế toán và dòng tiền ròng. 

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một vài nghiên cứu không ủng hộ quan điểm rằng EVA đo lường tỷ 
suất sinh lời cổ phiếu tốt hơn các thước đo truyền thống | khác. Biddle và các công sự (1997, 1999) đã nghiên 
cứu một mẫu các công ty trong giai đoạn 1984-1993 bằng cách so sánh tỷ suất sinh lời thị trường có điều 
chỉnh với EVA, lợi nhuận còn lại và dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cho thấy EVA 
không thực sự ưu việt hơn các thước đo truyền thống khác trong mối liên hệ với Dã suất sinh lời. Ismail 
(2006) thực hiện nghiên cứu đo lường mối tương quan giữa EVA và tỷ suất sinh lời cô phiếu và mối tương 
quan giữa lợi nhuận kế toán với tỷ suất sinh lời cô phiếu. Kết quả cho thấy lợi nhuận thuân từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh sau thuế và lợi nhuận kế toán sau thế đều làm tốt hơn EVA trong việc giải thích tỷ suất sinh 
lời của cô phiếu. Nghiên cứu thực nghiệm của Peterson và Peterson (1996) cũng kết luận các thước đo truyền 
thống có môi tương quan với tỷ suất sinh lời cỗ phiếu không ít hơn so với EVA. Thông qua việc kiểm định 
nội dung thông tin tương đối của EVA cho các công ty ở Hy Lạp, Anastassis và Kyriazis (2007) phát hiện ra 
thước đo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế đều có giá trị hơn EVA. Các cấu 
thành của EVA chỉ bổ sung thêm thông tin cho các thước đo lợi nhuận kế toán. 

Một điểm đáng chú ý đó là hầu hết các nhà nghiên cứu đều sử dụng R” và mô hình hồi quy dữ liệu 
bảng để so sánh EVA và các thước đo kế toán truyền thống. Tuy nhiên nghiên cứu của Das và Lev (1994) 
cho thấy những kết quả của các nghiên cứu này có thể bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của yếu tố kích thước 
mẫu lên mô hình hồi quy. Một vài nhà khoa học đã đưa ra những lý do giải thích việc tại sao EVA lại kém 
hiệu quả hơn các chỉ sô đo lường truyền thống khác. Trong đó, những nguyên nhân quan trọng nhất là sai số 
ước lượng trong cách tính chí phí sử dụng vôn (WACC) và sự khác biệt giữa các điều chỉnh kế toán với cách 
thị trường định giá công ty (Biddle 1998). 


3.2 Mỗi quan hệ giữa EVA và giá trị doanh nghiệp: 


- Grant (1996) thực hiện khảo sát để kiểm tra mối quan hệ giữa EVA và giá trị doanh nghiệp. Kết quả 
cho thây EVA thực sự có ảnh hưởng dên giá trị công ty. EVA, REVA và MVA là những thước đo quan 
trọng đo lường giá trị công ty (Anand và cộng sự 1999). 


II0 


3.3 Mi quan hệ giữa EVA và MVA: 


Stewart (1991) nghiên cứu mối quan hệ giữa EVA và MVA của các công ty Mỹ và phát hiện thấy 
MVA và EVA có môi tương quan chặt chẽ với nhau. Ghanbari và More (2007) phân tích mối quan hệ giữa 
EBVA và MVA của ngành công nghiệp xe ô tô ở Ấn Độ cũng đưa ra kết quả tương tự. Không giông như các 
thước đo lợi nhuận khác, EVA liên kết một cách có hệ thống với giá trị thị trường, do đó EVA là một công 
cụ có sức mạnh trong việc đánh giá mong đợi của nhà đầu tư (O' Byrne 1996; FEinegan 1991). 
Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu kết luận các công cụ đo lường truyền thống có môi tương quan chặt 
với MVA hơn EVA. Fernandez (2001) nghiên cứu môi tương quan giữa EVA và MVA của 582 công ty Mỹ 
cho giai đoạn 1983-1997. Kết quả cho thấy đối với 296 công ty trong mẫu nghiên cứu, sự thay đôi trong 
NOPAT có mối tương quan với thay đổi trong MVA cao hơn so với EVA, và đôi với 210 công ty trong mâu 
nghiên cứu, mối tương quan giữa EVA và MVA là nghịch chiều. Wet (2005) thực hiện nghiên cứu lên mối 
quan hê giữa EVA và MVA cho 89 công ty công nghiệp ở Nam Phi, kết quả cho thấy EVA không có mối 
tương quan chặt với MVA. 
IH. KẾT LUẬN 

Bài viết đã tổng hợp lại các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về chỉ số giá trị kinh tế 
gia tăng EVA. Đứng trên góc độ lý thuyết, EVA vượt trội hơn các chỉ số kế toán như lợi nhuận ròng hay 
ROA, ROE khi đánh giá hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp vì BVA đã tính cả vào chi phí cơ hội khi 
nhà đầu tư bỏ vốn vào hoạt động kinh doanh, điều mà các phương thức truyền thống thường bỏ quên. Tuy 
nhiên, kết quả tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm về EVA ở các nước phát triên cho thấy những kết luận 
không thống nhất về tính ưu việt của BVA so với các thước đo truyền thống. Sự mâu thuẫn này được cho là 
xuất phát một phần từ các sai số khi ước lượng WACC và do sự khác biệt giữa cách điều chỉnh kế toán với 
cách thị trường định giá công ty. Kết quả tổng hợp cũng cho thấy các nghiên cứu trước đó đều tìm thấy bằng 
chứng về môi quan hệ giữa EVA và giá trị doanh nghiệp cũng như môi tương quan chặt chẽ giữa EVA và 
MVA. Tuy nhiên, kết quả tổng hợp từ bài viết cũng phát hiện ra rằng hiện có rất ít các nghiên cứu thực 
nghiệm về EVA cho các công ty ở những nước đang phát triển. Các nghiên cứu trong tương lai có thể nghiên 
cứu sâu hơn về lĩnh vực này. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Anand, M., Garg, A., & Arora, A. (1999). Economic Value Added: Business performance measure of 
shareholder value. Managemenf Accounftamr, 34(Š), 351-356. 

2. Anastassis, C., & KyriazIs, D. (2007). The validity of economic value added approach: an empirical 
application. European Financial Management, 13(1), 71-100. 

3. Bao, B.H., & Bao, D. H. (1998). Usefulness of value added and abnormal economic earninss: An 
empirical examination. Journal of Business, Finance and Accounting, 25(1-2), 251-265. 

4. Biddle, G. C., Bowen, M. R., & Wallace, J. S. (1997). Does EVA beat Earnings? - Evidence on 
associations with stock returns and firm values. Journal of Accounting and Economics, 24(3), 301-336. 

5. Biddle, G. C. (1998). Economic Value Added: Some empirical EVAdence. Managerial Finance, 24(1 I), 
60-70. 

6. Biddle, G. C., Bowen, M. R., & Wallace, J. S. (1999). Evidence on EVA. Journal of Applied Corporate 
Einance, 12(2), 69-79. 

7. Finegan, Y. P. (1991). Maximizing shareholder value at the private company. Journal of Applied 
Corporate Finance, 4(1), 30-45. 

8. Ghanbari,M. A., & More, V. S. (2007). The relationship between Economic Value Added and Market 
Value Added: An empirical analysis In Indian Automobile Industry. The Icfai Journal of Accounting 
Research, 6(3), 7-22. 

9. Grant, J. L. (1996). Foundations of EVA for investment managers. The Journal of Portfolo 
Management, 23(1), 41-48. 

10. Ismail, A. (2006). Is EVA associated with stock return than accounting earnings? The UK evidence. 
International Journal of Managerial Finance, 2(4), 343-353. 

11. Lefkowitz, S. D. (1999). The correlation between EVA and MVA of companies. (MBA dissertation), 
California State Ủniversity, California State UnIversity. 

12. Lehn, K., & Makhija, A. K. (1997). EVA, accounting profits, and CEO turnover: an empirical 
examination 1985-1994. Journal of Apphied Corporate Finance, 10(2), 90-96. 


III 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 
22: 


Machuga, S., Pfeiffer, ]., & Verma, K. (2002). Economic Value Added, Future Accounting Earninøs, 
and Financial Analysts' Earnings per Share forecasts. Review of Quantitative Finance and Accounting, 
18(1), 59-73. 

Mederros, O. R. (2005). Empirical evidence on the relationship between EVA and Stock returns In 
Brazilian firms. Retrieved 26 March, 2016, from 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_1d=701421> 

O'Byrne, S. E. (1996). EVA and Market Value. Journal of Applied Corporate Finance, 9(1), 116-125. 
Peterson, P. P., & Peterson, D. R. (1996). Company performance and measures of value added. 
Charlottesville, VA: The Research Foundation of the Institute of Chartered Financical Analysts. 

Sharma, A. K., & Kumar, S. (2010). Economic Value Added (EVA) - Literature Review and Relevant 
Issues. International Journal of Economics and Finance, 2(2), 200-220. 

Stewart, G. B. (1991). The quest for value. New York: HarperCollins Publishers. 

Stewart, G. B. (1994). EVA: Fact and Fantasy. Journal of Applied Corporate Finance, 7(2), 71-84. 
Worthinsgton, A., & West, T. (2004). Australian evidence concerning the Information confent of 
economic value-added. Australian Journal of Management, 29G). 201-224. 

PGS. TS. Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, NXB Thống Kê. 

PGS. TS. Trần Ngọc Thơ, Tài chính doanh nghiệp hiện đại, NXB Thống Kê 


I2 


SỬ DỤNG EVA ĐẺ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ HOẠT ĐỌNG CỦA CÔNG TY 
CÔ PHÂN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 


Thẹ. Chu Thị Lê Dung & Ths. Phạm Thị Phương Uyên & Phan Thị Lệ Thúy 
Khoa Kê toán — Tài chính 


TÓM TẮT 

Mục tiêu quan trọng nhất của các nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp là gia tăng giá trị tài 
sản cho các cổ đông. Bài viết này sẽ sử dụng thước đo giá trị kinh tế gia tăng (EVA — Economics Value Add) 
để đánh giá hiệu quá hoại động cho Công ty cô phân điện lực Khánh Hòa. EVA là Chỉ tiêu hiệu quả đề đánh 
giá về chất lượng của các quyết định quản lý cũng như là một chỉ báo đáng tỉn cậy về giá trị tăng trưởng của 
doanh nghiệp trong tương lai. 
Từ khóa: EVA, hiệu quả tài chính, công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa. 


I. ĐẶT VÁN ĐÈ 


Có nhiều thước đo đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Mỗi 
thước đo được sử dụng đều cung cấp những thông tin trên các khía cạnh khác nhau về mức độ đóng góp của 
các nguồn lực tài chính và phi tài chính vào kết quả đạt được của một doanh nghiệp. Các chỉ tiêu tài chính 
thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là ROI (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư), 
ROA ( tỷ suất sinh lời của tài sản), ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ). Một ưu điểm rõ ràng của các hệ sô 
này là dễ dàng tính toán. Tuy các hệ số này không tính đến rủi ro mà công ty phải đối mặt, chỉ thể hiện kết 
quả dựa trên giá trị ghi số mà chưa tính đến giá trị thị trường và trong một sô trường hợp, các nhà quản lý do 
áp lực thành tích có xu hướng chỉ quan tâm đến việc làm tăng ROA, ROE trong ngăn hạn mà không quan 
tâm đến lợi ích dài hạn 

Vì vậy, trong thời gian gần đây, ngoài việc sử dụng các chỉ tiêu truyền thống như trên, các nhà phân 
tích kinh tế thường sử dụng thước đo EVA (Economic Value Added ) -giá trị kinh tế gia tăng - để đánh giá 
thành quả hoạt động của doanh nghiệp. 


I. GIỚI THIỆU VỀ EVA 


Một công ty được xem là đã tạo ra một giá trị gia tăng trong một khoảng thời gian khi công ty tạo ra 
lợi nhuận vượt quá chi phí vốn của công ty. Lợi nhuận này thường được gọi là lợi nhuận kinh tế, một khái 
niệm được phát triển bởi các nhà kinh tế trong thế kỷ 19. Đây cũng chính là thuật ngữ giá trị kinh tế gia tăng 
EVA, được giới thiệu bởi Stern Stewart. Stern Stewart & Co, một công ty tư vấn có trụ sở tại New York, giới 
thiệu khái niệm EVA như một công cụ đo lường thành quả hoạt động của doanh nghiệp vào năm 1989. EVA 
là một công cụ chiến lược và là một công cụ giúp công ty quản lý hiệu quả tài chính với mục tiêu tạo ra một 
tỷ suất sinh lời lớn hơn chi phí vốn. Các doanh nghiệp áp dụng ý tưởng này để theo dõi vị thế tài chính của 
họ và đưa ra các quyết định quản lý liên quan đến phân bồ nguôn lực, lập ngân sách vốn đầu tư cũng như tiến 
hành mua lại doanh nghiệp. 

EVA đo lường mức lợi nhuận kinh tế (economic profit) thật sự mà một doanh nghiệp có thể tạo ra, 

định lượng nó một cách cụ thể. Nhờ đó mà chúng ta có thê xác định được mức độ thành công cũng như thua 
lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian một cách chính xác hơn và đơn giản hơn. 
EVA thường được xem như một thước đo đơn giản duy nhất cung cấp một hình ảnh thực trong việc tạo ra 
của cải cho cô đông. Ngoài động cơ thúc đây các nhà quản lý tạo ra giá trị cô đông, EVA còn được sử dụng 
như một hệ thống đo lường giá trị được các nhà quản lý sử dụng. Theo Roztoci & Needy (1998), sử dụng 
EVA có những thuận lợi sau: 

- Giúp nhà quản trị tài chính công ty đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn; 

- Giúp nhà quản trị xác định các cơ hội cải tiên cũng như xem xét các lợi ích trong ngắn hạn và dài 
hạn cho công ty. 

EVA là một thước đo hiệu quả về chất lượng của các quyết định quản lý và là một 
chỉ số đáng tin cậy cho giá trị tăng trưởng của công ty trong tương lai. Nếu EVA cho kết quả là số dương giá 
trị của công ty theo thời gian sẽ tăng, ngược lại EVA là một sô âm, giá trị công ty có thể giảm. 

Giống như các thước đo hiệu quả tài chính khác, chẳng hạn như lợi nhuận trên vôn đầu tư (ROI), bản 
thân thước đo EVA cũng không đủ đề đánh giá sự tiến bộ của công ty trong việc đạt được các mục tiêu chiến 


113 


lược của công ty. Đối với các Công ty tăng trưởng cao mới, chăng hạn như những công ty trong ngành công 
nghiệp công nghệ cao mới, EVA sẽ thay đôi hàng năm, có thể tại một số năm EVA có thể là số âm, tuy nhiên 
điều này không có khả năng giải thích những thay đôi trong giá trị của một công ty, vì giá trị công ty còn phụ 
thuộc vào dòng, tiền dự kiến trong tương lai (Woody, 2000). Một vấn đề khác của EVA là nó bị bóp méo bởi 
lạm phát, với kết quả là nó không được sử dụng trong thời gian lạm phát để ước tính lợi nhuận thực tế. Trong 
trường hợp có lạm phát khi xác định EVA cần phải tiến hành một số điều chỉnh cho phù hợp. 


II. XÁC ĐỊNH EVA 


'Thước đo EVA có giá trị khác biệt so với lãi ròng EVA là lợi nhuận thực của 
hoạt động kinh doanh có tính đến chi phí của tất cả các nguồn vốn, kế cả chỉ phí vốn chủ sở hữu. Trong khi 
đó, lãi ròng mới chỉ tính đến chỉ phí sử dụng vốn của nợ. Do đó, EVA là thước đo kết quả hoạt động của 
doanh nghiệp tốt hơn so với lợi nhuận kế toán. Công thức xác định EVA là: 

EVA = ((NOPAT/ Vốn đầu tư )- Chi phí vốn )* Vốn đầu tư 

EVA=NOPAT-— Chi phí vốn*Vốn đầu tư 
Phương pháp tính EVA dựa trên số liệu kế toán 
Bước 1: Tính lợi nhuận hoạt động trước lãi vay và sau thuế (Net Operating Profit after tax - NOPAT). 

Đề tính toán NOPAT, số liệu kế toán cần được điều chỉnh đề phản ánh thu nhập hoạt động mà không 
bóp méo số liệu kế toán. Những điều chỉnh này có thể khác nhau giữa các công ty và với các chuyên gia tư 
vân nhưng ý tưởng chung là đề loại bỏ các khác biệt do các nguyên tắc kế toán gây ra trong thu nhập hoạt 
động và điều chỉnh thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

NOPAT = EBIT *(I1- t.) + Các khoản lập dự phòng + Các khoản trích trước + Chi phí nghiên cứu và phát 
triển + Tiền lãi liên quan đến thuê hoạt động + Thuê thu nhập hoãn lại trong kỳ 
Bước 2: Tính vốn đầu tư (Total Invested capital — TC) 

Xác định số vốn đầu tư, bắt đầu với giá trị sô sách của cổ phiếu phổ thông và thêm các thành phần 
nợ khác nhau và tiến hành một số điều chỉnh. Vốn đầu tư là tổng các nguôn vôn được cung cấp bởi các chủ 
nợ và chủ sở hữu. Vốn được cung cấp bởi các chủ nợ là tất cả các khoản nợ mà công ty phải chịu lãi suất. 
Tổng vôn đầu tư = Giá trị số sách của cô phiếu phô thông + Cô phiếu ưu đãi + Lợi ích cô đông thiểu số + 
Thuế thu nhập hoãn lại + Các khoản dự phòng + Giá trị thương hiệu tích lũy + Nợ ngắn hạn phát, sinh lãi + 
Nợ dài hạn+ Các khoản thuê vốn (thuê tài chính) + Giá trị hiện tại của hợp đồng cho thuê không vôn hóa 
Bước 3: Xác định chỉ phí sử dụng vốn bình quân có trọng số (Weighted Average Cost of Capital — 
WACC) 

Chỉ phí vốn ( WACC) là thành phần thứ ba và cuối cùng cần thiết để ước tính. Theo Kramer & 
Pushner (1997), các chi phí vôn cần được tính toán dựa trên giá trị thị trường của nợ và vốn chủ sở hữu. 
Không có sự mâu thuẫn giữa việc sử dụng giá trị số sách cho việc xác định vốn đầu tư và sử dụng giá trị thị 
trường để ước tính chỉ phí vôn. Vì kế từ khi một công ty có để kiếm được nhiều hơn chỉ phí vôn theo giá trị 
thị trường của nó nghĩa là công ty đã tạo ra giá trỊ. 

Chỉ phí sử dụng vôn bình quân (WACC) được xác định theo tỷ lệ phần trăm 
(%), chính là tỷ lệ hoàn vôn đầu tư tối thiểu cân phải đạt được khi sử dụng nguồn tài trợ. Để tính WACC, 
chúng ta cần tính lãi suất sử dụng nợ và lãi suất sử dụng vốn chủ sở hữu. 

WACC =rạ* x Wa+r,x W, 

rạ* : Lãi suất sử dụng nợ vay sau thuế. 

W¿ : Tỷ trọng nợ vay trong cầu trúc vốn 

re : Lãi suât sử dụng vôn chủ 

\W(: Tỷ trọng vôn chủ trong cầu trúc vốn 
Lãi suất sử dụng nợ vay 

Một trong những ưu thế sử dụng nợ vay so với các nguồn tài trợ bên ngoài khác là tiền lãi vay phải 
trả được trừ ra trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (lá chắn thuế). Do lãi vay được khấu trừ trước khi 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp nên lãi suất sử dụng nợ vay cần được tính sau thuế. 

Lãi suất sử dụng nợ vay sau thuế Tạ*=ra (I—T) 
T: là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
Lãi suất sử dụng nợ vay trước thuế (rd) 

Như vậy, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp làm giảm đáng kế lãi suất sử 
dụng nợ vay, và lãi suất sử dụng nợ vay tỷ lệ thuận với thuế suất thuế thu nhập. Nhưng khi doanh nghiệp bị 
thua lỗ thì lãi suất sử dụng nợ vay trước và sau thuế bằng nhau, vì khi đó doanh nghiệp không thể giảm chi 
phí này ra khỏi lợi nhuận. 


114 


Chỉ phí sử dụng vốn chủ 
Có nhiều mô hình khác nhau có thể sử dụng để ước lượng chi phí vốn chủ sở hữu như mô hình HPR( 

Holding Period Return), CDVM (Constant Dividend Valuation Model) , SDGM (Constant Dividend Growth 
Model), CAPM (Capital Asset Price Model). Trong những mô hình này thì mô hình CAPM được sử dụng 
nhiều nhất vì những thành phần đề tính toán mô hình có sẵn trên thị trường, còn 3 mô hình đầu tiên phải dựa 
vào sự ước lượng và dự báo của các nhà phân tích nên có thể ảnh hưởng nhiều đến việc ước lượng chỉ phí 
vốn chủ. Chính vì điều đó trong bài viết này tác giả sử dụng mô hình CAPM đề ước tính chi phí vốn chủ cho 
công ty cô phần điện lực Khánh Hòa. 

Theo CAPM : r, = rr + ( rm — rr) 

r; : Tỷ suất sinh lời phi rủi ro 

r„: TỶ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường 

B : Hệ số rủi ro của chứng khoán 

Chi phí sử dụng vốn cô phần là tỷ suất sinh lời đòi hỏi mà nhà đầu tư sẽ có 

được để bù đắp rủi ro có khả năng xảy ra. Tỷ suất sinh lời đòi hỏi của các nhà đầu tư 
phụ thuộc vào mức độ rủi ro của cô phiếu doanh nghiệp so với thị trường. Hệ Beta (B) là hệ số đo lường rủi 
ro của thị trường. Hệ số Beta (B ) cao thì rủi ro cao hơn vì vậy tỷ suất sinh lời đòi hỏi cao hơn và ngược lại. 
Như vậy, tỷ suất sinh lời đòi hỏi là cái mà nhà đầu tư muôn nhận được còn trên góc độ doanh nghiệp nó 
chính là chi phí sử dụng vốn (doanh nghiệp sử dụng vốn của nhà đầu tư và kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận 
cao hơn để trả cho nhà đầu tư và tái đầu tư). Một số Beta (B )> 1 chỉ ra rằng cô phiếu đó có độ nhạy hơn, rủi 
ro hơn thị trường. 
Bước 4: Xác định giá trị kinh tế tăng thêm (Economic value added —- EVA) 

EVA =NOPATT - (TC x WACC) 
Ưu điểm của EVA theo cách tính này đã khắc phục được một số hạn chế của các chỉ tiêu đánh giá thành quả 
hoạt động truyền thống là có quan tâm đầy đủ đến chỉ phí sử dụng vốn. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế 
khi sử dụng cách tính toán này đề đo lường thu nhập thực cho doanh nghiệp cũng như cổ đông do những hạn 
chế vốn có của số liệu kế toán. 


IV. VẬN DỤNG EVA VÀO TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỎ PHẢN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 


Bước 1: Xác định NOPATT 
Bảng 1: NOPAT 























STT Chỉ tiêu Số tiên 
1 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (triệu đông) 103.656 
2 Chi phí lãi vay (triệu đồng) 9.936 
3 Thuế suất thuế TNDN (%) 52 
4 Các khoản lập dự phòng (triệu đồng) 18.287 
5 Các khoản trích trước (triệu đồng) 21.807 
6 NOPAT=l+2+3+4+5 128.696 

















Bước 2: Xác định chỉ phí sử dụng vốn bình quân có trọng số - WACC 
- Xác định chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu được theo mô hình CAPM 

Rủi ro biến động giá do tác động của toàn thị trường, nên rủi ro hệ thống sẽ được phản ánh bởi mức 
độ tương quan giữa biến thiên suất sinh lợi của cổ phiếu với biến thiên suất sinh lợi của chỉ sô chứng khoán 
với vai trò đại diện cho danh mục thị trường. Cụ thê, rủi ro hệ thống được đo bằng hệ số beta theo công thức 
dưới đây. 

Bkup = — Cov (Tnp , M)/ Var (r) 

TKHP. Fw là tỷ suất sinh lời của cổ phiếu KHP và của chỉ số VN- Index được tính bình quân theo tháng 
từ tháng 2/2005 đến tháng 12/2014 và r: là suất sinh lời phi rủi ro. Trong bài viết này tác giả lấy lãi suất trái 
phiếu chính phủ kỳ hạn I năm tính bình quân trong gial đoạn 2005 đến 2014 là lãi suất phI rủi ro 

Bảng 2: Chỉ phí sử dụng vốn chủ theo CAPM 




















Chỉ tiêu Giá trỊ 
Beta 0,76 
Tw (%) 14,54 
Tr (%) 8,83 
r, (%) 13,17 











115 


Bảng 3: Chỉ phí sử dụng vốn bình quân 

















STT Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng (%) Chi phí sử dụng vỗn 

1 Nợ phải trả 754.113 57,74 7,25% 
2 Vốn chủ sở hữu 552.021 42,26 13,17% 
3 Tổng nguồn vốn 1.306.134 100,00 

4 WACC 9,75% 























KHP hiện có rất nhiều khoản vay nợ tử nhiều nguồn khác nhau. Theo báo cáo tài chính năm 2014, 
công ty vừa có các khoản vay từ các ngân hàng trong nước và cũng có các khoản vay từ Ngân hàng thế giới, 
Ngân hàng phát triển Châu Á với nhiều mức lãi suất khác nhau. Các khoản vay từ ngân hàng nước ngoài chủ 
yêu là cho vay để hỗ trợ phát triển mạng lưới điện, được ân hạn và chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng nợ 
vay của công ty. Vì vậy, trong bài việt này tác giả chỉ xác định chi phí sử dụng nợ của công ty đối với các 
khoản vay trong nước. Lãi suất của các hợp đồng vay trong nước trong năm 2014 của công ty dao động trong 
khoảng 9,3%. 


Lãi suất sử dụng nợ vay sau thuế của công ty: 9,3*(1-22%) = 7,25% 


Bước 3: Xác định tống vốn đầu tư 







































































STT | Chi tiêu Số tiền (triệu đồng) 
lÌ Giá trị sô sách cô phiếu. phô thông 552.021 
2 Lợi ích cô đông thiểu sô 3.946 
3 Các khoản dự phòng (hàng tồn kho, phải thu và 18.287 
đầu tư dài hạn) 
4 Nợ ngắn hạn phát sinh lãi 128.545 
5 Nợ dài hạn 229.192 
6 Tổng vốn đầu tư =1+2+3+4+5 931.991 
Bước 4: Xác định EVA 
Bảng 4: EVA 

5 Chỉ tiêu Giá trị 

l NOPAT (triệu đồng) 128.686 

2 Vôn đầu tư (triệu đồng) 931.991 

3 'WACC (%) 9,75 

4 Chi phí sử dụng vôn = 2 *3 (triệu đồng) 90.869 

5 EVA (triệu đông) = I - 4 37.827 


Kết quả tính toán cho thấy EVA > 0, nghĩa là công ty đã tạo ra giá trị gia tăng cho các cổ đông của 
công ty. 


V. KẾT LUẬN 


Giá trị của một hợp công ty được tạo ra từ ba thành phần. Đầu tiên là khả năng của công ty trong 
VIỆC tạo ra các luồng tiền từ tài sản hiện có với kỳ vọng tạo ra dòng tiền cao hơn. Thứ hai là sự sẵn sàng của 
tài sản để tái đầu tư nhằm tạo ra sự tăng trưởng trong tương lai và chất lượng của các tái đầu tư. Thành phần 
cuối cùng của giá trị là chi phí vốn. Do vậy, để tạo ra giá trị thì công ty cân phải: 


- Tạo ra dòng tiền lớn từ tài sản hiện có, mà không ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của nó 
hoặc rủi ro của công ty; 
- Tái đầu tư nhiêu hơn và có lợi nhuận vượt mức cao hơn, mà không làm tăng rủi ro của tài sản; 


- Giảm chi phí tài chính cho các tài sản ở hiện tại hoặc cho sự tăng trưởng trong tương lai, mà không 
làm giảm lợi nhuận thực hiện trên các khoản đâu tư. 
Trong bài viết này chúng ta xem xét EVA như một chỉ tiêu đề đánh giá việc tạo ra giá trị cho công ty 


cổ phần điện lực Khánh Hòa. Bản thân EVA chỉ là một chỉ tiêu, do vậy để chỉ tiêu này có ý nghĩa trong việc 
gia tăng giá trị tài sản cho các cổ động thì cần có một cam kết từ phía các nhà quản lý đề làm cho mục tiêu 


116 


tối đa hóa giá trị được thực hiện. Việc tạo ra một giá trị gia tăng là một công việc khó khăn trong thị trường 
cạnh tranh và hầu như luôn luôn liên quan đến việc đánh đổi giữa chi phí và lợi ích. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 công ty cô phần điện lực Khánh Hòa 

2. Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang (2011), Chi phí vốn cô phần của công ty FPT (tình huồng 
nghiên cứu), Tài liệu chương trình giảng dạy Fulbrighi. 

Tiếng Anh 

1. Kramer JR & Pushner G(1997). An empirical analysis of economic value added as proxy of market value 
added. Financial Practice and Education 7:41—49. 

2.M Geyser & IE Liebenberg (2003). Creating a new valuation tool for South African agricultural co- 
OperafIves 

3. Roztocki Ñ& Neeedy KL (1998). EVA for small manufacturing companies. Working Paper, Ủniversity of 
Pittsburgh, Department of Industrial Engineering, USA. 


117 


